Hướng Dẫn 
HÀNH HƯƠNG VỀ XỨ PHẬT 








Gia quyến Lê Kim Kha thành tâm ấn tống. 
Liên hệ: 090950399 





Nguyện cho công đức Pháp thí này được hôi hướng đến những 
người thân quyến và tất cả chúng sinh. 





2 ® Mục lục, Giới thiệu @& ŸÝ nghĩa việc Hành hương 


Tác giả Chan Khoon San giữ bản quyền nguyên bản tiếng Anh 
(Buddhist Pilgrimage). Người dịch giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt. 
Bản dịch tiếng Việt này được người dịch In để ấn tống miễn phí và 
không được sao in để bán. 

» Những bản in 2013 bởi Nxb Tổng Hợp Tp.HCM là những bản in có 
nhiều lỗi sai, đã không được chấp nhận để ấn tống và không được phép 
bán. 


Hành hương về xứ Phật e 3 


CHAN KHOON SAN 


Người dịch: Lê Kim Kha 


Hướng Dẫn 
HÀNH HƯƠNG 
VÉ XỨ PHẬT 


(Sửa lỗi in & tái bản 2013) 


NHÀ XUÁT BẢN HÒNG ĐỨC 


4 ®e Mục lục, Giới thiệu & ŸÝ nghĩa việc Hành hương 


“cho Mẹ, với Ba, anh, em đã khuát` 


Sabbadanam dhammadanam jinaf 
Món quà về Chân Lý là món quà cao quý nhất 


Hành hương về xứ Phật ® 5 


MỤC LỤC 
li: Tà 0ì 000010001 00000 800 000 n1 00000/1S02AX:V/0ANGGkvsti2 se báu 9 
Lời Tựa Bồ Sung (Lần tải bản thứ ba 2011...................... - 1ó 
1ệ T16: (0a t6bgtsabateslals6A06ÄS\o t0 juusfltw9s2 218 
Ti (NHI. G HỆ gs0010sux86x98500104349630x835in3EobSadi2Ákv42404544xx§i 21 
Phần Đầu — Ý Nghĩa Của Việc Hành Hương................ 27 


Phần I - Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng (Tứ Động 


11 HT Ì s2 sexyobi1ás60501x220404ã210aGE03ssta/6b1Ebiasaa00losskt31as0606sexublsstet 45 
l1. Lumbini, Nơi Đức Phát Đản Sinh............................... 47 
2. Bodhgaya (Bồ-Đê Đạo-Tràng), Nơi Đức Phật Giác 

VY 7) số can tpeb00,s1G5esssbfhaSkciidSciansepifstnubboeikepbtadl Stnes>uanfiyix 71 
3. Sarnath (Vườn Nai), Nơi Đức Phát Khai Giảng Bài 
TÌt. Pháp Đâu THÂN túi (uixi 42A 45x4201ã464kiásgAceasee 93 
4. Kusinara (Câu-Thi-Na), Nơi Đức Phật Đại Bát-Niết- 

1171122 .901726 ca l0e\01000si68iAa8dd s6 S07 500 00600 00kbiasta kê 107 


6 ® Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


1. Savatthi (Thành Xá Vệ), Nơi Xảy Ra Hai Điều Thần 


Diệu... TỶ... ốốố ốc ch) 
2. Sankasia, Nơi Đức Phật Hạ Thế Từ Cõi Trời Đao 

1/01 0 8000628266906 4057086274 s01800tpdVrAvtBadrsádtEmfx 68 0toli14Apfeabsnl Tế 
3. Rajgir, Nơi Đức Phật Thuần Phục Con Voi Say 

Ấ\ GI| CHẾ TT, ug)1821aacdabiin814482akiudkdja13stlaabloatlga8lbsse0%sestckobckoixE4 149 


4. Vesali (T)-Xá-Ly), Nơi Bảy Khi Dâng Cúng Mật Ong 
È HỘI H0ƒ s4?kigtoottelsssegkgaiaÔnlnxagfs s0 020v SP toa nsengwsretixebO5V 
4.5.1. (a) Sự Truyễn Bá Của Phát Giáo Ra Ngoài Ấn 


DI hs rẽ cốc ng nh sa šä 170 
4.5.2 (a4) Những Tượng Phật & Nghệ Thuật Điều Khắc Phật 

000) 0210-0110 xelugEitAxigsftisgeiai2450is0aygtxxksyirnaiie Tủ 
3. Sự Lưu Lạc Của Bình Bát Của Đức Phậit......................... T177 


Phần III— Những Tháp Tưởng Niệm Đáng Ghi Nhớ 
Khác Dọc Theo Đường Hành Hương......................... 193 


1. Sự Ra Đời & Phát Triển Của Những Tháp Tưởng Niệm 


Stupa: Đối Tượng Để Tôn Kinh...................... ... --. --- -----5-: 195 
2. Pava, Nơi Đức Phật Thọ Thực Bữa Ăn Cuối Cùng...... 207 


3. Kesariya, Di Tích Tháp Tưởng Niệm Stupa Cao Nhất Thể 
Ấ 1Ó 6 fcofcnlbsbahslsadpthidoemaveehiostbndtileteoVuldi 0o 0/2111 


4. Tháp Tưởng Niệm Ananda Stupa ở Hajipur................ 2 DỘ 


5. Kosambi, Dị Tích Nơi Xảy Ra Cuộc Tranh Biện & Phân 
Ly Trong Tăng Đoàn Sangha............ ... ... ......................2 J9 


Hành hương về xứ Phật ® 7 
6. Chỉ Dụ Được Khắc Lên Đá Của Vua Asoka (Thạch Pháp 


74. 00I BúO HÚP 3 IHHG Ợ GQNHGHÍ: (sxx8xxss0saia g8 a9 


Phần IV - Những Nhà hành Hương Lỗi Lạc & 
Những Người Khôi Phục Phật Tích và Nền Phật 


Giả Án Bổ g6 02sscs6bsdtiaankelcbiadiblstaassfe 235 
1. Những Nhà Hành Hương Lỗi Lạc Trong Quả Khử.......237 
2. Ký Sự Phật Quốc Của Ngài Pháp Hiển (Fa Hsien)......243 
3. Ký Sự Tây Vực Của Ngài Huyền Trang (Hsủan 

(HT Ji MÃ sót tà gen 20s 1a AI sào đ0Ws/Muidtbb8iddibsslsalst 6u agflhe dinusxsl vi 2Ó 
4. Sự Tàn Phá & Suy Vong Của Phát Giáo ở Ấn Độ........ 2/1 
5. Sự Khôi Phục Những Di Tích Phát Giáo ở Ấn Độ....... 261 
6ó. Cuộc Phục Hưng Phật Giáo ở Ấn Độ........................... 285 
7. Sayadaw U Chandramanmi ở Kushinagar: người Anh Hùng 
IS HOT Ý HUIT01052111-21/1009a(65556 12t aatngbul Sea308x0sao Gixdxbsebie 293 
ổ. Tiên Sĩ Babasaheb Ambedkar: Người Lãnh Tụ Của Giai 
Cũ]?T Lợi 1:10 Đ)STTIT)0 tây Thị it 01 (0 tagSysabi Vay ftssseeosgbsebsi 303 


Phần V - Hành Trình Đi Đến Tám Thánh Địa Quan 


S ® Mục lục, Giới thiệu & ŸÝ nghĩa việc Hành hương 


2. Việc Bồ Thí, Cúng Dường Cho Tăng Ni......................... 322 


3. Thông Tin Hướng Dẫn & Những Lời Khuyên Khi Đi 
TiộN: THƯGHG 0 AT TỔ te tp ditctGAkesangdloloiigioplosassh d2) 


4. Khoảng Cách Đi Đường Giữa Những Nơi Hành 


3 1V) f8 xso36a6a553 Đồ St g3Öy m gn) xổ) này Ma HàathsRoacsb thi fVs9 nne, 329 
5. Bản Đồ Chỉ Vị Trí Địa Lý Của Những Nơi Hành Hương ở 
3101 )0 65,109 0m bi s2s6 Nho biufix0g l2 60g58 210611081L2k2a6 1a á 0) 331 
6ó. Những Nhóm Hành Hương Từ Năm 1991-2011 & Gợi Ý 
Ti6J:iniiitTHIỂH PHÚC NHỮIsis26s6\85404001601E646 8u d0/368u 332 
7. Lịch trình chuyến Hành Hương Ân Độ 13 ngày (16/11- 
207/1.1/20111) CÔ Td€ IƠTG óc HH BC Tào¡ (vi A0ans 000006 004 sguõ 24 
ở. Thư Mục Sách & Tài Liệu Tham Khảo...........................-- -- -- - -- 355 


Phần Cuối - Phụ trang Hình Ảnh & Các Di Tích 
Hành HỮU HỆ i64 266 6cnn Q60 44656 645454.5666404 367 


1. Hình Ảnh Bồn Nhà Tiên Phong Trong Cuộc Phục Hưng 


Thái G00 AE ND cu de HaokgeuloouTiiakeliaxiiesvkest 369 
2. Bản Đồ cuộc hành trình Tây Du của Huyễn Trang....... 371 
3. Bản Đồ Chỉ Vị Trí Địa Lý Của Những Nơi Hành Hương ở 
ẤI PT ngược EaraobarDlidmsrenthodoogltielaondfkbifclasksbegtarrlstgTaacardsdi 373 


4. Hình Ảnh Các Thút TTGH.,. TT TT Hiacsxassaaasvssoddba. 375-400. 


Hành hương về xứ Phật e 9 
Lời Tựa 


:: tưởng về một cuộc hành hương về xứ Phật là do chính 
Đức Phật nói ra. Trước khi Người nhập diệt Đại Bát-Niếr- 
bàn, Phật đã khuyên những đệ tử kính đạo nên viễng thăm, 
chiêm bái bốn nơi đề được tăng thêm sự truyền cảm về tâm 
linh của mình sau khi Người từ giã trần gian. Những nơi đó 
là Lumbimi, nơi Đức Phật đản sinh; Bodhagaya (Bồ Đề Đạo 
Tràng), nơi Đức Phật chứng đạt Giác Ngộ Tối Thượng; 
Vườn Nai ở Sarnath, nơi Đức Phật khai giảng bài Thuyết 
Pháp đầu tiên —- Kinh Chuyển Pháp Luân; và Kusinara (Câu 
Thi Na), nơi Người nhập diệt Đại Bát-Niễt-bàn. 


Một Phật tử kính đạo nên thăm viếng những nơi này và 
tôn nghiêm với một lòng thành kính, chiêm nghiệm lại 
những sự kiện đặc biệt xảy ra trong cuộc đời của Đức Phật 
liên quan đến từng địa danh đó. Từ sau Đại Bát-Niễt-bàn 
của Đức Phật, bốn nơi thiêng liêng của Phật Giáo này đã 
trở thành những tâm điểm cho những người con Phật mộ 
đạo hành hương về với tình cảm tâm linh. Vào thời Vua A- 
dục (Asoka), có thêm bốn địa danh nữa được đưa vào danh 
sách những nơi hành hương, đó là: Savatthi (thành Xá- Vệ), 
Sankasia, Rajagaha (thành Vương Xá) và Vesali (Tỳ-xá-Ìy), 
những nơi này rất gắn liên với cuộc đời của Phật và những 
cảnh thân diệu đã diễn ra trong lịch sử vào lúc Đức Phật 
còn tại thế. Vì vậy, tổng cộng có 8 Thánh Địa Quan Trọng 
trong lịch trình hành hương trên đất Phật. 


Mục đích của quyển sách này là chia sẻ với quỷ Phật tử 
và những đạo hữu những kinh nghiệm và kiến thức thu góp 
được của tôi về những lợi ích trong việc thực hiện một 
chuyến hành hương chiêm bái Tám Thánh Địa thiêng liêng 


10 ® Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


với lòng thành và thái độ tính thân đúng mực. Theo Phật 
Giáo, việc thực hiện một chuyến hành hương đóng mỘt vai 
trò quan trọng cho những tiến bộ về mặt tâm linh của mỗi 
người. Vì vậy, đối với một người đang có ý định hành 
hương, điễu cốt lõi cân phải hiểu rõ là cuộc hành hương là 
một chuyển đi tâm linh với lòng thành kính hướng về Đức 
Thế Tôn. Lòng thành kính này sẽ làm trong sạch và thanh 
tịnh những suy nghĩ, lời nói và hành vi của mỗi người và 
thông qua đó, nhiều phẩm hạnh cao đẹp sẽ được phát triển 
trong tâm mình. 


PHÂN ĐẦU nói về ý nghĩa của phương diện tỉnh thần 
một số khía cạnh của tâm của một cuộc hành hương. Phân 
này trước đây nằm trong Phần IV của quyển sách. Phần IV 
được tách ra sau để quy độc giả dễ dàng đọc lại và tra cứu 
thông tin về các di tích hành hương khi đang đi hành hương. 


Phần I & II là hai phần chính của quyển sách, giới 
thiệu lại lịch sử và những ý nghĩa tôn giáo của từng thánh 
tích trong Tảm Thánh Địa Quan Trọng và những nơi thuộc 
những thánh địa đó cần được viếng thăm, và những chỉ tiết 
thú vị của từng nơi có thể tìm thấy ở đây. 


Phân HII mô tả những đên tháp quan trọng khác, bên 
ngoài Tám thánh địa đã nói, mà trên đường đi hành hương 
chúng ta có thể ghé lại thăm viếng nếu có được thêm ít 
nhiều thời gian ngoài chương trình. Một vi dụ như ở Sanchi. 
Mặc dù bản thân Đức Phát đã không đến Sanchi, nhưng địa 
danh này đã trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng, 
bởi vì những di tích và xã lợi của những vị Đại Đệ Tử và 
những A-la-hản đã được phát hiện ở nơi này. Đó là những 
người tổ chức Hội Đông Kết tập Kinh Điển Phật giáo lần 


Hành hương về xứ Phật ® 11 


thứ Ba và sau đó đã đảm nhiệm những sứ mạng ra đi truyễn 
bá Phật Pháp ra ngoài biên giới Án Độ. 


Đó là một trong những điều may mắn kỳ diệu để Phật 
Pháp vẫn còn được giữ nguyên vẹn sau khi Ấn Độ và nên 
Phật giáo Ấn Độ bị tàn phá đến diệt vong bởi những người 
Hải giáo vào thế kỷ 12. Sự thật, Ngài Mahinda, con của vua 
Asoka, người đã thiết lập nên Phật Pháp (Buddha Sasana) ở 
Tịch Lan đã ở lại l tháng tại Ì tu viện do người mẹ của 
mình xây dựng ở Sanchi trước khi lên đường xuất dương 
qua Tích Lan để thực hiện Sứ mạng truyền Pháp cao cả của 
mình. Một công hạnh mà thế giới Phật Tử sẽ không bao giờ 
quÊn. 


Hội Đồng Kết tập Kinh Điển lần thứ Ba được tô chức 
vào khoảng năm 250 trước CN ở Pataliputta (Patna, Hoa 
Thị Thành) do HT. Moggaliputta Tissa (Mục-Kiên-Liên Tử 
Để Tu) chủ trì và sau đó đã gửi những giáo đoàn truyền bá 
Phật Pháp đi nhiều phương khác nhau ở Ấn Độ, và Tích 
Lan, Miễn Điện. Nhờ vào tâm nhìn xa và trí tuệ của Ngài 
HT. Moggalputta Tissa, đến khi Phật giáo Ấn Độ bị diệt 
vong bởi những đạo quân Hỏi giáo cuông tín vào thế kỷ 12, 
thì ảnh sang Phật Pháp vẫn chiếu ngời ở Tích Lan, Miễn 
Điện và những nước Phật giáo nguyên thủy đến tận hôm 
nay. 


Ngày nay, chúng ta đã và đang chứng kiến những tu sĩ từ 
những nước Phật giáo lại quay về Ấn độ đề làm sống lại nên 
Phật giáo tại chính cái nôi của Phật Pháp sasana!. Những 
người hành hương cũng nên dừng lại Patna để ghé thăm 
vườn Kumhra Park, nơi được tin là đi tích của Asokarama, 
một đại tịnh xả do vua Asoka xây dựng, là nơi diễn ra Hội 
đồng Kết tập Kinh Điền lần thứ Ba. 


12 ® Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Phân I trong lần xuất bản trước, nay được đời ra thành 
Phân IV của quyển sách này. Mục đích là dành cho độc giả 
và những người hành hương có thể tìm nhanh đến các trang 
nói về các di tích rong các Phần L, II & III, để dễ dàng tra 
cứu thông tin trước khi hay ngay khi đang viễng thăm một di 
tích nào đó!. 


Phân IV giới thiệu về những con người gắn liên với lịch 
sử thăng trầm của nên Phật giáo và những Phát tích ở quê 
hương của Phật trong mấy ngàn năm qua. (a) Một quyền 
sách hướng dân về hành hương sẽ thật sự là thiếu sót nếu 
không nhắc lại những nhà hành hương lỗi lạc ngày xưa, như 
là: Vua A-dục (Asoka), những nhà chiêm bải Trung Hoa. 
Lòng thành tín và sự chịu đựng gian khổ kiên cường của các 
ngài là những niềm cảm hứng lớn lao cho những người con 
như chúng ta tiếp bước hành hương trong thời đại phương 
tiện di chuyển dễ dàng hơn nhiễu. 


(c) Sự xuống dốc của Đạo Phật do bị xâm lược ở Ấn Độ 
và sự tàn phá những đền chùa Phật giáo vào thế kỷ thứ 13, 
nối tiếp 6 thế kỷ liên tục chìm trong quên lãng, là thời kỳ 
đen tôi nhất của Phật giáo, cũng được nhắc lại trong quyển 
sách này khi giải thích về những tàn tích thánh địa. 


Cuối cùng, (d) việc khôi phục những nơi thiêng liêng của 
Phật giáo và việc làm sống lại nên Phật giáo ở Ấn Độ được 
miêu tả văn tắt lại để độc giả có thể tôn vinh những nỗ lực 
của những con người cao quỷ đã dâng hiến cả cuộc đời 
mình vào việc khôi phục những thánh tích thiêng liêng. Đặc 
biệt, chúng ta mãi luôn ghỉ nhớ công hạnh và những đóng 
góp vô giá của bốn nhà tiên phong lỗi lạc, đó là : Ngài 
Alexander Cunningham, Tỳ kheo Anagarika Dharmapala, 


Hành hương về xứ Phật ® 13 


Tỳ kheo Sayadaw U Chandramani của Kushinagar, và Tiển 
Sĩ Babasaheb Ambedkar. 


PHẦN V cung cấp những Thông tin vệ chuyển đi 
hành hương vòng quanh 'miền' Phật giáo nối liễn những 
thánh địa, Khoảng cách giữa các địa danh bằng đường lộ 
và những Bản đồ chỉ rõ những vị trí địa lý của những thánh 
địa Phật giáo đó. 


Hy vọng quyền sách này sẽ mang lại nhiều điễu hữu ích 
cho quý độc giả, những người đang ôm ấp ý định thực hiện 
một cuộc hành hương trong đời về xứ Phật và những người 
muốn động viên nhiêu Phật tử cô gắng thu xếp một cuộc 
hành hương của lòng thành, tất cả đều đạt được nhiễu ích 
lợi và hạnh phúc viên mãn trong chuyến đi. 


LỜI CẢM TẠ 


Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm tạ đến Cô Wooi 
Kheng Choo thuộc Hội Phát Giáo Subang .Jaya đã duyệt đọc 
lại bản thảo, giúp hiệu chỉnh những lỗi chính tả và góp 
nhiều ý kiến hữu ích. Tôi cũng trỉ ân sự giúp đỡ tận tình của 
anh Tey Seng Heng, người đông nghiệp của tôi ở Cty nghiên 
Cứu Nông Nghiệp Ứng Dụng, trong công việc vi tính. Tôi 
cũng cảm ơn nhưng người sau đây, đã giúp chúng tôi thực 
hiện những chuyến hành hương thành công và đáng nhớ, đó 
là những người cô vấn tâm linh của chúng tôi: 


TT. Sayadaw U Jnanapurnik ở Nepal vào năm 1991; 

TT. Saranankara ở Sentul vào năm 1997; 

TT. Sayadaw U Rewata ở Myanmar vào năm 1997, 1999, 
2001; Ni Sư Uppalavanna ở Nepal vào năm 199]; 


14 s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Những người cùng dân các đoàn: 


BS. Wong Wai Cheong & Chị Flora Tan vào năm 199]; 

Chị Helen Too, các đạo hữu: Bro. Chan Weng Poh, Bro. 
Wong Fok Gee, Bro. Yap Pak Choong & Bro. Lam Cheok 
Yew năm 1997; 

Chị Wooi Kheng Choo, đạo hữu Bro. Teh Kok Lai & Chị 
Kieu Choon Lai năm 1999; 

Chị Tan Lei Hong & đạo hữu Bro. Chỉu Sheng Bin năm 
2001. 


Tôi cũng nhân cơ hội này cảm ơn tất cả thành viên của 
những nhóm Hành Hương từ năm I991-2012 nhờ vào sự 
cộng tác và ủng hộ của họ mà những chuyển đi đã suông sẻ 
và đầy hoan hỉ. Cuối cùng, nhưng thật quan trọng, tôi muốn 
gửi lời cảm ơn tấm lòng hào hiệp của những nhà tài trợ đã 
đóng góp bằng tiền và những trang thiết bị cần thiết và cúng 
dường cho các chùa, đền ở những nơi thiêng liêng trong 
suốt hành trình của những chuyến hành hương. 


LỜI SÁM HÔI 


Trong suốt những chuyển đi kéo dài 2 tuần mỗi chuyến, 
vài lẫn không tránh khỏi đối với những người hành hương, 
cũng như tác giả, rơi vào những lúc lơ đãng, thiếu chánh 
niệm và đã phạm một số lỗi từ thân, ý, miệng đối với những 
người Thầy đi theo và đối với những người đồng hành với 
nhau. 


Hành hương về xứ Phật ® 15 


Thay mặt cho tất cả, tác giả xin phép nhân cơ hội này có 
lời xin được khoan hung từ những vị Thấy hướng dân tâm 
lỉnh và những bạn đông hành với nhau. 


CÙNG HOAN HỈ VÀ HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Nguyện cho công đức của Pháp thí này được hồi hướng 
đên cho những người thân quyên thuộc, bạn hữu và tát 
cả chúng sinh. 


Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
Lành Thay! Lành thay! Lành Thay! 


Kiang, 2002 & 2009 
Chan Khoon San 


16 ® Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Lời Tựa Bố Sung 


(lần tái bản thứ ba) 


Đây là ấn bản lần thứ ba của quyển “Hướng Dẫn Hành 
Hương về Xứ Phật” kể từ lần phát hành đâu tiên vào năm 2002. 
Với trang bìa mới, thêm nhiều đề tài nội dung và thêm những 
thông tin mới về những thánh tích được bồ sung, cập nhật so với 
những lần phát hành trước đây. Ví dụ như lỗi sai trong thông tin 
về di tích Đền Matha Kuar ở Kushinagar này đã được chỉnh sửa 
lại. 


Kể từ năm 2002, tác giả đã liên tục viếng thăm lại nhiêu lân 
"miền' thánh địa Phật giáo và đã đi đến nhiều khu di tích phát 
giáo mới, nồi bật là nơi di tích Bảo Tháp Ananda Stupa ở Hajipur; 
Pava gắn Kusinara; Lauriya Nandangarh ở phía Bắc Bihar; 
Kosambi ở Allahabad; Ramagama và Devadaha ở Nepal; Sanchi 
ở Madhya Pradesh; Những Hang Động Ajanta Caves ở janfa; và 
Diksha Bhumi ở Nagpur, Maharasira. 


Và một cơ duyên đến tác giả đã chợt nghe được thông tin về di 
vật thiêng liêng bình bát của Đức Phật vẫn còn ở Aƒghanistan đã 
khiến tác giả bỏ nhiêu thời gian thực hiện việc sưu tâm, nghiên 
cứu đề xem hiện bình bát đang lưu lạc phương nào kể từ khi Đức 
Phật ban tặng cho những người bộ tộc Licchavi ở Vashalli trước 
khi Bát-Niễt-Bàn (Parinibbana) của Người. Chúng ta có thể tìm 
hiểu những điều xảy ra đối với bình bát thiêng liêng trong phần 
“Hành Trình Của Bình Bát Của Đức Phật” trong Phần III, 5). 


Trong phân những hình ảnh, tác giả đã gửi vào thêm một 
số hình ảnh các Phật tích ở miền Bắc Pakistan. Cho dù ánh 
sáng Phật Pháp đã không còn được chiếu sáng ở đất nước 
này, nhưng Pakistan vẫn còn những di tích Phật giáo đẹp 
nhất từ thời hoàng kim của nó. Đáng buôn thay, nhiễu Phật 


Hành hương về xứ Phật ® 17 


tích thiêng liêng đã bị bắn phá bởi những quân lỉnh 
Talibans ở Thung Lũng Swat vào năm 2007, chẳng hạn 
trong đó những tác phẩm vô giá như đại hình tượng Phật ở 
Jehanabad được khắc sâu vào núi đá và những bức tượng 
thuộc nghệ thuật Gandhara ở viện Bảo Tang Swat Museum. 


Kiang, 2011 
Chan Khoon San 


18 ® Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Về Tác Giả 


Đạo hữu Bro. Chan Khoon San sinh ngày Š tháng Tám, 
1941 ở Penang, Malaysia. Sau khi học xong Đệ Lục hôi đó, 
ông đã học Trường Đại Học Sư Phạm Mã-Lai-Á (Malayan 
Teachers College) ở Brinsford Lodge, Anh Quốc. Sau khi tốt 
nghiệp, ông trở về quê hương và dạy học trong một thời 
gian ngắn từ năm 1964 đến 1967. Năm 1968, ông vào học 
trường Đại Học University oƒ Malaya và tốt nghiệp bằng Cử 
Nhân Danh Dự ngành Hóa Học vào năm T97]. Từ năm 
1971 cho đến khi nghỉ hưu năm 1996, ông làm việc trong 
ngành nghiên cứu nông nghiệp dầu cọ, như là một Nhà 
nghiên cứu hóa nông thâm niên. 


Sau khi nghỉ hưu, đạo hữu Bro. Chan đi Miến điện 
Myanmar để tu học thiền Minh Sát Tuệ Tứ Niệm Xứ 
(Satipathana Vipassana) dưới sự dẫn dắt của thiển sư 
Sayadaw Bhaddamta Janakabhivamsa ở Trung Tâm Thiên 
Học Chanmyay Yeiktha, thủ đô Yangon. Kể từ sau đó, hàng 
năm ông đêu đến tu học và thực hành thiên Minh Sát Tuệ đã 
15 năm tại Miễn Điện dưới sự dẫn dắt của nhiễu vị Thiền sư 
khác nhau ở thiên viện Chanmyay Yeiktha ở Hmawbi, Miễn 
Điện. 


Bro. Chan đã viết những quyển sách rất nổi tiếng về 
Phát học, như là: Giáo Trình Phật Học (Buddhism Course), 
sắp sửa xuất bản bằng tiếng Việt và quyển Hướng Dẫn 
Hành Hương Về Xứ Phật (Buddhist Pilgrimage), mà quỷ 
độc giả đang cẩm trên tay. Từ năm 1991 cho đến 2011 khi 
quyền sách này được dịch ra tiếng Việt và ấn hành, tác giả 
đã tổ chức 14 chuyển hành hương và đích thân đến Ấn Độ 


Hành hương về xứ Phật ® 19 


để thăm viễng tất cả những nơi thánh địa quan trọng của 
Phật giáo, cùng với rát nhiêu cao Tăng N¡ỉ đên từ nhiêu 
nước Phật giáo khác nhau như Miên Điện, Malaysia. 


“Trong một bức thư điện tử (email ngày 16 tháng 9, năm 
2011) ông gửi cho tôi (người dịch) để cập nhật những lần 
hành hương của ông, trong lúc tôi đang biên dịch quyển 
sách này, ông đã tâm tình rằng: 


“Tôi luôn trông đợi những chuyến đi thăm viễng 
những nơi gắn liền với Đức Phật của chúng ta và cũng để 
hâm nóng tình đạo hữu, thây trò với những vị Tăng Ni ở 
nhiều tu viện, chùa chiềng khác nhau ở những nơi thánh 
địa. Thứ hai, tôi tổ chức những đoàn hành hương về xứ 
Phật để cho những Phật tử hành hương được lợi lạc trong 
việc thanh lọc thân tâm cùng với sự tăng trưởng lòng tin 
và lòng thành kính đối với Phật, Pháp và Tăng.” 


Ông thường xuyên từ bi trao đổi những thông tin và kinh 
sách Phật học với người dịch. Ông đã giúp người dịch thật 
nhiều về bản quyên, chỉnh sửa, cập nhật thông tin và những 
CD hình ảnh gốc chụp những thánh tích vô cùng quỷ giá mà 
ông đã công phu thực hiện và chọn lại trong suốt gân 20 
năm hành hương qua - ND”. 


Hiện nay ông làm cô vấn hóa nông bán thời gian cho 
những nghiên cứu nông nghiệp ở Malaysia. Phần thời gian 
còn lại ông nghiên cứu và giảng dạy Kinh tạng tại nhiễu Hội 
Phật giáo ở Thung lũng Klang, Malaysia, viết luận giảng, 
sách và xuất bản sách về Phật học. 


Tác giả là một cư sĩ nghiên cứu Phật học, một thiên giả, 
người có tâm nguyện cao đẹp và là một tâm gương đáng 


20 s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


kính và đáng được tri ân trong sự nghiệp truyền bá Phật 
Pháp. 


Hành hương về xứ Phật ® 21 


Lời người dịch 


Tôi không biết bắt đầu bằng câu nào, về tác giả, về 
thánh địa, hay những điễu đã chưa từng biết trước khi đọc 
quyền sách này. Chỉ có một điều là, không hiểu vì sao, sau 
khi đọc xong, tôi cũng muốn tất cả các bạn và những người 
con đáng mến của Đức Phật cũng đọc được quyền sách này. 


Tác giả đã bỏ ra nhiễu thời gian và những chuyến đi để 
viết quyển sách này từ năm 2001, như một món quà tặng cho 
mọi người quan tâm đến Phật giáo. Và từ đó đến nay, ông 
đã luôn tiếp tục lên đường và thường xuyên cập nhật thông 
tin để hiệu chỉnh, bồ sung cho quyển sách của lân ấn bản 
này. Trong suốt thời gian biên dịch, tôi mới cảm thụ được 
rằng tác giả đã luôn luôn xúc động khi ông viết về từng mỗi 
Phát tích, hay mỗi khi tìm thêm được những chỉ tiết lịch sử 
về thánh tích đó, như ông đã từng tâm tình với tôi. 


Một quyển sách viết về một cuộc hành hương đến xứ 
Phật, nhưng một lần đọc qua, bạn sẽ ngỡ ngàng như tác giả 
đã đọc giùm chúng ta rất nhiều tàng thư kinh điển đô sộ. 
Bạn sẽ có cảm giác như mình vừa đọc hết lịch sử thời Vua 
Asoka, mười mấy tập Đại Đường Tây Vực Ký của ngài 
Huyền Trang, hay Ký Sự Phật Quốc của ngài Pháp Hiển, và 
rất nhiều những nghiên cứu của nhiễu thế hệ tiên phong lỗi 
lạc sau này. Những ghi chép và sự kiện của tất cả họ trong 
hơn 20 thế kỷ cứ như đan quyện vào nhau trong cùng một 
câu chuyện hành hương đây thăng trầm và lãng mạn. 


Đầu tiên, theo lời khuyên dạy của Đức Phật trước khi 
Người từ giã trần gian, những nơi hành hương quan trọng 


22 s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


nhất là Bốn Thánh Địa (Tứ Động Tâm) là nơi sinh, nơi giác 
ngộ, nơi khai giảng giáo Pháp và nơi Bát-Niễt-bàn của Đức 
Phật. Vua Asoka là người hiểu được ý nghĩa những thánh 
địa là gắn liên với cuộc đời Đức Phật và ngài đã triển khai 
thêm bốn thánh địa khác, đó là những nơi gắn liễn với cuộc 
đời Đức Phật du hành và thuyết giảng giáo lý, đó là 
Savafthi, Sankasia, Rajagaha và Vesali. 


Như vậy, tổng cộng có Tám Thánh Địa Quan Trọng 
với gẫn 100 thánh tích và những nơi đáng dừng chân 
thăm viễng khác trên đường hành hương. 


Trong ấn bản thứ ba, sau nhiều năm tự thân hành hương 
và gặp gỡ với những người bạn là những Tăng, Ni ở Miễn 
Phật giáo, tác giả đã tìm thấy được thêm nhiễu sử tích, sử 
liệu và di tích gắn liên cuộc đời những bậc A-la-hán đại đệ 
tứ của Phát, về những nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, công 
chúa Phật giáo, và những thí chủ cúng dường cao thượng 
ngày xưa và gân đây. Tác giả là một nhà biên tập rất kiên 
nhân. Về ấn bản thứ ba này, ông mất gần một năm để biên 
tập lại quyền sách. 


Khi bạn đi hành hương, quyền sách này sẽ trở thành một 
trong những Câm Nang hướng dẫn trong tay mình. Bạn sẽ 
lần lượt viếng thăm từng khu hay vùng thánh địa và sẽ 
chiêm bái những di tích trong từng thánh địa trong Ï hay 2 
ngày. Khi nghỉ đêm, bạn có thể đọc lại những di tích mà 
hôm sau mình sẽ đến viếng thăm, hoặc trong khi ngồi trên 
xe buýt, hoặc ngôi nghỉ ngơi trước khi bước đến một di tích 
khác, bạn cũng có thể vào đọc lại về thông tin thánh tích đó. 

Điểu đó, trong bồi cảnh đang hành hương, sẽ làm bạn 
nhớ mãi về thánh tích đó. Bạn sẽ tiết kiệm được nhiễu thời 


Hành hương về xứ Phật e 23 


gian, để lo cho việc tôn kính, lễ lạy và chánh niệm đúng như 
tâm nguyện ban đấu của chuyên đi. 


Nếu bạn đọc đã từng đọc chỉ tiết về những cuộc hành 
hương của hai nhà Hành hương Trung Hoa là Pháp Hiển và 
Huyễn Trang, bạn có thể không cân đọc lại các Mục 3, 4, 5 
& 6 của Phân IV, vì trọng tâm của quyển sách này là nói 
về chỉ tiết lịch sử các Phật tích, di tích, và Lịch trình hành 
hương, được ghỉ trong Phần L, II, III & V. Tuy nhiên, đổi 
với những ai chưa đọc những ghi chép của ngài Pháp Hiển 
và Huyền Trang, thì cần đọc lại những chuyến đi lịch sử đây 
cảm động này. Mục đích của tác giả trích dẫn lại chỉ tiết 
của những cuộc hành hương này là vì: 


(1) Đề cho đọc giả hiểu được ÿ chí, công sức và chỉ tiết 
hành trình của hai nhà chiêm bái Trung Hoa này, vì (2) Tác 
giả muốn cho những độc giả hiểu rằng những lịch sử, Phật 
tích, thánh tích xưa được ghỉ chép trong Kinh điển và lịch 
sử đóng góp của Vua Asoka là trùng khớp với những ghỉ 
chép của ngài Pháp Hiển và Huyền Trang. Và vì (3), điễu 
quan trọng nhất là hấu hết những Phật Tích, thánh tích 
quan trọng nhất của Ấn Độ được khai quật bởi những nhà 
khảo cổ vĩ đại đều dựa vào những ghi chép của hai nhà 
hành hương này trong 2 quyển ký sự là: Ký Sự Phật Quốc 
và Ký Sự Tây Vục. 


Nếu không có hai cuộc hành hương này, và hai quyễn 
ký sự này, ngày nay có thể chúng ta đã không thể nào tìm 
lại được và khôi phục lại những Phật Tích và thánh tích 
ngày xưa, vốn đã bị chôn vùi bên dưới đất qua mắy ngàn 
năm. 


24 s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Quyển sách cũng kèm theo nhiều hình ảnh của từng Phật 
tích và thánh tích quan trọng mà tác giả cũng đã miệt mài 
chụp và lựa chọn trong gần 20 năm qua. Trong khi đọc về 
một di tích nào, các bạn có thể lật ra cuối sách để nhìn hình 
ảnh và có thể hình dung ra được cách quyền sách miêu tả về 
di tích đó. Nếu các bạn chưa đủ duyên đề làm một chuyến ấi 
đến Miễn Phật giáo, thì các bạn cũng đã có cảm giác là đã 
đi được một phần, với sự hiểu biết cùng với những hình ảnh 
mình họa này. 


Một cuộc hành hương về xứ Phật và đến Tám Thánh Địa 
Quan Trọng này có thể là một trong những quãng thời gian 
hạnh phúc nhất và mãn nguyện nhất trong cuộc đời của một 
người, và làm cho chúng ta chọt nhận ra mình thật may mắn 
khi được ngắm nhìn những nơi thiêng liêng cô kính ngày 
xưa mà trần ngập một lòng thành kính và bảng khuâng 
không bao giờ tả hết được. 


Mùa Thu 2011 (PL. 2555) 
Lê Kim Kha 


* (Hiệu chỉnh và bồ sung tháng 7, 2013) 


Hành hương về xứ Phật e 25 


Quyên sách này được cô găng viết đê vừa tự học vừa 
tỏ lòng biêt ơn đên những người thây ở gân ở xa. 


Kính tặng quyền sách này cho các thầy: 


HT. Thích Thanh Từ 
TT. Thích Thông Phương 


Kính tặng thây Thích Trúc Thông Kim @& các thầy từ 
Thiên Viện Trúc Lâm Đà Lạt đang xây mở thiên viện 
Trúc Lâm ở Tiên Giang. Các thầy Khế Định, Bảo Tú 
từ Thiên viện Thường Chiếu đang xây mở thiên viện 
Trúc Lâm ở Phan Thiết. 


Xin cảm tạ công đức của thây Thích Trúc Thông Tịnh, 
người đã đọc lại bản thảo này và góp ý đính chính 
cho quyền sách. 


26 ®s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Hành hương về xứ Phật e 27 


Phần Đầu 


Ý Nghĩa Việc Hành Hương 


Nội Dung: 


1. Những Khía Cạnh Tâm Linh Của Một Cuộc Hành Hương 
2. Tảm Thánh Địa Quan Trọng Của Cuộc Hành Hương 


28 ®s Mục lục, Giới thiệu @& Ý nghĩa việc Hành hương 


Hành hương về xứ Phật e 29 
(I) 


Những Khía Cạnh Tâm Linh 
Của Cuộc Hành Hương? 


1.1 Chuyến Đi Của Niềm Tin & Lòng Kính Đạo 


Đối với đa số Phật tử, việc thực hiện một cuộc hành 
hương đên những nơi thiêng liêng như Đức Phật đã đê 
xướng, là một việc làm một-lần-trong-đời. 


Với rất nhiều thời gian, tiền bạc và nỗ lực bỏ ra, điều đó 
bắt buộc một người đang chuẩn bị hành hương phải hiểu rõ 
cuộc hành hương là vì mục đích gì, đặc biệt là về khía cạnh 
tâm linh, bởi vì về mặt vật chất và di chuyên thông thường 
đã có một công ty lữ hành chịu trách nhiệm lo chu toàn rồi. 


Một cuộc hành hương là một chuyến đi đến nơi thiêng 
liêng để thể hiện lòng thành tâm mộ đạo và niềm tin. Trong 
kinh điển Phật giáo, chữ niềm tin (tín) hay sađdha là sự xác 
tín hay vững tin dựa vào sự hiểu biết chắc chăn của một 
người đối với Phật, Pháp, Tăng. Nó không phải là một đức 
tin mù quáng dựa vào những quan điểm sai lệch. Bởi vì ngu 
sỉ, vô minh là kẻ dẫn dắt mình đến những tâm niệm trái đạo 
lý, thì niềm tin “sađdha” là người dẫn dắt mình đến những 
tâm niệm hợp đạo lý, bởi vì niềm tin vững chắc sẽ có vai 
trò làm cho tâm thanh tịnh, như Đức Phật đã dạy. 


Vì vậy, một người hành hương không phải giống như 
một du khách, đi tìm thú vui tham quan, ngăm cảnh vả 
thưởng thức. Khác với những đối tượng khoái cảm giác 


30 ® Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


quan, những cảnh quan của những nơi thánh địa không hề 
làm khởi sinh dục vọng, nhưng là điều kiện để những tâm 
niệm lành mạnh khởi lên trong tâm người hành hương. 


Trước khi từ giã trần gian, Đức Phật đã khuyên chúng ta 
đi thăm viếng những nơi là: 


Nơi Người đã đản sinh 

Nơi Người đã Giác Ngộ thành Đạo 

Nơi Người khai giảng Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên, và 
Nơi Người đã ra đi hay nhập diệt Đại Bát-Niết-bàn 


và chiêm bái những thánh tích bằng những tình cảm tôn 
kính. 


Bằng cách thể hiện lòng thành và sự tôn kính ở những 
nơi thánh tích, mọi người có thể thanh lọc ba nghiệp “hành 
động, suy nghĩ và lời nói” (thân, ý, miệng). Băng cách này, 
người hành hương được tăng trưởng đạo hạnh Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp là ba nghiệp quan trọng, 
cũng là ba chỉ phần trong Bát Chánh Đạo. 


Vì thế, chúng ta có thể thấy rằng việc hành hương bằng 
những thái độ tinh thần đúng đắn có thể giúp chúng ta thực 
hành đúng những Lời Dạy của Đức Phật. Theo như luận sư 
lỗi lạc Buddhaghosa (ngài Phật Âm): 

“Cảm thọ tích cực có được Khi viếng thăm những thánh 
tích là sự trỗi dậy và cảm giác thôi thúc về mặt tâm linh 
(hướng đạo) mà những nơi đó tạo ra”. 


[Ý nói rằng, khi một người thăm viếng những nơi 
Phật tích thiêng liêng, thì cảnh quan ở những nơi đó cùng 
với những sự xúc động, những suy niệm sẽ làm cho người 


Hành hương về xứ Phật ® 31 


đó tăng thêm lòng nhiệt thành về đạo, lòng thôi thúc tu tâm 
sửa nghiệp để mau chóng đến ngày giải thoát khỏi đau khổ 
và những vô thường của thế gian]. (ND) 


Một luận sư khác là ngài Dhammapala giải thích răng 
cảm giác thôi thúc về tâm linh có nghĩa là tâm có một tuệ 
giác là mình phải từ bỏ những điều bắt thiện, đó là tuệ giác 
chánh đạo. 


1.2 Bốn Cơ Sở Thành Công 


Giống như hành động trí tuệ đáng khen ngợi (pưmna 
kiriya), tiềm năng hành động của mỗi con người phụ thuộc 
vào mức độ của bốn cơ sở thành công (iddhipada), bỗn điều 
kiện cần có đó là: Mong muốn thực hiện (chanda), Tâm 
(cia), Nỗ lực (viriya) và Trí tuệ (vimansa). Tiềm năng hay 
kết quả (của một việc, một hành động) có được /ối, frung 
bình hay yếu kém đều phụ thuộc vào bốn cơ sở tương ứng đó 
có đủ mạnh, trung bình hay yếu ót sơ sài. 


Một Mong muốn, một ý muốn mạnh mẽ thường xuất 
phát từ lòng thành của một người trong việc thực hiện một 
cuộc hảnh hương hướng theo lời khuyên của Phật. Khi 
Tâm và ý nguyện đã mạnh mẽ, thì không có gì làm người đó 
xao lãng ý định và cũng không có trở ngại, gian khó nảo của 
chuyến đi có thể làm nản lòng người hành hương được. Nỗ 
lực có nghĩa là nghị lực để thực hiện chuyến đi hành hương, 
mà những ngày thật xa xưa kia nó có nghĩa là một chuyến đi 
dải và nghìn trùng xa qua bao nhiêu lục địa, biển lớn và 
băng qua những sa mạc mịt mùng. 


32 ® Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


Ngày nay, chúng ta có thể hành trình bằng máy bay và 
trên những xe buýt có gắn máy lạnh, nhanh hơn và dễ dàng 
hơn nhiều, tuy nhiên sự Chuẩn bị là điều thật sự không thê 
thiếu được, đặc biệt là tìm hiểu rõ về ý nghĩa lịch sử và tâm 
linh của mỗi nơi thánh địa trong lịch trình hành hương. Với 
sự Hiểu biết này, một người có thể chiêm nghiệm và liên 
tưởng một nơi thiêng liêng đang viễng thăm với những sự 
kiện trong cuộc đời của Đức Phật lịch sử, điều đó giúp bạn 
hình dung ra được một bức tranh trong tâm, tạo điều kiện 
hay đuyên làm khởi sinh những tâm niệm lành mạnh và 
thánh thiện khi chiêm bái thánh tích đó. 


Điêu này chỉ đích thực có được về mặt trí tuệ và tâm linh 
bởi những người đã có chuân bị chu đáo cho cuộc hành 
hương. 


(Bởi vì có rất nhiễu người chỉ tham gia cuộc hành hương 
vì sự tò mò, hay gần như là 'mê tín' chỉ vì nghe đến những 
nơi được cho là 'lỉnh thiêng" thì đến thăm chỉ đơn thuần là 
câu được phúc đức. Điễu đó cũng giống như những người 
đến viếng thăm các Chùa thường xuyên, vì một số lòng 
thành và sự câu khẩn nào đó, mà chẳng hiểu biết nhiêu về ý 
nghĩa của việc đến viễng Chùa theo đúng giáo pháp). (ÑD) 


Tất cả những yếu tố cơ sở thành công này đều đã được 
trang bị trong tim của những nhà hành hương Trung Hoa 
ngày trước như ngài Pháp Hiển (Fa Hsien), Huyền Trang 
(Hsũan Tsang), Nghĩa Tịnh (I-Ching) và nhiều người khác 
khi họ lên đường hành hương sang Ấn Độ cách đây mười 
mấy thế kỷ. 


Hành hương về xứ Phật e 33 


1.3 Tăng Trưởng 10 Điều Hoàn Thiện 
(Ba-la-mật / Parami) 


Khía cạnh thứ hai của một cuộc hành hương đó là hành 
động buông bỏ, nghĩa là người hành hương nên từ bỏ những 
nhu cầu hay tham dục xa xỉ, và nên hài lòng với những tiện 
nghi, xe cộ và thức ăn đơn giản, thanh tịnh. Tâm niệm 
không tham dục giúp cho người hành hương chịu đựng được 
những bất tiện và vất vả bằng lòng nhẫn nại và từ bi, mà 
không hề phản nản, than vẫn. 


Trong thời gian thăm viếng một thánh tích, người hảnh 
hương cảm thấy mình đang ở nơi có sự hiện diện của Đức 
Bồn Sư và chính niềm tin miên mật nảy sẽ mang lại lòng 
hoan hỉ và sự tuân giữ giới hạnh, vốn là nền tảng của công 
đức. 


Nhiều người còn thực hành bố thí (đàn-na), cúng dường 
cho những Tăng Ni để tỏ lòng kính trọng và biết ơn đối với 
những thầy đã chăm sóc và giữ gìn những nơi thiêng liêng. 


Những thánh tích này cũng là những nơi mà những người 
hành hương quán chiếu về những công hạnh của Đức Phật 
và thực hành chánh niệm nhằm phát triển và trí tuệ. Có 
nhiều cách thực hành công hạnh khác nhau để một người thể 
hiện lòng thành kính ở những thánh tích hay bảo tháp 
(cefiyas) bên cạnh những nghi thức thông thường như dâng 
hoa, cúng đèn, thắp hương, và vái lạy trong nghi lễ cúng 
đường (puj4). 


Trong quá trình hành hương, trong một người có thể khởi 
sinh nhiều thiện tâm, làm cho mình trở nên tốt đẹp và cao 
thượng hơn, vì vậy sẽ tạo ra nhiều thiện nghiệp tốt đẹp hơn 


34 ® Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


(kusala kamma). Thật vậy, người hành hương có thê phát 
triển những Điều Hoàn Thiện hay Ba-la-mật (Paramis) và 
tích nhiều công đức trong chuyến hảnh hương bằng lòng 
thành. 


Nhưng điều đó không nên được kết thúc sau khi kết thúc 
chuyên hành hương và trở về nhà, mà bạn phải luôn luôn cố 
găng hồi tưởng hay chánh niệm lại trong trí nhớ những 
khoảnh khắc đầy hoan hỉ và khó diễn tả mình đã trải qua ở 
những nơi thiêng liêng của Phật, và giữ cho những kỉ niệm 
đó luôn luôn sống động trong ký ức của mỗi người. Sự hồi 
tưởng đó lại khởi sinh ra niệm hỉ lạc hạnh phúc mới và là 
phương tiện thiện xảo để củng cô những thiện nghiệp mà 
mình đã tích cóp được trong chuyến hành hương. 


VỀ sau, vào những lúc bệnh tật, lo sợ hay buồn đau trong 
cuộc đời mình, bạn sẽ có thể dễ dàng xua tan đi những phiền 
não đó bằng cách tìm niềm vui thanh tịnh trong việc nhớ lại 
những hành vi tốt đẹp nghiệp tốt trong chuyến hành hương. 


1.4 Hội Ái Hữu Phật Giáo hay Hội Đạo Hữu Đồng 
Hành 


Hội ái hữu có nghĩa là nhóm người hay cộng đồng cùng 
mục đích thường xuyên họp mặt, chia sẻ những trách nhiệm 
và giúp đỡ lẫn nhau trong mối quan hệ và tình cảm bạn hữu. 
Khía cạnh ý nghĩa của Hội Ái Hữu Phật giáo hay đạo hữu 
Phật giáo cũng rất quan trọng trong việc khuyến khích và 
giúp đỡ của những người khác thực hành những Lời Dạy 
của Đức Phật và củng cố niềm tin của chúng ta vào những 
lúc bắt đầu tu tập và những lần khổ sở trong cuộc đời. 


Hành hương về xứ Phật e 35 


Một cuộc hành hương theo một nhóm hay một đoàn 
đến Tám Thánh Địa Quan Trọng là cách tốt nhất để gieo 
trồng mối quan hệ đạo hữu Phật giáo. Trải qua 2 tuần, 
hoặc hơn nữa, của một cuộc hành hương, những người trong 
nhóm hành hương đều có những cơ hội giao tiếp gần gũi với 
nhau và quen biết nhau trong những không khí của lòng £ 
bị, lòng hoan hỉ, hào hiệp và lòng thành tín ngưỡng. 


Mối quan hệ gắn bó của fìuh đồng đạo được hình thành 
trong lúc cùng nhau thực hiện những đạo hạnh sẽ còn mãi 
sau chuyến hành hương và những người hành hương sẽ luôn 
nâng niu những kỷ niệm đáng quý đó mỗi khi hồi tưởng lại 
những khoảnh khắc mình trải qua ở những nơi chiêm bái. 
Một chuyến đi hành hương đến Tám Thánh Địa Quan Trọng 
cùng với những đạo hữu, đoàn kết bằng niềm tin và lòng 
mộ đạo thật sự là tình ái hữu Phật giáo và là cách tuyệt vời 
nhất để phát huy tình bạn hữu giữa mọi người. 


1.5 Khởi Sinh Sự Thúc Giục Về Mặt Tâm Linh Trong 
Chuyến Hành Hương ” 


Theo những ghi chép của Kinh Điển, Bốn Thánh Địa 
Hành Hương (Tứ Động Tâm), được gọi là Samwvejamiya- 
thana, có nghĩa là những nơi sẽ làm khởi sinh trong lòng ý 
thức và sự động tâm về bản chất Vô Thường của vạn vật. 


Vì vậy, những người hành hương khéo tâm sẽ tìm thấy cơ 
hội trong chuyến hành hương làm tăng thêm niềm Thức 
Giục về mặt tâm linh (samvega) bằng cách quán chiếu 
những lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi người nhập 
diệt Bát-Niết-Bàn: 


36 ® Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


“Này các Tỳ kheo, bây giờ ta nói với các thấy: Tất cả các 
pháp hữu vì đêu vô thường. Hãy nô lực tỉnh tân (tu hành) 
để đạt được mục tiêu (giải thoát) của mình ”. 


(Trích Kinh Đại Bát-Niết-Bàn) 


Chú Giải: 








Samvega là cảm xúc của Thái Tử Siddatha lần đâu tiếp xúc 
với cảnh người già, bệnh và chết. Đây là một từ khó dịch vì nó bao 
hàm nhiều mức độ của cảm xúc: (a) cảm giác đè nặng do choáng 
sốc, vỡ mộng và chán ngán khi nhận ra sự phù phiếm, vô nghĩa 
của đời sống; (b) cảm giác khiêm nhượng do nhận ra đã mình tự 
mãn và khờ dại khi sống một cách mù quáng; (c) cảm giác bồn 
chỗn khắc khoải do ý thức tính cấp bách của việc tìm cách thoát 
ra khỏi cái vòng quần quanh vô nghĩa này. 


Khó tìm được một từ nào trong ngôn ngữ chúng ta có thể gói ghém 
đây đủ cả ba tâm trạng đó. Có lẽ chúng ta nên du nhập thẳng từ 
Sarnvega vào frong ngôn ngữ của mình... 


Cảm xúc của Thái Tử với người thứ tư mà Người gặp ngoài cung 
điện: vị sa-môn du hành. Cảm xúc lúc này của Người có tên là 
pasada, một loại cảm xúc đa chiễu khác, thường được dịch là 
“niềm tin trong sáng` (niềm tin thanh tịnh”, 'tâm tịnh tín. `). Đây là 
cảm xúc giữ cho cảm giác samwega không biến thành tuyệt vọng!. 
Thái tử đã ý thức rõ tình trạng hiểm nguy của mình, và ý thức về 
một con đường thoát khỏi tình trạng 'sià, bệnh, chết" và tin tưởng 
có một con đường sẽ thành công. 

(Theo tham luận “Tin vào Trái Tim - Giáo lý về Samvega & 
Pasada”, 1997, của Tỳ kheo Thanissaro do Thích Nữ Chân Giải 
Nghiêm dịch). ND 








Hành hương về xứ Phật e 37 


Bốn thánh địa đã từng là những trung tâm găn liền với 
cuộc đời của Đức Phật, với Ciáo Pháp (Dhamưmna) và những 
Tỳ kheo A-la-hán (Araham) nổi tiếng của Tăng Đoàn 
(Sangha). 


Hắn chúng ta đã từng ít nhiều đọc hay nghe về những sự 
kiện Đức Phật Đản Sinh ở Lumbini, Đức Phật Thành Đạo ở 
Buddhagaya (Bồ Đề Đạo Tràng), Đức Phật khai giảng Bài 
Pháp Đầu Tiên ở Isipatana (Vườn Nai), và Đức Phật Bát- 
Niết-Bàn ở Kusinara. 


Ngày nay, Phật và những vị A-/a-hán đầu tiên không còn 
ở đó nữa, cũng vì một /ế £hậ¡ là ngay cả Đức Phật và những 
A-la-hán lỗi lạc đó cũng không vượt qua quy luật thế gian 
“sinh, lão, bệnh, tử”. Lẽ thật là thế giới của tất cả chúng 
sinh (sz/a-loka) không bao giờ thường hằng mà phụ thuộc 
vào sự biến đối theo Quy Luật Vô Thường. Chỉ cần đến nhìn 
thánh địa và chiêm nghiệm lại điều này, chúng ta không 
khỏi có cảm giác “nôn nao”, “thúc bách” về tâm linh 
(samvega) trong lòng mình về việc nỗ lực tu tập con đường 
Bát Chánh Đạo để mau dẫn đến Niết-Bàn Nibbana, chấm 
dứt mọi khổ đau của sinh tử. 


Sau khi Bát-Niết-Bàn của Đức Phật, những người kính 
đạo khắp Ân Độ đã xây nhiều bảo tháp (sízpa) và tu viện 
(vihara) đề tưởng niệm những sự kiện quan trọng trong cuôc 
đời Đức Phật và Phật Pháp ở những nơi này. 


Như chúng ta đã đọc, lịch sử có đến 84.000 bảo tháp 
(sfu„pas) được xây dựng bởi vua Asoka để tôn kính và tưởng 
niệm 84.000 xé /øï thuộc về (hay liên quan đến) Phật và 


38 ® Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


những bậc A-la-hán. Những xá lợi này còn được gọi là 
những Pháp-uẫn (Dhøarmma-khandas), cùng với những công 
trình tưởng niệm khác được xây bởi những vị vua Phật tử 
thuộc những triều đại khác nhau sau này. 


Hôm nay, những người hành hương phải đi qua những 
khoảng cách dài trên những con đường xấu khó đi để đi đến 
của những vùng xa xôi của miền Bắc Ấn Độ chỉ để chứng 
kiến những di tích đồ nát điêu tàn của những đền tháp huy 
hoảng một thời hoàng kim xa xưa đã bị phá hủy, thậm chí đã 
bị tiêu hủy. 


Cho dù những ý đồ, ý nguyện hay tâm lý chung của 
người xưa là xây đền, tháp to lớn, kiên cố để tưởng niệm 
trường cửu, để “trừ hao' thời gian và khả năng bị con người 
phá hoại (ví dụ rõ ràng nhất là những Trụ Đá Asoka uy nghỉ 
bằng đá cứng gần như khó bị hư hoại hay bị phá hoại). Tuy 
nhiên, bất chấp những ý đồ đó, hầu hết tất cả những công 
trình tưởng niệm đó đều đã bị tan hoại và bị tàn phá theo 
thời gian: Không có cái gì là tồn tại mãi mãi được. 


Vì vậy, chúng ta ý thức được rằng thế giới hữu vi 
(sankhara-loka) và thế giới tự nhiên (okasa-loka) không 
bao giờ thường hằng mà biến đổi theo quy luật Vô Thường. 
Ý thức này có thể là một trong cảm xúc trong nghĩa “động 
tâm”, làm cho kẻ hành hương cảm giác nôn nao khó tả, như 
là một sự thúc giục tâm linh về một kiếp người ngắn ngủi, 
về sự cấp bách thực hành Chánh Đạo để mau có ngày giải 
thoát. 


Hành hương về xứ Phật e 39 
qI) 


Tám Thánh Địa Quan Trọng 
Của Cuộc Hành Hương 8 # 


Để đáp lại sự lo lắng của ngài Ananda rằng những Tỳ 


kheo sẽ không còn cơ hội để gặp và đảnh lễ Đức Phật sau 
Đại Bát-Niết-bàn của Người, Phật đã đề cập đến bốn thánh 
địa mà những Phật tử mộ đạo nên viếng thăm và tỏ lòng tôn 
kính. (Giới Phật tử Trung Hoa và Việt Nam thường hay gọi 
bốn nơi đó là Tứ Động Tâm). Bốn (4) nơi đó là: 


(1) Lumbini: “Đáy là nơi Nhự Lai đã đản sinh. Nơi này, 
này Ananda, là nơi một người kính đạo nên viễng thăm 
và chiêm bái với lòng thành kính”. 


(2) Buddhagaya (Bồ-Đề Đạo Tràng): “Nơi đây Như Lai 
đã giác ngộ viên mãn, Vô Thượng Chánh Đăng Giác!. 
Nơi này, này Ananda, là nơi một người kính đạo nên 
viếng thăm và chiêm bái với lòng thành kính”. 


(3) Sarnath (Vườn Lộc Uyến): “Nơi đây Như Lai đã 
dịch chuyển Bảnh Xe Giáo Pháp!. Nơi này, này Ananda, 
là nơi một người kính đạo nên viễng thăm và chiêm bái 
với lòng thành kính”. 


(4) Kusinara (Câu Thị Na): “Nơi đây, Như Lai đã nhập 
diệt Niễt-bàn, nơi mà những uẩấn dính chấp không còn 
khởi sinh ! Nơi này, này Ananda, là nơi một người kính 
đạo nên viễng thăm và chiêm bái với lòng thành kính”. 


40 s Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


“Ƒà, này Ananda, nếu bất kỳ ai bị thiệt mạng trong một 
chuyến hành hương như vậy, với niềm tin sâu sắc trong 
lòng, thì khi thân hoại, sau khi chết, người ấy sẽ được tái 
sinh về một cõi trời hạnh phúc”. 


(Trích Kinh “Đại Bát-Niễt-bàn” ) 


Còn Bốn thánh địa khác cũng là những nơi được thánh 
hóa bởi Đức Phật và những cảnh tượng kỳ điệu đã xảy ra, đó 
là: 


(5) Savatthi (Xá-Vệ), nơi Đức Phật dùng hai phép Thần 
Thông để hàng phục lục sư ngoại đạo. Sau đó, Phật xuất 
hành lên cõi trời Đao-Lợi (Tavarimsa) để thuyết giảng Vi 
Diệu Pháp (Abhidhammna) cho mẹ của Người. 


(6) Sankasia, nơi Đức Phật hạ thế xuống lại trần gian từ 
cõi trời Đao-Lợi (7Tavafimsa), tháp tùng bởi Phạm Thiên 
(Brahma) và Vua trời Đế-thích (Sakka), sau khi Phật đã 
thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho mẹ của Người và những 
vị Trời, Thần trong 3 tháng). 


(7) Rajagaha (Vương Xá), nơi Đức Phật thuần phục con 
Vol Say. 


(8) Vesali (Ty-xá-ly), nơi đàn khỉ đào một ao nước cho 
Đức Phật dùng và cúng dường lên Đức Phật một bát mật 
Ong. 


$ Tổng cộng: chúng ta có 8 địa danh quan trọng phải 
thăm viếng trong cuộc hành hương. 


Hành hương về xứ Phật s 41 


Trong 8 địa danh đó, 7 địa danh là thuộc Án Độ ngày 
nay và l nơi là Lumbimi, nơi Đức Phật đản sinh, là thuộc 
nước Nepal, gần biên giới Ân Độ. 


Theo ghi chép trong quyền “Luận Giảng Bộ Phật Sử” 
(Buddhavamsa Commentary, trang I8S, 426), đối với tất cả 
chư Phật, có 4 nơi thánh tích là không hè thay đổi và không 
thể làm thay đôi được, đó là: 


(a) Nơi Đức Phật ngồi thiền để đạt Giác Ngộ (Bodhi 
pallanka: chiếc Trường Kỷ Bồ-Đô) ở Bodhgaya (Bồ-Đê 
Đạo Trảng). 

(b) Nơi Đức Phật chuyên bánh xe Giáo Pháp tại Vườn 
Nai (Lộc Uyển), Isipatana, Sarnath. 

(c) Nơi Phật đặt bước chân đầu tiên ở công thành 
Sankasia sau khi trở về trái đất từ cõi trời Đao-Lợi. 

(d) Nơi đặt bốn chân giường trong đền Gandhatuki 
(Hương Thất) ở tu viện Kỳ Viên Jetavana, Savatthi (Xá- 
vệ). 


Vậy, Bốn nơi không để đối dời của chư Phật cũng nằm 
trong Tám Thánh Địa Quan Trọng của cuộc hành hương. 

$ Chú thích: 

Tên của một số nơi được ghi chép trong kinh điển Pali 
hiện nay đã bị thay đổi ở Ấn Độ. Tên hiện nay của những 


nơi đó được ghi trong dấu ngoặc (...) là như sau: 


Buddhagaya (Bodhgaya), 
Kusinara (Kushinagar), 


42 se Mục lục, Giới thiệu & Ý nghĩa việc Hành hương 


RaJagaha (Rajgir), 
Savatthi (Sravasfi), và 
Vesali (Vaishali). 


2.1 Thái Độ Tinh Thần Khi Bước Vào Những Thánh 
Tích 


Một điều quan trọng cần nhắc nhở chúng ta, những người 
hành hương đến đây là để tưởng niệm và tôn kính Đức Phật. 
Vì vậy, khi chúng ta đến những di tích thiêng liêng, chúng ta 
cần giữ thái độ kính trọng một cách đúng mực và phù hợp. 


Đức Phật được gọi là vị “Vua của giáo pháp” hay một 
Pháp Vương (Dhamưma-raja) và khi chúng ta bước vào 
những nơi tưởng niệm người , chúng ta đang đảnh lễ trước 
sự có mặt của một vị “Vua” mà chúng ta tôn kính. 


Người hành hương đến thánh tích không nên chụp hình 
lia lịa, đi lại lăng xăng, giải thích nhau hay nói nhau ríu rít 
và cũng không nên có thái độ như là khách du lịch tham 
quan, tìm hiểu bằng sự tò mò hay tìm hiểu quan cảnh. 


Thay vì vậy, người hành hương nên giữ cho các giác 
quan (căn) bình lặng và trầm tĩnh. Người hành hương 
chiêm bái nên đi một cách chánh niệm, đầu hơi nghiêng 
xuống và hai tay chấp hình búp sen để tạo sự trang trọng và 
tập trung niệm về những đức hạnh của Phật (niệm Phật). Khi 
bước vảo nơi thờ cúng, chánh điện, bảo tháp..., người chiêm 
bái nên giữ thái độ như đang bước vào đảnh lễ trước mặt 
Đức Phật, sau đó thực hiện những nghỉ thức cúng đường 
(puja), lễ lạy và niệm tâm nương tựa vào Tam Bảo bằng 


Hành hương về xứ Phật e 43 


cách đọc hay tâm nguyện giữ Ngũ Giới hay Bát Giới và tụng 
niệm về Phật, Pháp, Tăng. 


Bằng cách thể hiện đúng đắn và phù hợp như thế, một 
Phật tử kính đạo đã thăm đến viếng và chiêm bái những nơi 
thiêng liêng đúng đắn “với lòng thành kính”, như Phật đã 
dạy. 


Phần I 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng 


Nội Dung: 


LumbImi, nơi Đức Phật đản sinh 

Bodhgaya, nơi Đức Phật giác ngộ 

Sarnath, nơi Đức Phật khai giảng Giáo Pháp 
Kusinara, nơi Đức Phật Bát-Niết-bàn 


hOIE oi) l 


46 e Hành hương về xứ Phật 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 41 


q) 


Lumbini, Nơi Đức Phật Đán Sinh 


1.1 Cách Để Đi Đến Nơi: 


Lumbini năm thuộc bên nước Nepal, bên rìa phía Tây 
miền Trung của Nepal, gần sát bên thị trấn biên giới Sonauli 
của Ân Độ. Việc đi đến nơi này cũng không hiện đại hay 
quá dễ dàng. Nơi di tích này cũng không thể tiếp nhận quá 
nhiều khách tham quan cùng một lúc. Hầu hết những người 
hành hương là người từ các nước Đông Nam Á, Nhật Bản và 
Tây Tạng, những người khách tham quan phương Tây cũng 
đến đây khá đều đặn. 


Lumbini có một phi trường nhỏ mang tên Đức Phật Côồ- 
Đàm, là “Phi Trường Gautama Buddha". Hãng hàng không ở 
đây cũng mang tên Đức Phật là “Buddha Air” có nhiều 
chuyến bay trong ngày đi thủ đô Kathmandu và 9 tỉnh thành 
của Nepal, và I chuyến bay quốc tế từ Lumbini đến 
Lucknow, thành phố thủ đô của bang Uttar Pradesh của Ấn 
Độ. 


Từ Việt Nam chúng ta cũng có thể đáp chuyến bay qua 
phi trường Tribhuvan Arrport, thủ đô Kathmandu, Nepal và 
sau đó nối chuyến bay quốc nội từ Kathmandu đến 
Lumbini, dành cho những người hành hương muốn bắt đầu 


48 e Hành hương về xứ Phật 


chuyên hành hương đến Lumbini rồi sau đó mới đi qua 
những thánh địa còn lại của Ấn Độ và như vậy chỉ cần xin 
Visa 1 lần vào Nepal và Ấn Độ, thay vì phải xin Visa 2 lần 
vào Ấn Độ nếu đi từ Ấn Độ qua Lumbini và quay về Ân Độ 
nhập cảnh lần thứ hai. Nếu đi bằng máy bay vào Nepal, 
chúng ta có thể xin cấp Visa tại phi trường Nepal. 


Ngày nay, đa số các đoàn hành hương đều đi Lumbini từ 
Ấn Độ. Chúng ta có thể xin cấp Visa ở cửa khẩu Sonauli, 
Ấn Độ & Lumbini, Nepal. Từ biên giới, có một con đường 
tốt chạy đến Lumbini khoảng 20 KM. 


® Tuy nhiên, theo thỏa thuận giữa 2 nước Ấn Độ và 
Nepal, nếu bạn đã có visa vào Ấn Độ, khi thăm viếng An Độ 
xong, bạn có thể từ Ấn Độ sang thăm Lumbini, Nepal trong 
vòng 3 ngày mà không cần phải xin visa Nepal. Do vậy, rất 
nhiêu đoàn khách hành hương những vùng đất Phật thường 
khởi hành viếng những vùng đất ở Ấn Độ trước, rồi mới đến 
viếng Lumbini trong vài ngày — (ND). 


Có khoảng 15 khách sạn tiêu chuẩn tốt và nhà khách yên 
tĩnh ở Lumbimi xung quanh những di tích. 


1.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 2 65 26 


Sau khi đã tu tập chứng đắc 10 Pháp Hoàn Thiện 
(Paramis), tức 10 Ba-lamật, trong bốn a-tăng-kỳ 
(asankheyya) và một trăm ngàn đại kiếp (kappa). VỊ Bồ-tát, 
hay Đức Phật Cồ-Đàm sau này, đã “tái sinh” vào bụng của 
Maya Devi, hoàng hậu của vua Suddhodana (Tịnh Phạn), 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 49 


người đứng đầu vương quốc cộng hòa Thích Ca (Sakyan), 
nằm ngang biên giới của Ấn Độ-Nepal ngày nay. 


Vào ngày Trăng Tròn của tháng Năm, năm 623 trước 
CN, Hoàng hậu Maya Devi đang trên đường từ kinh đô 
Kapilavatthu (thành Ca-ty-la-vệ) để đến Devadaha, quê 
cha mẹ của bả, để hạ sinh đứa con, theo phong tục truyền 
thống của xứ nảy. Dọc đường, khi đi ngang qua Vườn 
Lumbini, một khu rừng Sala (Long Thọ) đang nở rộ những 
bông hoa. Đang chiêm ngưỡng phong cảnh cây, hoa tươi đẹp 
huy hoàng, hoàng hậu cảm thấy chuyền dạ rất nhanh để sinh 
thái tử. 


Hoàng hậu gọi những người hầu nữ che màn xung quanh. 
Một tay hoàng hậu năm lây cành cây Sala, bà hạ sinh thái tử 
trong tư thế đang đứng. Theo Majjhima Sutta No. 123 
(Trung Bộ Kinh, kinh số 123), ngay sau khi 8ồ-záf được 
sinh ra, Người bước 7 bước về hướng Bắc vả tuyên bố về vị 
trí của mình trên thế gian như sau: 


Aggo' ham asmIi lokassa — 
Jettoˆ ham asmI lokassa — 
Settoˆ° ham asmi lokassa — 
Ayam antima JatI — 

Natthi dam punabbhavo — 


Ta là người đứng đấu trên thể gian. 

Ta là người thượng đẳng nhất thể gian. 

Ta là người cao quỷ nhất thể gian. 

Đây là lần tải sinh cuối cùng. 

Bây giờ không còn tải sinh nữa đổi với taI. 


50 e Hành hương về xứ Phật 


Ngay khi 8ô-/á được sinh ra, một luồng đại hào quang 
tỏa sáng bao trùm lên tất cả những hào quang của những vị 
trời, thần vừa xuất hiện, luồng hào quang chiếu sáng khắp 
nơi, kế cả những nơi tăm tối mả ánh sáng mặt trời, mặt trăng 
không thể chiếu sáng đến được. Mười ngàn thế giới rung 
chuyên và âm vang và rồi một luồng hào quang lớn chiếu 
sáng như để báo tin về sự đản sinh của Đổ-/4, vị Phật 
tương lai. 


1.3 Bối Cảnh Lịch Sử Š>  ? 


Năm 249 trước CN, vị hoàng để vĩ đại A-dục (Asoka) 
của triều đại Maurya, người đang trị vì gần hết bán đảo Ấn 
Độ từ năm 273-236 trước CN, đã đến thăm Lumbini, là một 
phần trong chuyến hành hương chiêm bái tất cả những thánh 
địa, và đích thân cúng lễ tôn nghiêm nơi Đức Phật đã đản 
sinh. Để ghi nhớ chuyến viếng thăm của mình, nhà vua đã 
cho xây một trụ đá, khắc chữ Brami cho thế hệ con cháu mai 
sau được biết đến. Chữ khắc trên trụ đá gồm có 5 dòng như 
sau (bản dịch tiếng Anh hiện được đặt tại nơi này cho khách 
hành hương đọc): 


Tiếng Brahmi: 


Devannapiyena piyadasina laJ]ina-visafivasabhisitena. 
Aftana-agacha mahiyite 

Hida Budhe-Jate sakyqmMHIHI. 

Silavigadabhicha kalapia silathabhe-cha usaDqpIe. 
Hida Bhagavam jatefi Lumbinieame ubalike kafe, 
Athabhagiye ca. 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 51 


Dịch nghĩa tiếng Việt: 


Quốc vương Devànampiya Piyadasi (A-Dục), người con 
yêu dấu của các vị Trời, hai mươi năm sau khi lên ngồi, 
đã đích thân ngự viễng và lễ cúng nơi này, vì Đức Phật 
Thích-ca Mâu-ni, đã đản sanh ở đây. Nhà vua ban lệnh 
khắc một ftOng con ngựa trên đầu một trụ đá và dựng 
trụ đá lên. Bởi vì Đức Thể Tôn (Bhagavan) được sinh ra 
ở nơi đây, làng Lumbini được giảm thuế canh tắc và chỉ 
còn đóng 1/8 so với mức thuế thường”. 


e Lưu ý: Lễ đăng quang ngôi Hoàng Đề của vua Asoka 
là vào năm 269 trước CN, 4 năm sau khi ông đã năm quyền 
triều chính. 


Sau cuộc chỉnh phạt của người Hồi Giáo ở miền bắc Ân 
Độ vào thế kỷ 12-13 sau CN dẫn đến việc cướp bóc vả tàn 
phá những tu viện và đến thờ Phật Giáo, Lumbini đã bị bỏ 
hoang và cuối cùng bị rừng /arzi bao phủ. Năm 1896, nhà 
khảo cô người Đức, Tiến Sĩ. Alois A. Fuhrer, trong khi 
đang đi tìm nơi Phật tích trong khu rừng /ara¡ ở Nepal, đã 
vô tình tìm thấy một cột đá và đã chắc chăn rằng chính nơi 
này là nơi Đức Phật đản sinh. Cột Đá Lumbini (hay còn gọi 
là Cột Đá Rummindei) vẫn kỳ diệu đứng vững cho đến ngày 
nay để làm chứng tích cho nơi Đức Phật được sinh ra. 


1.4 Những Điểm Cần Thăm Viếng: “?› #) 


(1) Trụ Đá Asoka 


52 e Hành hương về xứ Phật 


Sau khi bước vào Vườn Lumbini, dấu hiệu nỗi bật đập 
ngay vào mắt là một trụ đá cao được bao bọc xung quanh 
bằng hàng rảo sắt. Đây là “Trụ Đá Lumbini' nổi tiếng được 
dựng lên bởi vua Asoka vào năm 249 trước CN. Nguyên 
thủy trên đầu trụ đá này tượng hình một con ngựa, nhưng 
sau đó đầu hình con ngựa bị sét đánh gãy, chỉ còn lại thân 
trụ đá cao 6.7m. Đây là trụ đá có khắc dòng chữ xác nhận 
khu vực nơi sinh của Đức Phật. (Hình 1&2) 


(2) Nơi Thiêng Liêng Nhất Của Thánh Địa (sanc/umn 
Sanctorum) 


Khu vực bên trước Trụ Đá Asoka trước đây là nơi Đền 
Thờ Hoảng Hậu Maya Devi, đã bị đập ra năm 1995 đề tiến 
hành khảo cô. Vào ngày 4 tháng Hai, 1996, một đoàn khảo 
cô do Liên Hiệp Quốc tài trợ đã tuyên bố là đã tìm thấy 
chính xác chỗ (điểm) Đức Phật được sinh ra nằm ngay bên 
dưới móng của đền thờ. Những nhà khảo cổ đã đảo 15 hầm 
có chiều sâu khoảng 5m, và tìm thấy được một tảng đá nằm 
ngay trên nền được xây băng 7 lớp gạch của ngôi đền, xác 
định rõ chỗ (hay chính điểm) chính xác Đức Phật được sinh 
ra. (Hình 4, 5). 


Đây là một tin vui cho Phật Tử khắp nơi trên thế giới. 
Chúng ta có thể đọc lại một bài đăng tin trên tạp chí Asia 


Week năm 2011 mới đây như sau: 


“(Theo Asia Week, ngày 23 Tháng 5, 2011): 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 53 


Hàng thế kỷ qua, những người hành hương từ các nơi 
trên thế giới đã lùng sục khắp các chân đồi của dãy Hy Mã 
Lạp Sơn với hy vọng tìm ra vị trí chính xác nơi sinh của đức 
Phật. Và lòng kiên nhẫn của họ đã được đền bù. Ngày 4 
tháng 2 năm 1996 vừa qua, một đội các nhà khảo cô quốc tế 
cho biết họ đã tìm được bằng chứng cuối cùng cho thấy đức 
Phật được sinh ra tại Lumbini thuộc miền Tây Nam nước 
Nepal. 


Hoang tàn và đồ nát, ngôi đền Maya Devi ở Lumbini - 
được xây dựng cách nay gần 2600 năm, cách Kathmandu 
thủ đô vương quốc Nepal khoảng 240 Km - là cái nôi của 
Phật giáo. Hầu hết các Phật tử từ lâu đã tin rằng đây là nơi 
đức Phật ra đời. Ngảy nay các nhà khảo cổ đã khăng định 
điều này và nói răng họ đã phát hiện một mảnh chứng cớ 
còn thiếu, nhưng cực kỳ quan trọng - một "tảng đá hoàn 
hảo" được đặt trên nền của ngôi đền Maya Devi và năm 249 
trước Công nguyên, để đánh dấu vị trí chính xác nơi đức 
Phật được sinh ra. Tảng đá này, cỡ 45 cm x IŠ cm, được tìm 
thấy sâu bên dưới, cách bề mặt đống đồ nát gần 5m. 


Trên đây là khám phá của nhà khảo cô Babu Khrisna 
Rijal của Nepal và Satoru Uessaka của Nhật Bản vào ngày 
18-2-1995. Tuy nhiên mãi cho đến gần một năm sau đó, họ 
mới công bồ nó - sau khi các chuyên gia Ấn Độ, Pakistan và 
Sri Lanka đã xác nhận những vật này. Mặc dù các học giả 
Ấn Độ vẫn cho răng đức Phật không phải được sinh ra ở 
Nepal mà là quận Gorakhpur thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn 
Độ ngày nay, tuy nhiên, một tuần sau công bố trên, vẫn 
không có phản ứng chính thức nào. 


54 ® Hành hương về xứ Phật 


Theo các kinh sách của Phật giáo, vào năm 623 trước 
Công nguyên, thân mẫu của đức Phật, Hoàng hậu Maya 
Devi, đã ghé qua Lumbini (Lâm Tỳ Ni) trên đường về nhà 
cha mẹ tại Rangram. Bà đã tăm trong một cái ao linh thiêng, 
và sau đó đi 25 bước đến một khu rừng nhỏ để sinh con. 
Nhiều Phật tử tin rằng đứa bé này, Hoàng tử Siddhartha, đã 
nhỏm dậy và bước đi bảy bước. 


Gần 400 năm sau đó, Hoàng để Ashoka (vua A Dục) - 
người được cho rằng đã truyền bá Phật giáo khắp Đông Á - 
đã làm một chuyến hành hương đến nơi này và đặt một tảng 
đá lên vị trí chính xác của nơi sinh đức Phật. Ông còn cho 
dựng một cây trụ đá cao lớn gần đó, trên trụ đá có khắc chữ 
nói về tảng đá này. 


Một số ngôi đền đã được xây dựng ngay trên vị trí này. 
Nhưng hàng nghìn năm sau đó, Lumbini đã suy tàn đến nỗi 
vị trí của nó đã bị xóa đi trong hàng trăm năm. Sau nhiều 
cuộc tìm kiếm của các Phật tử, vào năm 1895, cây trụ đá 
Ashoka đã được tìm thấy. Mãi đến năm 1993, công việc 
khai quật mới bắt đầu được tiễn hành với 200 công nhân. Họ 
đã khám phá một cấu trúc bao gồm 15 phòng. Tại trung tâm 
câu trúc này, họ đã mở được một căn hầm, bên trong là tảng 
đá mà người ta tin là do Ashoka đặt. Các quan chức Nepal 
khăng định răng nó cách cái ao mà Hoàng hậu đã tắm đúng 
25 bước chân. 


Việc phát hiện chính xác nơi sinh của đức Phật có một 
tâm quan trọng to lớn đối với khoảng 350 triệu Phật tử trên 
khắp thế giới. 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 55 


Hai ngày sau lịnh công bố trên, đức Vua Birenda của 
Nepal cùng Hoàng hậu Aishwarya và Thủ tướng Sher 
Bahadur Deuba đã đến Lumbini để xem tảng đá và trụ đá 
lớn Ashoka. Rijal và Satoru đã giải thích với nhà Vua răng 
đây là một tảng đá khối không có ở vùng này. Nó đã được 
mang đến đây và đặt vào trung tâm của ngôi đền. Và họ tiếp 
tục khắng định đây chính là tảng đá được nhắc đến trong 
pháp dụ khắc ghi trên Trụ đá Ashoka lớn.” 


(3) Đền Thờ Hoàng Hậu Maya Devi (mới) 


Gần bên Đên Thờ Hoàng Hậu Maya Devi mới là một 
kiến trúc giống như ngôi chùa, bên trong đặt một tượng đá 
khắc nói về sự Đản Sinh của Đức Phật. Tượng đá khắc 
cũng có bức phủ điêu khắc hình hoàng hậu Maya Devi, mẹ 
của Đức Phật, đang năm lấy cành cây Sala với một em bé 
mới sinh ra đứng trên cánh hoa sen. Tượng đá khắc này 
trước đây đặt ở Đền Thờ cũ. (Hình 1, 2, 3). 


(4) Ao Nước Thiêng Puskarni 

Phía Nam của trụ đá Asoka là ao nước thiêng nổi tiếng — 
Ao Puskarni, được tin răng là chính cái ao nguyên thủy nơi 
hoàng hậu đã tắm trước khi hạ sinh vị 8-z4:. (Hình 1, 2, 3). 


(5) Chùa Miễn Điện, Chùa Nepal, Chùa Tây Tạng và 
Trung Tâm Thiền Học 


Chùa Nepal được xây bên trong Vườn LumbinI. Đó là 
một tu viện Phật giáo Nguyên Thủy Theravada do một Tỳ 


56 e Hành hương về xứ Phật 


kheo người Nepal trông coi. Các chùa Miến Điện và chùa 
Tây Tạng và Trung Tâm Thiên Học Panditarama thì được 
xây ở xa hơn, bên ngoài khuôn viên Vườn Lumbim1. 


Những người hành hương nên thăm viếng những nơi này 
để tỏ lòng tôn kính đối với những Tăng Ni đang tu học và 
phụng sự ở đây. Sự có mặt và phụng sự của các tăng ni đã 
tạo không khí tôn nghiêm, sống động của những nơi này. 


1.5 Kapilavatthu, Kinh đô của Vương quốc Thích Ca 
(Sakya) 


Cách 27 km về phía Tây của Lumbini, là tàn tích của 
kinh thành cô Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) của vương quốc 
dòng họ Thích Ca. Di tích này được xác định bằng khu đất 
Tilaura Kot (cung điện, nội cung). Việc khai quật khu tàn 
tích được tiến hành bởi Cục Khảo Cổ Nepal đã cho thấy 
những chỗ có những tháp cô và tu viện, được xây bằng gạch 
nung và vữa bằng đất sét. Tàn tích thành cổ được bao bọc 
xung quanh bởi những hào nước và những bức tường làm 
bằng gạch. (Hình 7). 


Khu vực cấm thành có chiều dài là 51§m chạy từ Nam 
đến Bắc, vả rộng 396m chạy từ Đông sang Tây, khoảng 20.5 
hec-ta. Dựa vào cơ sở khảo cổ, ngoải thành nơi dân chúng 
cư ngụ thì rất rộng lớn và rất ăn khớp với những ghi chép 
trong ký sự Tây Vực Ký của Huyền Trang. Chúng ta có thê 
tham khảo thêm một bài báo mới vừa được đăng bởi Quỹ 
Phát Triển Lumbini như sau: 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 57 


“Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp 
Quốc (UNESCO) đã quyết định tiến hành một cuộc khai 
quật khảo cô mới tại Hoàng cung Ca-tỳ-la-vệ, Tilaurakot, 
nơi Thái tử Tất-đạt-ãa đã sống 29 năm đầu đời mình. 


Cuộc khai quật sẽ được tiễn hành bởi Tổ chức Lumbimi 
Development Trust và Cục Khảo cổ Nepal tại các khu vực 
chính của phần phía Tây hoàng cung từ tháng 7-2011 cho 
đến tháng 5-2015. 


Giáo sự Ravines Cunningham của Đại học Durhan đồng 
thời là đại diện của UNESCO tin chắc rằng cuộc khai quật 
lần này sẽ làm mọi người chủ ý đến cung điện của dòng họ 
Shakya (Thích-ca): “Cho đến nay, Tilaura-Kot, nơi tọa lạc 
cung điện của vua Suddhodhana (vua Tịnh-phạn) vẫn chưa 
được rõ ràng. Cuộc khai quật này sẽ làm nó nồi tiếng không 
kém gì vườn Lâm-f)-ni `. 


Cổng phía Tây và Đông của Hoàng cung đã được khai 
quật nhưng cung điện chính của vua Tịnh-phạn vẫn chưa 
được khảo sát kỹ lưỡng. Thông tin về những phân chưa 
khám phá của cung điện và những bí ẩn của nó sẽ được 
công bố rộng rãi sau khi khai quật. Các cổ vật tìm thấy sẽ 
được bảo quản một cách khoa học tại Bảo tàng Ca-t}-la-vệ 
nhằm thu hút khách hành hương và du lịch. 


Cuộc khai quật lẫn này sẽ giúp xác nhận tâm quan trọng 
trong lịch sử của thành Ca-tf)-la-vệ như là một đi sản của 
nhân loại. ” 


(Theo Lumbini Development Trust, Nepal) 


58 e Hành hương về xứ Phật 


Những người hành hương nên dành thêm 1 ngày nữa để 
tham quan khu vực thành nội Tilaura Kot để có thể thấy đi 
tích Công Phía Đông, được gọi là “Mahabhinikkhamanam 
Dvara) (Cổng của Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại), Đức Phật đã đi ra 
bằng công này trong đêm xuất gia, để tìm sự Giác Ngộ, vào 
đêm Trăng Tròn của tháng Asalha (tháng Bảy) năm 594 
trước CN, khi Người 29 tuổi. 


Xung quanh khu vực Tilaura Kot còn có một số di tích ý 
nghĩa cũng đáng tham quan đôi với những người hành 
hương, nôi bật là: 


(1) Niglihawa, Nơi Sinh Của Vị Phật Kanakamuni 
Buddha 


Niglihawa, cách Tilaura Kot 3 km về hướng Đông Bắc, 
được tin là nơi là thị trấn cổ Sobhavati, nơi sinh của vị Phật 
Kanakamuni Buddha. Vào lúc Người được sinh ra, một 
trận mưa lớn bằng vàng đã trút xuống toàn khu vực 
Jambudipa. Được xem như là điềm lành, nên Người được 
đặt tên là Kanakagamana (kanaka = vàng, agamana = 
đến). Qua thời gian, cái tên Kanakagamana được rút ngắn là: 
Konagamana, (âm Hán Việt: Phật Câu-Na-Hàm)). 


Hoàng đế Asoka đã viếng thăm nơi này vào năm 249 
trước CN, trong chuyến hành hương của ông và đã dựng 
một Trụ Đá để tưởng niệm. Ngày nay, Trụ Đá Asoka vẫn 
còn được thấy, bị gãy thành 2 khúc. Khúc trên dải 4.6m. 
Khúc gốc cao 1.5m còn đứng nguyên, hơi bị nghiêng một 
chút. Những chữ khắc bằng mẫu tự Brahmi đọc như sau: 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 59 


“Vua A-dục, Người Con Yêu Dấu của các vị Trời, đã lên 
ngôi hoàng để 14 năm, đã gia tăng kích thước bảo tháp Phật 
Kanakamuni gấp hai lần so với kích thước ban đâu. Hai 
mươi năm sau khi đăng quang, nhà vua đã đích thân ngự 
viếng và lễ bái nơi này ”. 


(2) Gotihawa, Nơi Sinh Của Phật Kakusandha 
Buddha 


Gotihawa, địa danh Tilaura Kot 7km về hướng Tây Nam, 
được tin là nơi thành cô Khemavati, nơi sinh của vị Phật 
Kakusandha Buddha, (âm Hán Việt: Phật Câu-lưu-tôn). 


Hoàng Để Asoka cũng đã viếng thăm nơi này cùng 
những thánh tích ở trên trong một chuyến đi và đã cho dựng 
Trụ Đá để ghi nhớ chuyên viếng thăm. Trụ Đá đã bị gãy và 
chỉ còn phần gốc khoảng 3m vẫn còn đứng nguyên, nhưng 
thấp hơn mặt đất ngày nay. 


Cả 2 Trụ Đá Asoka mô tả đều được ghi chép lại trong 
Tây Vực Ký của Huyền Trang khi Ngài viếng thăm 
Kapilavatthu vào năm 637 sau CN. Vào thời đó, cả hai trụ 
đá đều có hình đầu sư tử ở trên đầu của mỗi trụ. 


(3) Kudan, Khu Di Tích Rừng Cây Banyan 
(Nigrodharama) 


Kudan là một khu di tích mà các học giả tin rằng đó 
chính là Khu Vườn Cây Banyan (Nigrodharama), do Vua 


60 e Hành hương về xứ Phật 


cha Tịnh Phạn (Suddhodana) cúng dường cho Đức Phật khi 
Người về thăm kinh đô Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Chính tại nơi này, ngài Rahula, con trai của Đức Phật, 
(lúc còn là Thái tử Siddhattha chưa đắc đạo), đã được thọ 
giới vào tăng đoàn. Tàn tích của móng vách bằng gạch của 
tu viện cổ, được tin là xây vào thời Đức Phật tại thế, vẫn còn 
đúng. (Hình 8). 


(4) Sagarhawa, Di tích nơi dòng họ Thích Ca bị tàn 
sát 


Sagarhawa, nằm gần Niglihawa, được tin là nơi mà Vua 
Vidudabha đã tiến hành cuộc tản sát dòng họ Thích Ca. 
(Chú giải 10). Những người địa phương gọi nơi nảy là 
Lambu Sagar, có nghĩa là “Ao Nước Dài” bởi vì nơi đây 
có một ao nước rất lớn hình chữ nhật. Từ Niglihawa, chúng 
ta có thể đi đến Sagarhawa bằng cách đi xuyên qua ngôi 
làng Niglihawa và một cây cầu bắt qua một con kênh đảo. 


Chú giải 10: 


Cuộc tấn công của Vidudabha để tàn sát dòng họ Thích 
Ca xảy ra khoảng một năm trước khi 8á/-N¡ế¡-Bàn của Đức 
Phật. Toàn bộ câu chuyện về cuộc thảm sát này được ghi lại 
trong “Luận Giảng Kinh Pháp Cú” (Dhammapada 
Commernrary TV. 3, 29, 30). 


Vua Pasenadi của nước Kosala là một người rất mến 
phục Đức Phật. Người tướng thủ lĩnh quân đội của nhà vua 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 61 


là Dighakarayana, cũng là cháu của một nguyên soái quân 
đội của nhà vua trước đó. VỊ nguyên soái này đã bị chính 
nhà vua phản bội và giết chết. Vì vậy, Dighakarayana đã âm 
thầm mang lòng hận thù nhà vua Pasenadi vì đã gây ra cái 
chết cho chú của mình. 


Một ngày nọ, vua Pasenadi đang đến thăm Đức Phật ở 
ngôi làng Ulumpa của dòng họ Thích Ca, ông trao bảo ấn 
cho tướng Dighakarayana để giữ. Thay vì giữ nó, 
DIighakarayana đi trao nó cho con trai của vua PasenadI là 
thái tử Vidudabha, lập tức Vidudabha soán ngôi vua cha vả 
lên làm vua nước Kosala. 


Khi vua Pasenadi quay trở về, thì mới hay rằng mình đã 
bị lật đồ, ông bèn đi đến nước Magadha (Ma-kiệt-đà) để cầu 
cứu cháu mình là vua Ajatasattu (A-xà-thế). Sau một cuộc 
hành trình dài đến Rajagaha (thành Vương-xá), ông ngã 
bệnh và chết trước công thành. Khi vua A-xả-thế hay được 
cái chết của chú mình, ông đã cho tiến hành chôn cất theo 
nghi lễ hoàng gia dành cho một vị vua. Sau đó, ông cho lệnh 
tấn công nước Kosala của người anh em họ Vidudabha, 
nhưng sau đó các quan lại khuyên can, vì có một vị vua 
trong họ mới chết, nếu tấn công thì cả hai bên đều không tối. 


Vidudabha là kết quả của cuộc hôn nhân của vua cha 
Pasenadi và Vasabhakhattiya, con gái của một người nữ hầu 
và người đứng đầu của dòng họ Thích Ca (Sakya) là vua 
Mahanama. Trước đây, vua cha Pasenadi, vì mong muốn 
cưới được một người vợ thuộc dòng họ Thích Ca để trở 
thành người họ hàng với Đức Phật, nên đã cử sứ giả đến 
thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) để cầu hôn với công chúa 
dòng họ Thích Ca. Mặc dù những người dòng họ Thích Ca 


62 e Hành hương về xứ Phật 


không hài lòng, nhưng họ cũng không muốn làm phật lòng 
vua nước Kosala. Nên thay vì gả công chúa, họ gửi cô con 
gái xinh đẹp của vua Mahanama và người hầu nữ đó. 


Vua Pasenadi đã phong cô gái làm hoàng hậu chính phi 
và sau đó phong Vidudabha làm thái tử. Khi Vidudabha 16 
tuổi, ông quyết định qua thăm ông ngoại ở Kapilavatthu 
(Ca- -ty-la-vệ). Nghe tin ông sẽ qua, dòng họ Thích Ca đã gửi 
tất cả những hoàng tử nhỏ tuổi hơn ông qua một ngôi làng 
khác và những người ở dòng họ Thích Ca cũng tiếp đón ông 
đàng hoàng. 


Sau khi ở lại vải ngày ở kinh thành, Vidudabha và đoàn 
tùy tùng lên đường quay về Kosala. Một người hầu đã dùng 
sữa để lau chùi chỗ ngồi của Vidudabha trong khu phòng 
dành cho khách. Trong khi lau chùi, cô ta vừa nói một cách 
khinh thường ông: “Đây là chỗ ngôi của một đứa con của 
con nô lệ Vasabhakhattiya.” 


Khi một người hầu cận của ông quay lại để lẫy thanh 
gươm của ông đã bỏ quên, và vô tình nghe được câu nói này 
và tò mò tìm hiểu. Sau khi người hầu cận biết “hoảng hậu” 
'Vasabhakhattiya là con gái của một nô lệ và vua Mahanama, 
ông ta đã tung tin đồn trong quân lính Kosala. 


Sự việc đến tai Vidudabha, ông ta trở nên căm phẫn và 
thể sẽ giết sạch dòng họ Thích Ca khi ông lên làm vua. Khi 
đoàn về đến kinh đô Savatthi (Xá-vệ), các quan lại báo với 
vua Pasenadi về sự việc đã xảy ra. Nhà vua cũng rất tức giận 
vì mình đã bị lừa bởi dòng họ Thích Ca, ông ra lệnh truất 
phế ngôi hoàng hậu và những tước vị hoàng gia đã phong 
cho Vasabhakhattiya và con trai Vidudabha, và giáng họ 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 63 


xuống giai cấp nô lệ. Vì thế, Vidudabha càng thêm hận thù 
những người Thích Ca. 


Khi Đức Phật hay được tin này, Phật đã giảng giải cho 
vua Pasenadi rằng Vasabhakhattiya là con của một nhà vua 
— Vua Mahanama. Mặc dù mẹ bà là một nô lệ, nhưng điều 
đó không quan trọng, vì giai cấp của bà ta được quyết định 
theo giai cấp của người cha, chứ không phải theo giai cấp 
của người mẹ. Vì thế, sau khi nghe Phật giải bày như vậy, 
Vua Pasennadi đã quay lại khôi phục lại tước vị vả giai cấp 
cho mẹ con bà như trước đây. 


Khi Vidudabha lên làm vua, như đã nói trên, ông vẫn 
không quên điều mà ông lấy làm xấu hồ đó và ông đã đem 
quân đi tấn công vương quốc Thích Ca. Mặc dù Đức Phật đã 
can gián ba lần, nhưng Người vẫn không ngăn nỗi thảm họa. 


Nhân tiện, Đức Phật cũng nhận ra rằng, những người bà 
con dòng họ Thích Ca của người phải đối mặt với quả báo 
cho nghiệp ác mà họ đã gây ra trước kia bằng việc bỏ thuốc 
độc xuống sông đề giết hại những người bộ tộc sống dưới hạ 
lưu. Cuối cùng, Vidudabha đã tân công và giết hết những 
người dòng họ Thích Ca, ngoại trừ một số người hậu duệ 
của vua Mahanama và những người khác đã kịp trốn thoát. 


Ngay sau đó, theo một nguồn lịch sử nói là ngay trong 
đêm đó, Vidudabha cùng với quân lính của ông cũng bị lũ 
cuốn chết sau khi san bằng xong thành Kapilavathu. 


Sau này, vua Ajatasattu (A-xả-thế) xâm lược và chiếm 
nước Kosala vào khoảng mùa mưa kiết Hạ (Vassa) thứ 44 
của Đức Phật. Sau đó không lâu, những người dòng họ 


64 e Hành hương về xứ Phật 


Thích Ca (có thể là những hậu duệ của vua Mahanama đã 
may mắn thoát khỏi tay Vidudabha và những người sống sót 
khác) đã tiếp tục quay về ở Kapilavatthu, điều này dựa vào 
sự kiện vào khoảng I năm sau đó, khi Đức Phật Bát-Niết- 
Bản ở Kushimagar, những người dòng họ Thích Ca cũng đã 
kéo quân lính đến để tham gia chia phần xá lợi Phật và mang 
về nước thờ trong một tháp tưởng niệm s/upa. 


1.6 Ramagama & Devadaha, Kinh Đô Của Vương Quốc 
Koliyas 


1.6.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Ramagama nằm cách 4km về phía Nam của thị trấn 
Parasi ở quận Nawalparasi, khoảng 20 km từ Bhatrawa. 
Chuyên đi từ Bhairawa vượt qua con sông cảnh quan Rohini 
River làm biên giới thiên nhiên chia hai vương quốc dòng 
họ Thích Ca và Koliyas. 


Hai dòng họ này gần như sắp đánh nhau trên sông nảy, 
nhưng Đức Phật đã khuyên ngăn và cuộc chiến đã không 
xảy ra. Nếu đi từ Parasi, có con đường trầy trật đi đến 
Ramagama, hầu như là đường đất chưa bao giờ được lát trải, 
nhưng bù lại được đi ngang qua những ngôi làng xinh đẹp. 


1.6.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 
Đức Phật đã nhập diệt Đại Bát-NiếtBàn 


(Mahaparinibbana) ở Kusmnara vào Ngày Trăng Tròn 
tháng Wesak năm 543 trước CN. Sau khi nhục thân Phật 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 65 


được hỏa táng, xá lợi được chia đều thành tám (8) phân bằng 
nhau bởi một Bả-la-môn tên là Dona. Ông này đã phát cho 
tám bộ tộc của tắm nước (xứ): 


(1) Vua Ajatasattu (A-xà-thế) của nước Magadha (Ma- 
kiệt-đà), 


(2) Bộ tộc Licchayvi (Bạt-kỳ) của Vesali (Tỳ-xá-Ìy), 


(3) Bộ tộc Sakya (Thích Ca) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la- 
vệ), 


(4) Bộ tộc Bulias của nước Allakappa, 


(5) Bộ tộc Koliyans của nước Ramagama, Bà-la-môn ở 
Vethadipa, 


(6) Bộ tộc người Malla ở Pava và Bộ tộc người Malla ở 
Kushinagar. 


Như đã nói chỉ tiết ở Phần I, Mục 4. Kunshinagar, 4.2, 
bản thân ông Dona giữ bình đựng hài cốt đã hỏa táng dùng 
để phân chia xá lợi. 


Khi những người bộ tộc Moriya của xứ Pipphalavana 
đên thì đã muộn, bởi vì tât cả những xá lợi đêu đã được chia, 
vì vậy họ chỉ lây phân tro. 


Sau khi trở về quê hương, những người được chia phần 
đã xây những Bảo Tháp (spa) để tôn thờ xá lợi của Đức 
Phật. Vì vậy, lúc đó có tất cả 8 Tháp thờ xá lợi, trong đó 
có 1 Tháp để đặt bình đựng hài cốt đã hỏa táng trước khi 
chia và 1 Tháp để thờ xá lợi tro. 


66 e Hành hương về xứ Phật 


Theo quyển “Sử Liệu về Bảo Tháp Xá-lợi Phật” 
(Thupavamsa) được viết vào thế kỷ 12 sau CN, thì ngài 
Mahakassapa (Đại Ca-Diếp) đã nhận ra rủi ro thất lạc trong 
việc cất giữ xá lợi xương Phật ở những nơi khác nhau, nên 
ngải đã góp ý cho Vua Ajatasattu (A-xả-thế) cất giữ những 
xá lợi ở một nơi an toản nhất. Nghe theo lời ngài, nhà Vua 
đã lây phân lớn ngọc xá lợi trong tất cả 7 Bảo Tháp (trong § 
bảo tháp nói trên), chỉ chừa lại trong mỗi tháp một ít xá lợi 
Phật để thờ. Còn tất cả những xá lợi thu gom đó được đem 
về thành Vương-Xá (Rajagaha) và chôn dưới đất, ở nơi chôn 
đó cũng được xây một Bảo Tháp tưởng niệm để đánh dấu. 


Trong suốt thế kỷ thứ 3 trước CN, Hoàng Đề Asoka lại 
tiếp tục lẫy ra một phần của tất cả những xá lợi còn được thờ 
trong tất cả 7 Bảo Tháp xá lợi đó. Sau đó nhà vua lại chia ra 
thờ trong 84.000 Tháp xá lợi mới mà nhà vua đã cho xây 
trên khắp đề chế của mình. 


Kinh sử chép lại rằng: Khi Vua Asoka đến Ramagama 
để lấy xá lợi, một con rồng (Naga) từ dưới hồ nước gần đó 
cho rằng đó là sự xúc phạm Phật tích. Rồng đã hóa thân 
thành một Bà-la-môn và đã đến yêu cầu Vua Asoka không 
được lẫy xá lợi vì ông ta (Rồng) muốn thờ cúng xá lợi đó. 
Vì vậy, Vua Asoka đã đã thuận theo ý Rồng và đi về tay 
không. 


Nhà hành hương Huyền Trang đã đến thăm Ramagama 
(còn gọi là Lan-Mo) vào năm 636-637 sau CN. Lúc này, 
phong cảnh thật sự hoang vu và buồn tẻ. Ở đó có một cái hồ 
lớn, một bảo tháp spa và một tu viện với chỉ một Sa-di 
(samanera) cũng chính là người trụ trì. 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 67 


Sau Bá/-Niết-Bàn của Như Lai (Đức Phật), vua của nước 
này đã được chia một phần xá lợi xương Phật và đã xây bảo 
tháp này để thờ xá lợi. Bảo Tháp xá lợi này luôn luôn phát ra 
ánh sáng. Bên cạnh Tháp là hồ nước của con Rồng (naga). 
Con rồng lâu lâu một lần xuất hiện dưới hồ và đi lên, hóa 
dạng bề ngoài của một con răn và đi xung quanh bảo Tháp 
theo một nghi thức tôn kính. Những con voi rừng tụ tập 
thành bầy cũng mang những cảnh hoa đem đến để xung 
quanh tháp. 


Cảm kích trước những điều kỳ diệu này, một nhà sư hành 
hương đến đây đã ở lại phía sau để chăm nom bảo Tháp. 
Ông ta từ bỏ đời một tu sĩ để trở thành một Sa-di 
(samanera) như chưa thọ giới. Ông đã xây một ngôi nhà, 
vun đắp đất đai xung quanh đề trồng hoa và cây trái. 


Những Phật tử ở những nước láng giềng nghe được 
chuyện nảy đã đến cúng dường tiền để xây một ngôi tu viện 
và mời ông ta làm trụ trì và chăm nom. Và từ đó trở về sau, 
không ai đến để thay đổi fruyên thống này. Tức là truyền 
thống về một Sa-di (samanera) đã luôn luôn làm trụ trì ngôi 
chùa này, chứ không cần phải là một cao tăng. 


1.6.3 Bảo Tháp Ramagama Stupa 


Tàn tích của một bảo Tháp này và ngôi tu viện đó nằm 
bên bờ Sông Jahari gần ngôi làng Kerwani. Một mô đất 
cao của Tháp cao khoảng 9m và có đường kính mặt đáy 
21m. 


68 e Hành hương về xứ Phật 


Trong Kinh điển Phật giáo, bộ tộc Koliyas (Câu-Lợi) của 
xứ Ramagama này là một trong tám bộ tộc khác nhận được 
phân chia xá lợi nhục thân của Đức Phật ở Kusinagar. 

Bảo tháp Ramagama (Hình 6) được tin là ngôi thấp 
nguyên thủy (Thuật ngữ Phật học còn gọi là một tháp xứ ' 
(dhatu stupa) duy nhất chưa bị ai đụng đến, ngay cả là Vua 
Asoka cũng đã không đụng đến. Bảo Tháp này vẫn còn đứng 
nguyên vẹn và còn chứa thờ những xá lợi Phật chưa hề bị 
phân chia ở bên trong. 


Một cuộc thăm dò mới đây được thực hiện bởi Cục Khảo 
Cổ Nepal (Nepal Department of Archaeology) cho thấy có 
nhiều hiện vật và cô vật khác nhau được tìm thấy xung 
quanh bảo Tháp. Một Phật tử người Nhật Bản đã mới cúng 
dường tiền để xây một công trình tưởng niệm ngay bên phía 
Tây hồ nước và một tu viện cũng đang được thiết kế tại đây. 
(Nếu ngày nay bạn viễng thăm, chắc hắn sẽ viếng thăm ngôi 
fự viện nảy). (ÑD) 


1.6.4 Devadaha, Quê Nhà Của Hoàng Hậu Maya 
Devi, Mẹ Của Đức Phật 


Devadaha, thủ đô của nước cộng hòa Koliyas, là ngôi 
làng quê nhà của Hoàng Hậu Maya Devi, mẹ của Thái Tử 
Siddhattha, cũng là quê nhà của dì mẫu (cũng là dì ruột) 
Maha Pajapati của Người. Nó nằm cách Lumbini khoảng 35 
km về phía Đông và gần ngay chân núi Chure, ngay chân 
phía Nam của dãy núi Himalaya (Hy-mã-lạp-sơn). 


Theo Kinh Điển, nơi này được ghi chép trong các Kinh 
Devadaha Suffa, thuộc Trung Bộ Kinh, là nơi Đức Phật đã 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 69 


phê bình những môn đồ của phái ân sĩ lõa thể Nigantha (Ni- 
kiền-tử) về những quan điểm sai lệch của họ. 


Năm 2003, Cục Khảo Cổ Nepal (Nepal Archaeology 
Department) đã thông báo đã phát hiện ra di tích địa danh 
Devdaha ở Panditpur, làng Baljiria thuộc quận 
Nawalparasi sau khi đã tiến hành khai quật 5 năm trời. 
Trong quá trình khai quật, những nhà khảo cổ đã tìm thấy 
nhiều hiện vật và cô vật thuộc những triều đại Maurya 
(Asoka), Kushan và Gupta, vốn là những triều đại trị vì hết 
những lãnh thổ hai bên bờ Sông Rohini là biên giới thiên 
nhiên của hai vương quốc Thích Ca và vương quốc cộng hòa 
Koliyas. Việc phát hiện một bức tượng có chu vi 500m và 
một con kênh để dẫn nước từ Sông Rohini đã xác lập sự thật 
rằng nơi đây chính là kinh đô cô của nước cộng hòa Koliyas. 


Tuy nhiên, một tô chức được gọi tên là Viện Bảo Tôn 
Devadaha (Devadaha Conservation Academy) lại khẳng 
định vị trí của Devadaha nằm ở Bhabanipur, cách Barimai 
và Kanyamai, về phía Nam, trong khu rừng /arđi nằm ở 
phía Đông của quận Rupandehi. Việc tuyên bố này lại được 
củng cô bằng bằng chứng Trụ Đá Asoka (đã bị gãy) bên 
cạnh một tượng đá Thần Mặt Trời. 


Như vậy, có vẻ như toàn khu vực kinh đô Devadaha là 
rất lớn, kéo đài bao phủ cả hai quận là Nawal Parasi vả quận 
Rupandehi, như các báo cáo đưa ra vừa nói trên. Từ sau năm 
2007, nền chính trị của Nepal đã trở nên lắng dịu và ngày 
nay, mọi người đều có thể đến thăm viếng kinh đô cổ 
Devadaha sau khi đã đến thăm Bảo Tháp Ramagama 
Stupa ở quận Nawal Parasi. 


70 e Hành hương về xứ Phật 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 71 


qD 


Bodhsaya, Nơi Đức Phật Giác Ngộ 


1.1 Cách để đi đến nơi: 


Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) năm trong bang Bihar, 
cách Patna 105 km bằng đường bộ và Varsanasi 230 km 
bằng đường bộ. 


1.2 Ý Nghĩa Tôn Gíao 2" 19: 26) 


Sau khi xuất gia khỏi kinh thành (Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại), 
Bồ-tát đã đến gặp 2 đạo sư tu khổ hạnh là Alara Kalama và 
Udakka Ramaput(a, những vị thầy này đã dạy cho Người 
tu chứng được những tầng thiền Vô Sắc Giới. 


Mặc dù những cảnh giới chứng đạt được đó là những 
cảnh giới cao nhất vào lúc bây giờ, nhưng Người vẫn không 
thỏa mãn, vì những cảnh giới đó không dẫn đến Niết-Bàn 
(Nibbana). Sau khi từ giã họ, Người đã tìm đến một hang 
động vắng vẻ trên một ngọn đổi có tên là Đồi Dhongra. Ở 
đó Người đã thực hành những pháp tu khổ hạnh liên tục 
trong 6 năm trời, đau đớn và vô ích, chỉ còn lại bộ xương 
gây guộc và Người gần như sắp chết. 


72 e Hành hương về xứ Phật 


Sau nhận thấy sự vô ích của việc tu hành xác, Người 
quyết định đi theo Con Đường Trung Đạo và bắt đầu ăn 
uống trở lại để hồi phục sức khỏe. Năm người bạn tu khổ 
hạnh kia nghĩ rằng người đã bỏ cuộc vả bắt đầu quay lại việc 
hưởng lạc, nên họ đã từ bỏ Người. 


Bấy giờ, 8ồ-zát bắt đầu cuộc đấu tranh một mình đi tìm 
sự giác ngộ. Một ngày trước ngày Trăng Tròn tháng Wesak, 
trong khi mang bình bát đứng dưới một cây Banyan chuẩn bị 
đi khất thực, một thiếu nữ tên là Sujata đã đến dâng món 
cháo nâu bằng gạo với sữa trong một cái đĩa bằng vàng. 
Thiếu nữ Sujata là con của một tộc trưởng của ngôi làng 
Senanigama sát bên. 


Sau khi dùng xong món cháo, Bồ-/áf mang cái đĩa vàng 
ra bờ sông Neranjara (Ni-Liên-Thuyên) và nói lên răng: 


“Nếu Ta có thể thành công trở thành một vị Phật, hãy 
cho chiệc đĩa này trôi ngược dòng HƯỚC, CÒNH HỆÊU 
không thê thành, hãy đê chiệc đĩa trôi xuôi dòng `. 


Người quăng cái đĩa vàng xuống sông. Chiếc đĩa nồi lên 
giữa dòng sông và trôi ngược dòng nước, được khoảng 80 
cubit (tức khoảng 37m) rồi chìm xuống theo dòng nước 
xoáy. 


Buổi chiều hôm đó, trên đường 8ồ-¿á: đi đến Cây Bồ- 
Đề, người cắt cỏ tên là Sotthiya đã mang đến những bó cỏ 
Kusa dâng cho 8ổ-/á/ để Người làm chỗ ngồi thiền dưới gốc 
cây Bồ-Đề. Øổ-/á/ ngồi xếp tréo chân tư thế Hoa Sen, mặt 
quay về hướng Đông, Người kiên quyết một lòng vả nói 
răng 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® T3 


Dù cho da, gân, xương khô héo. Dù cho thịt và máu 
có khô cạn. Ta quyết sẽ không rời khỏi chỗ ngôi cho 
đến khi ta chứng ngộ thành Phật. ” 


Đến đây là đỉnh điểm cuối cùng của những pháp tu 
Hoàn Thiện (Ba-fa-mậ£) mà Người đã hoàn thành trong vô 
lượng kiếp (aeons). Không có một chúng sinh nào, ngay cả 
Ma Vương và đạo quân gây chết chóc của ông, cũng không 
thể nào làm cho Đức Phật phân tán hay rời khỏi chỗ ngồi 
này. 


Chỗ ngồi Aparajita này không thể bị làm lung lay, 
không thể bị phá được, Ma Vương không thê nào phá hoại 
được. 


(Chữ Aparajita: có nghĩa là “không thể làm lung lay, 
không lúc nào có thể phá thể được”. Hán Việt thường dịch 
là: Chỗ ngồi “Minh Vương Vô Năng Thắng”). 


Khi Ma Vương (Mara) đến thách thức và quấy nhiễu, 
Bồ-tát liền đưa tay phải chạm xuống mặt đất và hô to trái đất 
minh chứng cho 30 pháp Hoàn Thiện (Ba-la-mệif) của 
người. Ngay lập tức, trái đất rền vang, rung chuyền và làm 
phân tán Ma Vương và đạo quân của Ma Vương. 


Sau đó, tâm Người tĩnh lặng và trong sạch, vào canh 
một, Người chứng đạt được (1) Trí Lực Biết Rõ Quá Khứ, 
có thể nhớ rõ, biết rõ những kiếp trước sau của mình và 
người khác, về mặt thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. 
(Hán Việt đọc là: “Tc Mạng Minh `). 


74 e Hành hương về xứ Phật 


Vào Canh hai, vào ngay nửa đêm, Người chứng đạt được 
(2) Nhãn Lực Nhìn Thấy Rõ Quá Khứ, Hiện tại & Tương 
Lai, như nhìn thấy rõ được những kiếp trước sau của mình 
và người khác, về mặt không gian. (Hán Việt đọc là: “Thiên 
Nhãn Minh `). 


Và cuối cùng, vào canh ba, Người chứng đạt (3) Trí 
Thấy Được Nguyên Nhân và Con Đường Kết Thúc Sinh 
Tử, không còn ô nhiễm và bất tịnh, không còn “rơi rớt” vảo 
cõi sinh tử nào nữa. (Hán Việt đọc là: Lậu Tận Minh `) — 


)> Xem thêm Hoa Vô Uu, tập I của HT. Thích Thanh Từ. 


Như vậy, một Đức Phật Chánh Đẳng, Chánh Giác 
(Samma-sambuddho) đã xuất hiện trên thế gian vào Ngày 
Trăng Tròn của Tháng Wesak năm S88 trước CN. 


1.3 Bối cảnh Lịch Sử “> “” 


Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) là nơi giác Ngộ tối 
thượng của Đức Phật, là nơi thiêng liêng nhất trên trái đất 
đôi với tất cả Phật tử. 


Trong suốt thời gian Đức Phật còn tại thế, địa danh nằm 
bên bờ Neranjara (Ni-Liên-Thuyền) này được gọi là 
Uruvela. Vua Asoka là người đầu tiên xây đến thờ ở nơi 
thánh địa này. Một bức chân dung về Đền Thờ của Vua 
Asoka xây và những cơ ngơi khác được xây ở khu vực 
Bodhgaya đã được tìm thấy trong một bức phù điêu trên bảo 
Tháp Bharhut Sfwpa ở Madhya, Pradesh. 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® T5 


Bắt đầu từ chuyến viếng thăm lần đầu tiên bởi vua Asoka 
vào năm 259 trước CN, vô số những người hành hương đã 
liên tục đến chiêm bái cái nôi Phật giáo này suốt 2.500 năm 
qua. Sau đó, thời gian những thánh tích này bị tàn phá bởi 
đội quân Hồi Giáo cực đoan vào thế kỷ 13 là khoảng thời 
gian gián đoạn dòng người hành hương đến Bodhgaya. 


Dharmasvamin, một nhà hành hương Tây Tạng đã thăm 
Bodhgaya vào năm 1234 sau CN. Ông đã chứng kiến quang 
cảnh điêu tàn của nơi này và đã ghi lại như sau: 


“Chỉ thấy có 4 tu sĩ còn ở lại (rong chùa). Một sư nói 
rằng: 'Thật không lành". Tất cả đã bỏ chạy trong nổi khiếp 
sợ trước đội quân của Turushka. Họ (những nhà sư) bít kí 
cổng trước Tháp Đại Bồ-Đê (Mahabodhi) bằng gạch và 
trám chặt bằng vữa. Gần đó, họ xây một tượng khác để thay 
thể. ” 


Khi Phật giáo suy tàn tại Ấn Độ, người Miến Điện đã 
đến cứu ngôi Tháp Đại Bồ-Đề thoát khỏi bàn tay phá hoại. 
Họ sửa chữa lại ngôi Tháp Đại Bỏ-Đề ít nhất 3 lần suốt từ 
thế kỷ 14 đến thế kỷ 15. Lần sửa chữa sau cùng là những 
năm 1472-1492. 


Từ đó về sau, Bồ-Đề Đạo Tràng đã bị quên lãng và ngôi 
Tháp Đại Bồ-Đề ngày càng hoang phế. Với điều kiện thuận 
lợi về vị trí, ông Gosain GirI, một tu sĩ khổ hạnh Hindu giáo 
đã xây dựng một ngôi đền Hindu tại Bồ-Đề Đạo Tràng năm 
1590. Sự có mặt của ngôi đền này đã làm cho Bồ-Đề Đạo 
Tràng rơi vào tay những Mahants của Hindu, đó là những 
người không phải Phật tử và giai đoạn phi Phật giáo bắt đầu. 


76 e Hành hương về xứ Phật 


Năm mươi năm sau, năm 1861, ngài Cunningham đã gặp 
những Mahants của giáo hội Hindu và những môn đồ tô 
chức những nghỉ lễ phi Phật giáo tại Tháp Đại Bồ-Đề. Hơn 
thế nữa, mặc dù tổ chức này tuyên bố Tháp Đại Bồ-Đề và 
vùng đất quanh đó là của riêng họ nhưng họ chưa từng bao 
ø1Ờờ sửa sang lại ngôi Tháp lịch sử này. 


Ngài (Sir) Edwin Arnold, tác giả của quyền “Light of 
Asia' đã viếng thăm Tháp Đại Bồ-Đề Mahabodhi vào năm 
1885 và đã đăng thuật lại những nghi lễ này trên tờ báo 
Daily Telegraph ở London như sau: 


“Thế giới Phật giáo đã, thật sự, lãng quên tâm điểm 
thiêng liêng nhất và đáng quan tâm nhất này- Đó là một 
Mecca, một Jerusalem, của cả triệu giáo đoàn của phương 
Đông, khi tôi lưu lại Buddhagaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) cách 
đây vài năm. Tôi cảm thấy thật đau buôn khi thấy những 
nông dân Maharatta đang hành lễ 'Sharaddh (hay Shrada)` 
ở nơi đó, và hàng ngàn di tích quý giá bằng đá chạm khắc 
bằng tiếng Phạn nằm chất đồng xung quanh ”. 


e Ghi chú: Shrada là một tập tục lễ tang sau cùng của 
người Hindu, khi hành lễ, những câu thần chú và câu kệ 
được tụng thay cho người chết, với niềm tin rằng sẽ giải 
thoát linh hỗn khỏi thế gian và sẽ được tái sinh ở cõi trời. 


1.4 Tỳ kheo hộ pháp Anagarika Dharmapala & Hội Đại 
Bồ-Đề (Maha Bodhi) Š> “) 


Cuộc đấu tranh giành lại quyền chăm nom và kiểm soát 
Tháp Đại Bô-Đề bởi những người Phật tử bắt đầu từ ngày 22 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 71 


tháng Giêng, 189I sau khi vị Tỳ kheo Anagarika 
Dharmapala từ Tích Lan đến thăm Bodhgaya. Nhìn thấy 
cảnh thánh tích thiêng liêng nhất này bị lãng quên và bị xúc 
phạm, ngài đã phát tâm nguyện: 


“Tôi sẽ làm việc để cho thánh địa thiêng liêng này trở 
thành dược chăm nom bởi những Tỳ kheo của chúng ta”. 


Bước đầu tiên, ngài thành lập Hội Đại Bồ-Đề (Maha 
Bodhi Society) ở Bồ-Đề Đạo Tràng vảo ngày 31 tháng Năm, 
1891 để huy động những sự ủng hộ cho mục đích cao cả của 
mình. Sau đó, ông thỉnh mời những Tỷ kheo từ Tích Lan 
đến ở lại Bồ-Đề Đạo Trảng, gồm có: ngải Chandajoti, ngải 
Sumangala, ngài Pemmananda và ngài Sudassana. Họ 
đến Bồ-Đề Đạo Tràng vào tháng Bảy, 1891 và ngự lại ở Nhà 
Khách Miễn Điện. 


Khi Mahant (đạo sĩ đạo Hindu, chỉ người đang cai quản 
Tháp Đại Bồ-Đề) đang nắm quyên sở hữu đất của khu Bồ- 
Đề Đạo Tràng Bodhgaya, ông ta đã từ chối, không chấp 
nhận sự có mặt của những Tỳ kheo Phật giáo, và vào tháng 
hai, 1893, 2 Tỳ kheo đã bị người của ông ta đánh đập nặng 
nê. 


Hai năm sau, năm 1895, khi ngài Anagarika Dharmapala 
đang cô găn một bức hình Phật (những Phật tử Nhật Bản đã 
dâng tặng cho ngài) lên tầng trên của Tháp, ngài đã bị người 
của Mahant tấn công và ngăn cản. Vì vậy ngài phải đem 
bức hình về để tại nhà khách Miễn Điện. Mahant Hindu và 
những tổ chức đạo Hindu đó vẫn không chịu và họ đã tìm 
cách đây bức hình Phật ra khỏi Nhà Khách Miến Điện, 
nhưng chính phủ đã can thiệp. 


78 e Hành hương về xứ Phật 


Vào năm 1906, Mahant đó đệ đơn kiện và tìm cách trục 
xuất những Tỳ kheo ra khỏi Nhà Khách Miễn Điện. Và 
cuộc đấu tranh pháp lý này giữa Mahant Ấn giáo và những 
Tỳ kheo Phật giáo đã kéo dài đến tận năm 1949, khi chính 
quyên Bang Bihar đã ra Đạo Luật Quản Lý Tháp việc Quản 
Lý Buddha Gaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) sẽ được chuyển qua 
Ủy Ban Quản Lý của chính quyền. Đạo Luật đưa ra 2 điều 
đáng phản đối, đó là: Ủy Ban Quản Lý gồm 9 người, trong 
đó đa số phải là người Hindu, và những thành viên Phật giáo 
khác trong ủy ban phải là người Ân Độ. Mặc dù Hội Đại 
Bồ-Đề đã phản đối, Dự Luật vẫn được thông qua với một tu 
chỉnh là Ban Cố Vẫn (Advisory Board) phải có đa số là 
người Phật giáo và không nhất thiết phải là người Ấn Độ. 
Điều này có nghĩa là: Những người Phật giáo chỉ có thê cố 
vẫn cho Ủy ban Quản Lý, nhưng quyết định cuối cùng vẫn 
thuộc về quyền của ban quản lý là người Hindu!. 


Đối với Hội Đại Bồ-Đề (Maha Bodhi Society), điều đó 
giống như một thứ ngụy biện, khi mà Tháp Đại Bồ-Đề 
(Mahabodhi Temple) lại được quản lý bởi những phần tử 
không phải là Phật tử, thử tưởng tượng xem sẽ ra sao nếu 
một đền thờ Hồi giáo, một nhà thờ Thiên Chúa giáo, một 
“SIkh gurdwara"ˆ hay đền thờ đạo Hindu lại được kiểm soát 
bởi những người thuộc tôn giáo khác. 


Trong bài viết của mình “Lời Thề Nguyện Vẫn Còn 
Đó” ở Sambodhi, 1996, Đại Đức Pannarama Mahathera, Tỳ 
kheo phụ trách Hội Đại Bồ-Đề lúc bấy giờ, nay đã quá có, 
đã tiết lộ một sự thật mỉa mai là ngay cả Ban Có Vấn 
(Advisory Board) đã được cho là gồm đa số là những người 
Phật giáo, nhưng chỉ có được II người, trong khi đó bên phỉ 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 79 


Phật giáo lại chiếm đến 14 người!. Đã đến lúc cần phải thay 
thế những người bên đa số phi Phật giáo kia bằng những 
người Phật giáo đa số, như luật định đã được đưa ra trước 
kia. 


Nhưng những lời Thề Nguyện đó của các Tỳ kheo vẫn 
chưa được đáp ứng cho đến tận ngảy hôm nay. 


1.5 Những Điểm cần Thăm Viếngm 2° #15 39, 2) 


(1) Tháp Đại Bồ-Đề hay Tháp Đại Giác 
(Mahabodhi Temple) 


Tháp đại Bồ-Đề có một lịch sử lâu đời. Những cuộc khai 
quật bởi Ngải Cunningham vào năm 1872 cho thấy có 3 giai 
đoạn xây dựng của tháp này. 


Giai đoạn thứ nhất công trình do vua Asoka xây dựng 
vào thế kỷ 3 trước CN, được gọi là Đền Bồ-Đề (Bodhi 
Shrine), như được minh họa trong bức phù điêu gắn trên 
Tháp Bharhut Spa vào thế kỷ 2 trước CN. 


Giai đoạn thứ hai là công trình trùng tu Tháp Bồ-Đề 
nguyên thủy (Bodhi Shrine) được thực hiện bởi 2 nữ Phật tử 
mộ đạo là Surangi và Nagadevi, những người vợ của Vua 
triều đại Sunga. 


GIai đoạn thứ ba là công trình trùng tu xây dựng do 
Huviska, vua của vương quốc Kusana vào thế kỷ 2 sau CN. 
Những hình tượng Phật đều xuất thân từ giai đoạn này. 
Những đền Tháp được xây dựng để thiết đặt những hình, 


§0 e Hành hương về xứ Phật 


tượng này. Ngài Cunningham cho răng, toàn bộ Tháp Đại 
Bồ-Đẻ, như được thấy ngày nay, chủ yếu là công trình của 
Vua Huviska (năm II1I-138 sau CN). Vì tháp được xây 
dựng lại trên cơ sở nền tháp nguyên thủy của vua Asoka, 
nên Tòa Kim Cương (Vajrasana Throne), vị trí ngồi thiền 
và Giác Ngộ của Đức Phật, vẫn được giữ nguyên như 
nguyên thủy. 


Vào thế kỷ 7, việc trùng tu đã được thực hiện và găn 
thêm những phiến đá ba-zan xây trên tòa cũ bằng thạch cao. 
Vào thế kỷ 19, cuộc đại trùng tu được tiến hành, dưới sự 
giám sát của những nhà chuyên môn Cunningham, Beglar 
và R. L. Mitra, khôi phục lại Tháp Bồ-Đề, sau nhiều thế kỷ 
bị tàn phá bởi những người Hồi giáo và sự bỏ lơ của những 
Mahant ngoại đạo. Công trình huy hoàng mà chúng ta nhìn 
thấy hôm nay là kết quả của những tấm lòng mộ đạo và 
những sự đóng góp vô cùng quý hiếm. 


Tháp Đại Bồ-Đề đương nhiên là một công trình huy 
hoảng và nỗi bật nhất trong khu vực Thánh Địa Bodhgaya 
(Bồ-Đề Đạo Tràng). Cao 52m, với tổng diện tích phân nên 
móng hình vuông là 231 m2, mỗi cạnh vuông là 15.2 m2 
(50 feet), bao gồm một tháp lớn hình kiểu kim tự tháp và 4 
tháp nhỏ năm ở 4 góc, là những mô hình thu nhỏ của tháp 
lớn.(Hình 9). 


Cổng chính quay về hướng Đông, phía trước bên ngoài 
công là một cổng chào bằng đá do vua Asoka xây, được 
chạm khắc rất tỉnh xảo. Những khoảng trống âm tường của 
cả 2 mặt vách của Bảo Tháp đều có khắc hình tượng Phật. 
Gian đại Chánh Điện (Sanctum) ở tầng trệt sau khi đi qua 
một lỗi đi có mái vòm vòng cung, hai bên là cầu thang 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 81 


bằng đá dẫn lên một điện thờ nhỏ hơn năm ở tầng mội. 
Ngay sau khi tiến vào đại Chánh Điện, chúng ta sẽ BặpP ngay 
một tượng Phật bằng đá mạ vàng trong tư thế ngồi với tay 
phải tiếp đất (bhumi phassa-mudra) trong ngày Giác Ngộ. 


Chỉ cần ngắm nhìn bức tượng Phật lộng lẫy, trái tim của 
người hành hương chắc chăn sẽ khởi sinh niềm hoan hỷ và 
thành kính!. Đó là kết quả của lòng tin và lòng kính đạo 
của người hành hương trong việc làm theo lời khuyên dạy 
của Đức Phật là “„ên đến viếng thăm và chiêm bái với lòng 
thành kính”. 


Bức tượng Phật bằng đá mạ vàng được làm từ thế kỷ 10 
sau CN. Ở đây, Đức Phật được miều tả trong tư thế ngồi trên 
(miếng lót) tọa cụ, thay vì trên một đài sen. Tọa cụ được đặt 
trên một bệ dài lớn hơn, dày hơn, trên mặt vách dày hơn đó 
có khắc hình lần lượt sư tử, voi. Tư thế ngôi trên tọa cụ là 
nét chung được tìm thấy ở rất nhiều hình và tượng Phật khác 
ở Đông Ấn Độ, có thể được làm theo kiểu của bức tượng 
này. Nhiều người đã không biết được rằng bức tượng này đã 
không được đặt ở đây trong những cuộc khảo cô xung quanh 
khu vực Buddhagaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) bởi chính quyền 
thuộc địa của người Anh lúc bấy giờ. Theo một bài báo viết 
về “Những Tượng Điêu Khắc Bồ-Đề Đạo Tràng ở 
Sambodhi, 1993” (Buddhagaya Sculptures in the Sambodhi, 
1993), R.L. Mitra đã ghi rằng, bức tượng đã bị đặt trong 
khu vực của Mahant. 


Sau đó theo yêu cầu của Ngài Cunningham và Beglar, 
(những nhà khảo cô học tiễn hành cuộc đại trùng tu, như đã 
nói ở phần trên), bức tượng đã được dời qua đặt tại vị trí 
hiện tại trong Chánh Điện. Nhờ công đức và sự can thiệp 


§2 e Hành hương về xứ Phật 


của 2 con người đáng kính này, bức tượng đã được đặt vào 
nơi đúng đăn ở Chánh Điện cho những người hành hương 
sau này được chiêm bái, thay vì như trước đây bị lãng quên, 
lãng phí ở trong bên khu vực của Mahant đạo Hindu. 


(2) Cây Bồ-Đề (Bodhidruma) 


Cây Bồ-Đề (Bodhi), nơi Đức Phật ngồi tọa thiền bên 
dưới và chứng đạt Giác Ngộ Tối Thượng, đứng ở phía sau 
Tháp Đại Bồ-Đề. Đó là một cây Tất-Bát-La (thuộc họ Ƒicus 
religiosa), tiếng Pali gọi là cây “assattha”, có nghĩa là an 
lạc. 


Truyền thuyết nói rằng cây này mọc lên cùng lúc Đức 
Phật đản sinh, như là một loại đồng sinh (sahajata) của 
Người vậy - (tiếng Anh: co-natal). Theo nhiều luận giảng, 
nhiều vị Phật khác nhau cũng đắc đạo khi ngồi dưới một gốc 
cây, bất cứ loại cây nào mà vị Phật đó chọn, và mỗi cây đó 
đều trở thảnh cây Bồ-Đề, tức là cây Giác Ngộ trong cõi của 
vị Phật đó. 


Trong cõi này, cây Tất-Bát-La trở thành Cây Giác Ngộ 
hay Cây Bồ-Đề và chỉ có Cây Bỏ-Đê của Đức Phật Cồ-Đàm 
là được tôn kính. Di tích Cây Bồ-Đẻ này là tượng trưng 
giống nhau cho tất cả chư Phật. 


Người ta tin rằng không nơi nào trên thế gian nảy có thể 
hỗ trợ cho uy nghi của sự Giác Ngộ của Đức Phật. Nền đất 
ở đây rất chắc, không hề bị lung lay, di chuyển ngay cả khi 
trái đất rung chuyển thế gian để xua đuôi Ma MS - và đội 
quân của ông ta đến để thách thức, phá rỗi nhằm làm cho vị 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 83 


Bồ-tát phải rời bỏ chỗ ngồi Giác Ngộ. Ngay cả Vua Trời 
Sakka Devaraja cũng không thể bay qua ngang cây Bồ-Đè. 
Lực hút siêu nhiên ở nơi đó được gọi là Trung tâm điểm hay 
cái Rốn của Trái ĐẤt. 


Vào thời xưa những vị Vua và thường dân đã đến nơi 
này để suy tôn cây Bồ-Đè. Vì cây 8ồ-Đề trở thành đối tượng 
được tôn vinh của những Phật tử, nên lễ tự nhiên cây trở 
thành mục tiêu phá hủy bởi những kẻ thù hẳn Phật giáo. 


Theo Ngài Huyền Trang, Cây Bồ-Đề đầu tiên lại bị chặt 
phá bởi Vua Asoka, nhưng sau này, nhà Vua ân hận, đã 
chăm bón lại Cây Bồ-Đề bằng cách tưới tâm nước hương 
thơm và sữa tươi vào rễ cây. Nhà Vua thể hiện lòng thành 
kính sâu sắc đối với cây Bồ-Đẻ, đến nỗi một hoàng hậu 
đương triều lúc đó của nhà Vua là Tissarakkha, đã trở nên 
ghen tị với Cây Bồ-Đề và đã cho người lén lút phá hủy cây. 
Nhà Vua lại tiếp tục làm sống lại cây. Sau đó, nhà Vua cho 
xây bức tường cao 3m xung quanh cây để bảo vệ. 


Sau khi sự sụp đồ của triều đại đề chế Maurya vào thế kỷ 
2 trước CN, vua của triều đại Sunga, Pusyamitra, là kẻ tra 
tân Phật giáo, lại phá hủy Cây Bồ-Để. Nhưng một cây con 
của chính Cây Bồ-Đề nguyên thủy được mang về từ Tích 
Lan, và được trồng lại đúng ngay chỗ ấy. 


Vào thế kỷ 6 sau CN, Sasanka, một vua Hindu, lại chặt 
phá Cây Bồ-Đả, nhưng sau đó, một cây con của Cây Bầ-Đề 
lại được mang về từ Tích Lan và được trồng lại bởi nhà Vua 
Purvavarma của nước Magadha (Ma-kiệt-đà), và ông cũng 
đã cho xây bức tường cao 7.3m để rào Cây Bồ-Đề lại. Bức 


§4 e Hành hương về xứ Phật 


tường này chỉ còn lại 6.Im khi Ngài Huyền Trang viếng 
thăm trong lịch sử. 


Đến năm 1876, Cây Bồ-Đề già bị ngã đồ trong một trận 
bão và một cây con của Cây Bồ-Đề được trồng lại chính 
ngay chỗ cũ bởi Ngài Cunningham. Đến nay, Cây Bồ-Đề 
này đã 135 tuôi. 


(3) Tòa Kim Cương (Vajrasana) 


Tòa Kim Cương (Vajrasana) nằm giữa Cây Bồ-Đề và 
Tháp Đại Bồ-Đề. Điểm này đánh dấu đích thực ngay chỗ 
ngôi của Đức Phật lúc chứng đạt sự Giác Ngộ Tối Thượng. 
Hiện nay, chỗ này được đánh dấu bằng một tảng đá sa thạch 
đài 2.3m, rộng I.3m và dày 0.9m (Hình 10). 


Những người hành hương khi đến thánh điểm thuận lợi 
(đầy hộ niệm) này nên dành thời gian để quán chiếu công 
hạnh của Đức Phật để tăng trưởng tròn đầy lòng tỉn và sự 
an lạc có được nhờ chánh niệm để phát triển trí tuệ minh 
sát. 


(4) Đức Phật Ở Lại 7 Chỗ sau khi Giác Ngộ 


Sau khi giác ngộ thành Phật vào đêm Trăng Tròn tháng 
Wesak, đến rạng sáng, Đức Phật đã thầm reo lên khúc ca vui 
mừng, hỷ lạc viên mãn. Ngài quyết định tiếp tục ngồi trên 
Tòa Kim Cương (Vajrasana), chỗ ngồi bất bại và tối thắng 
trước cuộc chiến với Ma Vương và Người đã thành tựu viên 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 85 


mãn mọi ước nguyện trước đây, bao gồm cả đại nguyện 
thành Phật. 


Đó là thời điểm cả thế gian trời, người còn ghi nhớ đến 
tận ngày nay. Và sau đó, Đức Phật nh đói luôn suôt bảy 
tuần và lưu lại bên dưới và xung quanh khu vực gần gốc Cây 
Bồ-Đẻ. 


(D Tuần Lễ Đầu Tiên: Đức Phật Tọa Thiền Trên Tòa 
Kim Cương (Pallanka Sattaha) 


Trong suốt bảy ngày của tuần lễ đầu tiên, Đức Phật ngồi 
yên một tư thế, trải nghiệm niềm An Lạc của Sự Giải Thoát. 
Sau 7 ngày, ra khỏi định an lạc đó và suy tưởng về Thuyết 
Duyên Khởi (Paticca Samuppada) suốt một đêm. 


(H) Tuần Lễ Thứ Hai: Đức Phật Ngắm Nhìn Cây Bồ- 
Đề (Animisa Sattaha) 


Trong tuần thứ hai, để tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây 
Bồ-Đề đã che chở cho Người suốt thời gian thiền hành để 
thành Đạo, Ngài đã đứng chăm chú ngắm nhìn cây Bồ-Đề 
suốt một tuần liền mà không hề nháy mắt (Animisalocana). 
Về sau, chính nơi nảy, vua Asoka đã dựng lên một tháp kỷ 
niệm gọi là Animisalocana Cetiva và đến nay vẫn còn. 
(Hình 11). 


(HI) Tuần Lễ Thứ Ba: Đức Phật Đi Hành Thiền 
(Cankama Sattaha) 


§6 e Hành hương về xứ Phật 


Trong suốt tuần thứ ba, Đức Phật đi kinh hành lên xuống 
trên quãng đường gần cây Bồ-Đề, sau này được gọi là 
“Đường Kinh Hành Ngọc Báu” (Ratana Cankamana: 
đường kinh hành ngọc báu). (Hình 12). 


(IV) Tuần lễ Thứ Tư: Đức Phật Ngự Trong Bảo Điện 
(Ratanaghara Sattaha) 


Trong tuần lễ thứ tư, Đức Phật ngồi tham thiền trong 
thất, được gọi là “Bảo Thất” (Ratanaghara: nghĩa là cái 
phòng bằng ngọc báu, trong ý nghĩa “cái phòng quý báu”) 
để suy niệm về Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), triết giảng về 
những Chân lý Tuyệt đối, tột cùng liên quan đến phạm trù 
danh và sắc (tâm và vật chất). 


Trong khi Đức Phật quán chiếu về triết lý sâu sắc và vi 
diệu là Luận Thuyết về Nhân Duyên (Patthana, tiếng Anh: 
Conditional Relations), Người vui mừng và khởi sinh niềm 
hỷ lạc thật lớn lao trong tâm Toàn Trí cvuaR Người, làm 
phát quang bên trong sắc thân, Kinh sách ghi nhận rằng, 
tâm vả thân Người phát sáng một vằng hào quang sáu màu 
— xanh, vàng, trắng, đỏ, hồng và luồng ánh sáng kết hợp 5 
màu đó. 


Vị trí của Bảo Thất này được đánh dẫu bằng một Điện 
Tháp, phía trước có một bia đá có khắc chữ ghi lại nơi Đức 
Phật đã ngồi và suy niệm về thuyết Nhân Duyên (Patthana). 
Điện Tháp này cũng nằm trong khuôn viên Tháp Đại Bồ-Đê, 
sát bên hướng Bắc của Đường Kinh Hành Ngọc Báu 
(Cankama). (Hình 13). 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® Ñ7 


(V) Tuần lễ Thứ Năm: Đức Phật Ngồi Dưới Cây 
Ajapala Banyan Nigrodha (Ajapala Sattaha) 


Trong tuần thứ năm, Đức Phật ngôi dưới cây Ajapala 
Banyan để suy niệm về Giáo Pháp và thắm nhuần niềm hạnh 
phúc của sự giải thoát. (Ajapala có nghĩa là “chỗ của người 
chăn dê”. 


Cây Banyan là một loại cây đa, cây này là nơi những 
người chăn đê trong vùng thường ngồi nghỉ trong khi thả 
cho bầy đê ăn cỏ). Vào cuối tuần, khi Ngài xuất ra khỏi 
trạng thái siêu thế Ấy, có một vị Bà-lamôn ngã mạn 
(Huhumka Jakita) đến gần và hỏi Người rằng “đứng về 
phương diện nảo và những điều kiện nào ông ta có thê trở 
thành một thánh nhân (Brahmana)?”. Đức Phật đã trả lời và 
chỉ ra những phẩm chất cần có của một Bà-la-môn đích thực 
nên có. 


Vị trí di tích này được đánh dấu băng một bia đá bảng 
hiệu gắn trên cột bê-tông, có khắc chữ ghi chú để tưởng 
niệm. (Hình 14). 


(VI) Tuần lễ Thứ Sáu: Đức Phật Ngồi Dưới Cây 
Mucalinda (Mucalinda Sattaha) 


Tuần thứ sáu, Đức Phật đến ngồi dưới cây Mucalinda, 
gọi theo tên của Mãng Xà Vương (cây thuộc họ 
Barringtonia acutangula). Lúc bây giờ, trời giông bão, gió 
lạnh mù mịt kéo dải suốt bảy ngày. 


§8 e Hành hương về xứ Phật 


Truyền thuyết kế lại rằng, Mucalinda, Vua Răắn từ dưới 
hồ nước đi lên, dùng thân quấn quanh người Đức Phật và lấy 
cái mỏ to che trên đầu Đức Phật để che chở, bảo vệ cho 
Người. VỊ trí di tích cũng là Ao Mucalinda (Ao Mãng Xà 
Vương) ngày nay, ở phía Nam và gần bên Tháp Đại Bồ-Đè. 
(Hình 15). 


(VII Tuần Thứ Bảy: Đức Phật Ngồi Dưới Cây 
Rajayatana (Rajayatana Sattaha) 


Tuần thứ bảy, Đức Phật đến ngồi dưới cây Rajayatana, 
(thuộc họ Buchanamia latƒolia) gân Tháp Đại Bồ-Đề. Lúc 
đó có hai người lái buôn tên là Tapussa và Bhallika đến từ 
Ukkala (Orissa) dâng lên cúng dường Đức Phật bánh gạo 
nếp và mật ong. 


Sau khi Đức Phật thọ trai bữa ăn xong, hai người quỳ lạy 
dưới chân Người và xin được quy y nương tựa vào Đức 
Phật và Giáo Pháp của Người. Họ trở thành những Phật Tử 
cư sĩ đầu tiên, quy y vào Phật & Pháp (Nhị Bảo). Sau lúc 
đó, Đức Phật đưa tay lên đầu và lấy 8 sợi tóc của mình để 
tặng cho 2 Phật tử đầu tiên. Sau này, hai anh em trở về lại 
Miễn Điện với xá lợi tóc quý giá đó, sau nảy xá lợi tóc đó 
được đặt thờ trong ngôi Chùa Shwedagon Pagoda ở thủ đô 
Yangon. Vị trí di tích này, ở phía Nam Tháp Đại Bồ-Đẻ, 
được đánh dấu bằng một bia đá bảng hiệu gắn trên cột bê- 
tông, có khắc chữ ghi chú đề tưởng niệm. (Hình 16). 


(5) Di Tích Nhà Của Cô Sujata Kuti 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 89 


Trước khi Giác Ngộ, vị Bồ-4t đã ở gần bờ sông 
Neranjara (Ni-Liên-Thuyên) trong hang động Dungeswari. 
Hang động này ở trên một ngọn đôi, tên là Đồi Dhongra, 
cách Bồ-Đề Đạo Tràng khoảng 1 giờ đi bộ. 


Sau khi trải qua 6 năm tu hành khổ hạnh một cách đau 
đớn và vô ích, Người quyết định đi theo con đường Trung 
Đạo và bắt đầu đi về hướng Rừng Uruvela gần ngôi làng 
Senanigama. Ở đây, chúng ta có thể thấy được khu di tích 
“Nhà của cô Sujata”, nằm trên một dãi đất nhỏ. 


Trong làng, chúng ta cũng có thể thăm một Miếu Thờ, 
dưới bóng một cây Banyan, trong đó có những tượng miêu 
tả cảnh Cô Sujata đang dâng cháo gạo sữa cho Bổ-/á/ vào 
ngày của cái đêm Người giác ngộ thành Phật. (Hình 19). 


(6) Rừng Uruvela 


Khu vực này, trước kia là rừng, bây giờ là một khu cây 
cỏ mọc, gần chỗ Miêu Thờ Sujata. 


Tại đây, chúng ta có thể thấy một di tích xây có một cái 
giếng cạn. (Hình 20). Nơi đây được tin là “hầm lửa' của ba 
anh em nhà Ca Diếp Kassapa, những Jalita búi tóc thờ thần 
lửa có đến 1 ngàn đệ tử. Ở đây, Đức Phật cũng đã hàn phục 
một con răn, ân núp trong hầm lửa. 


Sự thu phục người anh Ca Diếp (Kassapa Uruvela) đã 
mất nhiều thời gian hơn. Đức Phật đã phải dùng đến thần 


90 e Hành hương về xứ Phật 


thông mới thuyết phục và chuyển hóa những Jalita thờ thần 
lửa được. Sau khi Uruvela Kassapa (Hán Việt đọc: Ưu-lâu- 
tần-loa Ca-diếp) trở thành đệ tử của Đức Phật, 2 người em, 
Nadi và Gaya, cùng những đệ tử của họ cũng đi theo. Sau 
khi nghe Phật thuyết giảng Kinh Lửa, một ngàn Tỳ kheo 
mới vừa được thọ giáo vào Tăng đoàn đã đều trở thành A-la- 
hán. 


(7) Pragbodhi, Nơi Bổ-ár thực hành Tu Khô Hạnh 6 
năm 


Trước khi Giác Ngộ, 8ồ-zá: đã ở bên bờ hữu ngạn sông 
Neranjara (Ni Liên Kiền) trong một khu rừng gần 
Pragbodhi, phía trước đồi Bồ Đề (Bođiì). 


Truyền thuyết kế răng Người sống trong một hang động 
nhỏ có tên là Dungeswari, nằm ngang dốc lên đỉnh đồi. Sau 
khi đã thực hành việc tu khổ hạnh, hành xác 6 năm trời, 
Người quyết định đi theo con đường Trung Đạo, và đến khu 
rừng Uruvela gần ngôi làng Senanigama, tức ngôi làng 
Bakraur ngày nay. 


Chúng ta leo lên một đoạn dốc đứng dẫn đến một ngôi 
chùa nhỏ tên là Chùa Hang Động Dungeswari do những 
nhà sư Tây Tạng trông nom. Bên trong hang động 
Dungeswari, (Hình 18), có một bức tượng vị Bồ-tát với thân 
hình chỉ còn lại xương, sau 6 năm hành xác, khổ hạnh. 


Đồi Pragbodhi (rất nhiều khu di tích trên nhưng ngọn núi 
nhỏ, người ta vẫn gọi là đồi) ngày nay gọi là đồi Dhongra, 
(Hình 17), cách làng về phía Đông Bắc khoảng 1 đặm Anh 


Bồn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 91 


(1.6 km), cách khoảng 30 phút lái xe đến Rajgir (thành 
'Vương-xá). 


(8) Những Chùa & Tu Viện ở Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo 
Tràng) 


Bodhgaya (Bồ-Đẻ Đạo Tràng) là cái nôi của Phật giáo. 
Trong khu vực chiếm khoảng 15km2, nhưng trong một diện 
tích nhỏ này có đến 30 tu viện và cơ sở đại diện cho nhiều 
quốc gia Phật giáo trên thế giới, trong một cộng đồng Phật 
giáo nhỏ ở đây. 


Một cuộc thăm viếng đến những ngôi Chùa ở đây sẽ 
giúp cho chúng ta hiểu được Phật giáo được thực hành ở 
những nước khác nhau như thế nào, theo văn hóa địa 
phương của họ, mà vẫn theo đúng Phật Pháp. 


Ở đó cũng có một trung tâm Thiền Minh Sát Vipassana, 
chăng hạn như trong Chùa Miễn Điện (Burmese Vihara) và 
Trung Tâm Thiền Quốc té. 


Danh sách những tên, những đền, chùa, tu viện Phật giáo 
và cơ sở Phật giáo được ghi trong Chương Trình Lưu Niệm 
Buddha Mahotsav 1999 theo thứ tự chữ cái như sau: 


Tăng Đoàn Toàn Ấn Độ (AI India Bhikkhu 
Sangha), Trung Tâm Văn Hóa Phật giáo Châu Á 
(Asian Buddhist Culture Centre), Chùa Bangladesh 
(Bangladesh Temple), Ban Quản Lý Bồ-Đê Đạo Tràng 
(Buddhagaya Temple Management Commitee), Chùa 
Miến Điện (Burmese Vihara), Chùa Trung Hoa 


92 e Hành hương về xứ Phật 


(Chimese Temple) Chùa Đại Tạng Kinh Nhật Bản 
(Đajokyo Japanese Buddhist Temple), Trung Tâm 
Thiên Pháp Giác (Dhanưna Bodhi Meditation Centre), 
Oñy Từ Thiện Drikyug (Drikyug CharHable Trust), 
Chùa Druk Nawag Thupten Choeling, Chùa Nhật Bản 
Indosan Nipponjee (lndosan Nipponjee Japanese 
Temple), Trung Tâm Thiên Quốc Tế (International 
Meditaion Centre) Chùa Jambunad Vihar, Chùa 
Karma Temple, Chùa Triểu Tiên, Hội Đại Bồ-Đê 
(Maha Bodhi Sociey), Dự Án Di-Lặc (Maitreya 
Project), Chùa Nay Bauddha Vihar, Chùa Panch 
Sheela Vihar, Viện Văn Hóa Trí Tuệ Root (Ñoot 
Instititet ƒor Wisdom Culture), Chùa Hoàng Gia 
Bhutan (Royal Bhutan Temple), Tu Viện Thích Ca 
(Sakya Monastery), Hội Văn Hóa và Phúc Lợi Tam Bỏ- 
Đề (Sambodhi Welfare and Cultural Society), Tu Viện 
Shechen Monastery, Chùa Đài Loan (Taiwan Temple), 
Chùa Tamang Nepal Temple, Hội Bharat Thái Lan 
(Thai Bharat Sociefy), Chùa Thái Lan Bodhi Kam, 
Chùa Tláy Tạng (Tibetan Temple) Trung Tám 
Trailokya Cenfre, Chùa Việt Nam Quốc Tự và Chùa 
Thái Lan (Wat Thai). 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 93 


(HD 


Sarnath, Nơi Đức Phật Khai Giảng 
Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên 


3.1 Cách để Đi Đến Nơi: 


Sarnath nằm thuộc bang Uttar Pradesh, cách thành phố 
Varanasi (Benares) khoảng 30 km. Sarnath cách Bồ-Đề Đạo 
Tràng (Bodhgaya) khoảng 250 km. 


3.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 99» 25: 26 


Sau khi trải qua 7 tuần ở 7 nơi trong khu vực Bodhgaya 
(Bồ-Đề Đạo Tràng) sau khi Giác Ngộ, Đức Phật đã quyết 
định đi đến truyền dạy Giáo Pháp mà Người đã giác ngộ cho 
5 anh em người bạn tu khổ hạnh trước đây của Người là: 
Kondanna (Kiều-Trần-Như), Vappa, Bhaddiya, 
Mahanama và Assaji, những người đã theo Người suốt 6 
năm trời tu khô hạnh. 


Phật đến Vườn Nai (Lộc Uyễn) ở Isipatana, tức là 
Sarnath ngày nay, vào Ngảdy Trăng Tròn của Tháng 
Asalha, chính xác đúng 2 tháng sau Ngày Trăng Tròn 
tháng Wesak ở Bồ-Đê Đạo Tràng. 


94 e Hành hương về xứ Phật 


Khi họ nhìn thấy Đức Phật từ xa, họ không muốn tiếp 
đón Người, nhưng khi Đức Phật đến gần, họ tự nhiên thấy 
ngược lại và đảnh lễ Người. Đức Phật có thê thuyết phục họ 
về sự Giác Ngộ. sự đắc đạo của Người. 


Đêm hôm đó, Đức Phật đã khai giảng bài Thuyết Pháp 
Đầu Tiên đó là Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhanummacakkappavafana Sưuía) mà ngay sau đó, 
Kondanna (Kiều-Trần-Như) đã chứng đạt ngay Tầng thánh 
thứ nhất (Nhập Lưu). Bốn người còn lại cũng chứng được 
tầng thánh thứ nhất sau 4 ngày liên tiếp nghe Đức Phật 
giảng dạy. Sau đó, Đức Phật cũng thuyết giảng cho họ Kinh 
Vô Ngã Tướng (Anaffalakkhana Suffa) mà sau khi nghe 
giảng xong, tất cả họ đều chứng đắc quả vị A-La-Hán, tầng 
thánh cuối cùng. 


Cũng tại địa danh Sarnath, Đức Phật đã chuyển hóa (Hắn 
Việt: độ) chàng quý tộc Yasa và nhóm 54 người bạn của anh 
ta, và họ cũng chứng ngộ quả vị A-La-Hán. 


Sau đó, Đức Phật phải cử họ đi nhiều phương khác nhau, 
mỗi người một phương, đề tiếp tục truyền bá Giáo Pháp. Vì 
vậy, Sarnath đã trở thành một địa danh nổi tiếng, là nơi 
khai giảng Giáo Pháp của Phật là nơi Tăng Đoàn (Sangha) 
Tu Sĩ Phật Giáo đầu tiên được thành lập. 


3.3 Bối Cảnh Lịch Sử ''> “? 
Vua Asoka đã đến thăm viếng Sarnath vào năm 249 


trước CN, và đã cho xây nhiều đền tháp để tưởng niệm 
chuyên viêng thăm của mình, nôi bật là: Tháp Dhamek 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 95 


stupa, Tháp Dharmarajika stupa (Tháp Pháp _ Vương) và 
Trụ Đá Asoka với đầu trụ hình con Sư Tử rất nỗi tiếng, nay 
là biểu tượng quốc huy của Ấn Độ. 


Vào triều đại Vua Kaniska (năm 78 sau CN), Sarnath là 
một trung tâm hoạt động tôn giáo lớn và có một đại tượng 
Bồ-tát rất lớn nỗi tiếng Bodhisatta có mái lọng che trên 
đâu, do Tỳ kheo Bala đến từ Mathura thiết lập. 


Trong thời kỳ triều đại Gupta (Thế kỷ 4-6 sau CN), bảo 
tháp Dhamek Sfupa được bao bọc bởi những tảng đá được 
khắc chữ, chánh điện của tu viện Mulagandhakuti được mở 
rộng ra và một tượng “Phật Đang Giảng Pháp”, một món 
quả từ Vua Kumaragupta, đã được thiết đặt ở đây. 


Vào năm 520 sau CN, Sarnath cũng gánh chịu phần đỗ 
nát của mình dưới sự xâm lăng và phá hoại của quân Hung 
Nô của tên Mihirakula man rợ. Nhưng sau khi quân Hung 
Nô bị đánh bại, thì Sarnath lại tiếp tục nở rộ rồi việc phát 
triển Phật giáo dưới thời vị Vua Phật giáo là Harsa 
Vardharna (606-647 sau CN), và tiếp tục là một vùng đất 
thánh sống động dưới thời các Vua triều đại Pala (từ thế kỷ 
8-12 sau CN). 


Người bảo trợ Phật giáo ở Sarnath cuối cùng là Hoàng 
Hậu Kumaradevi, người vợ Phật tử mộ đạo của nhà Vua 
Govindachandra of Benares (năm 1114-1154 sau CN). Bà đã 
cho xây một tu viện lớn ở Sarnath tên là Dhammacakka 
Jina Vihara (Dhammacakka: bánh xe chuyển Pháp, Jina: 
người chỉnh phục hay người làm được, Vihara: chùa, tu 
viện). Di tích của ngôi chùa nảy được tìm thấy trong cuộc 
khai quật vào đầu thế ký 20. 


96 e Hành hương về xứ Phật 


Lịch sử càng ngậm ngùi hơn và Sarnath cũng không 
tránh được. Sau cuộc fàn sáf Tăng Đoàn ở khắp nơi ở Ấn 
Độ, đoàn quân cực đoan tôn giáo của người Hồi giáo Thổ 
Nhĩ Kỳ đã đến san bằng Sarnath. Sarnath trở thành nơi tàn 
phế và rơi vảo quên lãng suốt 600 năm, cũng như những 
thánh địa khác ở bán đảo Ấn Độ. 


Năm 1794, Sarnath được thế giới biết đến khi rơi vào 
tình cảnh bi đát nữa. Jagat Singh, một viên quan của Vua 
Raja Chetsingh của xứ Benares (Ba-la-nại), đã đập vỡ Bảo 
Tháp Dharmarajika (tháp Pháp Vương) thiêng liêng ra 
thành từng mãnh để lấy gạch và đá để xây những pháo đải, 
nhà cửa thuộc địa. Khi đập đồ bảo tháp, những người phu 
công đã phát hiện ở độ sâu 8.3m có một hòm bằng đá trong 
đó có chứa một hộp bằng đá câm thạch màu xanh. Bên trong 
hộp có chứa xá lợi người, giả thiết cho rằng đó là xá lợi 
Phật, bởi vì chính Vua Asoka đã xây bảo tháp và đặt xá lợi 
đó vào trong bảo tháp đề thờ. Tuy nhiên theo phong tục của 
người Hindu, Jagat Singh đã mang quăng xuống sông Hằng 
và mãi mãi không được tìm thấy. Hành động phá hoại tôn 
giáo nảy (vandalism) những tưởng đã bị che mờ, không aI 
sau này biết đến, nhưng nhờ vào sự phát hiện của Ngài 
Jonathan Duncan, Cao Ủy xứ Benares, đã được đăng tải 
trên tờ “Asiatic Researches”. 


Nhiều sự quan tâm đồ dồn về những tàn tích của Sarnath 
và đến năm 1815, Col. C. Mackenzie bắt đầu cuộc khảo sát 
và phát hiện ra những tượng điêu khắc, hiện nay được lưu 
giữ trong Viện bảo Tảng Calcutta Museum. 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 97 


Năm 1835-1836, Ngài Sir Cunningham đã tiễn hành khai 
quật và phát hiện hơn 40 bức tượng điêu khắc và tượng đá 
khắc chữ. Lại một tình cảnh bi thương xảy ra nữa, khi những 
di vật này bị vô tình hay cố ý chở đi bằng xe gòng, khi Ngài 
Cunningham văng mặt, cùng 60 xe đá chở ra ngoải dùng để 
làm vật liệu xây dựng 2 cây cầu và những cơ sở khác ở 
Benares (Ba-la-nal). 


Những cuộc khai quật tiếp theo được tiến hành không 
liên tục từ năm 1851 đến 1922, đã làm lộ ra bảo tháp 
Dhamek stupa, bảo thấp Dharmarajika síupa, Tu viện 
Mulagandhakuti, Trụ đá Asoka và nhiều tàn tích của 
nhiều tu viện. Bốn thánh tích đầu tiên đó được xem là 
thiêng liêng nhất, vì những thánh tích đó trong lịch sử gắn 
liền với Đức Phật lịch sử. 


Thánh tích thiêng liêng thứ năm có lễ là Tháp 
Pancayatana, đã bị lún chìm theo thời gian, mà một số 
trưởng lão tin rằng đó chính là chỗ Đức Phật ngồi giảng bài 
thuyết Pháp Đầu Tiên. 


3.4 Những Điểm cần Thăm Viếng 'Š> “? 


(1) Chaukhandi S/upa 


Đây là công trình tưởng niệm đầu tiên được nhìn thấy 
khi tiễn vào Sarnath. Đây là khu di tích công trình được xây 
toàn bằng gạch hình nón vun lên cao, trên đỉnh là một khối 
tháp hình bát giác, tám cạnh, là di tích còn lại của đại thắp 
cỗ này. 


98 e Hành hương về xứ Phật 


Tháp này được xây dựng để tưởng nhớ chuyến viếng 
thăm của Hamuyan, vua của triều đại Muøal của Ấn Độ, cha 
của vua kế ngôi Akbar Khan, đã đến Sarnath năm 1588 sau 
CN. Nơi này được tin là chỗ Đức Phật đã dừng lại để cho 5 
người tu khổ hạnh Kiều-Trằn-Như nhìn thấy Người và đảnh 
lễ mời người bước vào trong Vườn Nai (Lộc Uyên). 


(2) Vườn Nai - Isipatana 


Cách 1km về hướng Bắc là Vườn Nai (Migadaya), cũng 
được gọi là Isipatana (Chỗ Đáp Xuống của nhà Tiên Tri). 
Trong khu vực yên tĩnh này, chúng ta có thể thấy được 
những công trình tưởng niệm cổ xưa và thiêng liêng, như là: 


(3) Bảo Tháp Dhamek Síupa 


Tháp Dhamek stupa, là công trình oai nghiêm nhất ở 
Sarnath, có kiến trúc hình trụ đứng, đường kính thiết diện 
mặt đáy là 28.5m và cao 43.6m. (Hình 24). 


Trong thời triều đại Gupta, phần dưới của phần tháp 
được bao bọc bằng đá, có khắc chữ rất đẹp. Bảng điêu khắc 
gồm có những chữ cổ điển nhất dạng dấu hiệu Swasfikas 
được khắc theo nhiều mẫu hình học khác nhau, với một 
vòng hoa sen khắc tay chạy từ trên xuống dưới. (Xem thêm 
những hình chụp của những “ký tự  Swasiikas trên 
google.com). Trong khi đập xới một cây cột giữa trung tâm 
của tháp Stupa này để tìm hiểu và di vật, ngài Cunningham 
phát hiện ra tàn tích cũ của tháp bằng gạch có từ thời 
Mauya. Người ta cho rằng đó có thể là Tháp spa được 


Bán Thánh Địa Thiêng Liêng ® 99 


dựng lên bởi Vua Asoka trong chuyến viễng thăm của ngài 
đến Sarnath. 


Tuy không tìm thấy di tích hay xá lợi nào, nhưng có một 
bia đá ghi lại giáo pháp của Phật: “Ye đdhamma 
hetuppabhava...”: “Tất cả mọi sự (pháp) đêu có nguyên 
nhân...”). Đây là những ký tự của thế kỷ 6 và 7. Những 
dòng chữ nảy là rất gần với giáo Pháp của Phật. 


Theo như những dòng ghi chú bằng chữ khắc của Vua 
Mahipala triều đại Pala (năm 1026 sau CN), thì tên nguyên 
thủy của tháp này là Tháp Chuyến Pháp Luân 
(Dhammacakka stupa) Ban Khảo Cô Ân Độ 
(Archeological Survey of India —- ASI đã sử dụng bằng 
chứng này để bảo vệ lập luận rằng, tháp này chính là sự 
đánh dâu chỗ Đức Phật khai giảng bài Thuyết pháp đầu 
Tiên cho nhóm ngài Kiều Trần Như. 


Tuy nhiên, cũng không thể nào xác nhận tương tự cho 2 
tháp còn lại, là Tháp Pháp Vương (Dhammarajika s/upa) 
và Tháp Pancayatana của thời đại Gupta, như đã nói ở phần 
trên. Vì vậy, đối với những người hành hương, cách tốt nhất 
là cứ xem toàn bộ khu vực (Vườn Nai) này là chỗ Đức Phật 
khai giảng Kinh chuyển Pháp Luân và luôn luôn chánh 
niệm khi viếng thăm ở nơi tất cả những bảo tháp đó. 


(4) Tháp Pháp Vương - Dharmarajika Síupa 


Tàn tích của Tháp Pháp Vương (Dharmarajika s/upa) 
cũng nằm gần tháp Dhamek s/wpøz về phía Bắc, bao gồm một 


100 e Hành hương về xứ Phật 


khu nền móng hình tròn, đó là tất cả những gì còn lại sau 
cuộc tàn phá của viên quan Jagat Singh nghịch đạo. 


Bảo Tháp nguyên thủy được Vua Asoka xây dựng, có 
đường kính mặt đáy dài 13.4m, nhưng kích thước đã được 
tăng rộng lên gấp đôi vào thời triều đại Gupta, như chúng ta 
được thấy ngày nay. 


Tháp Pháp Vương (DhammarajJika s/upa) như tên gọi của 
tháp đã cho thấy ý nghĩa của nó, được tin là do Vua Asoka 
xây dựng vào thời phân chia lại xá lợi Phật từ 7 bảo tháp 
stupa đầu tiên sau khi Phật Bát-Niết-Bàn và đem vào đặt thờ 
thêm trong những bảo tháp spa khác ở nhiều nơi khác 
nhau. Tuy nhiên, những nhà sư Miễn Điện thì cho rằng Tháp 
Pháp Vương này được xây để đánh dấu chỗ Phật thuyết 
pháp đầu tiên. (Hình 23). 


(5) Mulagandhakuti (Hương Thất Thứ Nhất) 


Phía bắc Tháp Dhammarajika sí⁄zpa là tàn tích của 
Mulagandhakuti (Hương Thất Thứ Nhất), nơi đức Phật 
trải qua mùa mưa Kiết hạ đầu tiên. (Hình 25). 


Theo Luận Giảng Kinh Pháp Cú, căn phòng này được 
cúng dường bởi một người giàu có tên là Nandiya. Và ngay 
sau khi Đức Phật chấp nhận căn phòng thì một tòa nhà xuất 
hiện trên cõi trời Tavatimsa (Đao-Lợi) cho chủ của nó là 
Nandiya. 


Phòng Hương là một tòa hình vuông, mỗi cạnh dài 
1§.3m, cửa chính quay về hướng Đông. Khoảng trống giữa 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 101 


Hương Thất và Tháp Pháp Vương (Dharmarajika sí⁄pa) 
được tin là chỗ bức tượng Ö-/á¿ rất lớn nổi tiếng do Tỳ 
kheo Bala từ Manthura đem đến đặt. 


(6) Trụ Đá Asoka 


Đi một chút về phía Tây của Hương Thất 
MulagandhakutIi, bên dưới mái che và được bọc xung quanh 
bằng hàng rào đứng là phần gốc trụ cao khoảng 2m của Trụ 
Đá Asoka. Trụ đá nguyên thủy cao 15m và trên đầu của trụ 
là tượng Sư Tử rất nồi tiếng, hiện đang được lưu giữ tại 
Viện Bảo Tàng Sarnath Museum. 


Trụ Đá này được tin rằng để đánh dấu nơi Đức Phật tập 
họp Tăng Đoàn (Szngha) gồm 60 A-La-Hán (5 người trong 
nhóm Kiều-Trằn-Như và 55 người trong nhóm Yasa — ND) 
và đề xuất họ đi về những miền khác nhau để truyền bá giáo 
pháp của Đức Phật. Trên cột đá cổ một hàng chữ khác: 
“Không để bắt cứ ai chia rẽ Tăng Đoàn ”. 


Vào thời Vua Asoka, có nhiều nhóm Tỳ kheo thuộc 
những giáo phái khác nhau đang sống ở Sarnath, vì vậy, 
người ta tin rằng Vua Asoka cho khắc dòng chữ chỉ dụ này 
cho Tăng Đoàn (Sanghabhedaka) để khuyến khích sự hòa 
hợp của những giáo phái Phật giáo khác nhau. 


(7) Đền Thờ Bị Lún Pancayatana 


Phía Đông của Tháp Pháp Vương (DhammaraJika sfupa) 
là một di tích bị lún xuống bên dưới nền bê-tông. Đây là một 


102 e Hành hương về xứ Phật 


đền tháp thờ hình vuông, được làm bằng gạch đất nung, 
giống như kiểu những đền vuông vào thời Gupta, được gọi 
là “pancayafana”. (Hình 26). 


Di tích đền thờ bị lún này cũng được một số đạo sư tin là 
chỗ Đức Phật thuyết giảng bài Thuyết Pháp Đầu Tiên cho 5 
người bạn tu khổ hạnh. Nhưng vì di tích này không được nỗi 
tiếng như 4 di tích kia, nên ít có người đến đây thăm viếng 
hơn, cho nên đây là chỗ yên lặng, rất tốt cho việc suy niệm 
và tọa thiền. 


(8) Tu Viện Mulagandhakuti Vihara 


Khoảng 500m về phía Đông của Tháp Dhamek stupa là 
Tu Viện Mulagandhakuti Vihara. Tu viện này được xây 
dựng bởi Hội Đại Bỏ-Đề của Ân Độ vào năm 1931 bằng sự 
nỗ lực không mệt mỏi của Tỳ kheo hộ pháp Anagarika 
Dharmapala, người đã nguyện làm cho tất cả những thánh 
địa ở Ân Độ được chăm nom bởi những Tỳ kheo trong Tăng 
Đoàn. 


Công trình này được tài trợ bởi một Phật tử hào hiệp của 
Tỳ kheo Anagarika Dharmapala là bà Mary Elizabeth 
Foster ở Hawaii. Vào ngày khánh thành Tu Viện, những xá 
lợi Phật thiêng liêng được khai quật vả tìm thấy ở Taxila vào 
năm 1913-1914 đã được Tổng Giám Đốc Ban Khảo Cổ đại 
diện chính quyền mang tặng Hội Đại Bồ-Đè. Những xá lợi 
Phật này được đặt thờ bên dưới pho tượng Phật Đang 
Thuyết Giảng và được lấy ra đề lễ lạy trong dịp Lễ Kathina 
hàng năm. 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 103 


Những bức bích họa rất đẹp kiểu Ajanta trên hai bức 
tượng của Tu Viện được vẽ bởi nghệ nhân Nhật Bản, 
Kosetsu Nosu. Ông ta đã làm việc 3 năm, 1932-1935, để 
hoàn thành. (Hình 21). 


Gần sát bên ngoài của Tu Viện là một tượng Phật bằng 
kích thước người thường mới được xây, để diễn tả Đức Phật 
đang thuyết giảng bài Kinh đầu tiên cho nhóm 5 người tu 
khổ hạnh. (Hình 22). 


Hiện tại, trụ trì Tu viện Mulagandhakuti Vihara là vị 
Trưởng Lão Tiến Sĩ Dodangoda Rewata Thera, cũng là 
Phó Tổng Thư Ký Hội Đại Bồ-Đề Ấn Độ. Ngài cũng chính 
là tác giả của quyền sách “Con Đường Hoa Sen” (The Lotus 
Path), miêu tả về Tám Thánh Địa Quan Trọng của cuộc 
hành hương về đất Phật. 


(9) Viện Bảo Tàng Khảo Cổ Sarnath 
(Đóng cửa ngày thứ Sảu) 


Viện bảo tàng lưu trú những Cổ Vật được tìm thấy và 
khôi phục từ những tàn tích trong khu vực Vườn Nai trong 
những cuộc khai quật khảo cổ từ năm 1905 trở về sau. Bên 
trong viện bảo tàng, có trưng bảy nhiều tượng điêu khắc 
Phật và Øổ-/á:, hầu hết là có nguồn gốc từ thời đại Gupta 
(thế kỷ 4-5 sau CN). 


Bốn tượng điêu khắc quan trọng nhất được trưng bày và 
có sự tích như sau: 


(a) Tượng Sư Tử 


104 e Hành hương về xứ Phật 


Bước vào sảnh chính, chúng ta có thể nhìn thấy ngay một 
tác phẩm điêu khắc lộng lẫy nhất từ thời Maurya của Vua 
Asoka — Tượng Sư Tử, vốn nguyên thủy được gắn trên đầu 
Trụ Đá Asoka ở Vườn Nai. 


Bức tượng bằng đá sa thạch được đánh bóng, cao 2.3m 
bao gồm 4 con sư tử đang ngồi giáp lưng với nhau trên mặt 
đề lăng trụ tròn, dày khoảng 0.3m. Mặt ngoàải lăng trụ có 
khắc 4 con vật đang chạy, cách nhau bằng những bánh xe 
Pháp (Dhamưnacakka wheel), đó là: con Bò, tượng trưng 
cho dấu hiệu Đức Phật đản sinh; con Voi tượng trưng cho ý 
nghĩa Hoàng Hậu Maya Devi đã nằm mộng thấy có con voi 
chui vào bụng của Hoàng hậu, con Ngựa tượng trưng cho 
cuộc từ bỏ hay xuất gia của 8ồ-zát (tức Thái Tử Siddhattha) 
khi Người ra đi trên lưng ngựa Kanthaka; con Sư Tử tượng 
trưng cho Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên của Đức Phật (hay 
Kinh Chuyển Pháp Luân). Bốn con sư tử ngồi trên mặt để 
tròn đó tượng trưng cho Giọng nói rền vang bốn phương 
của Đức Phật (tiếng gầm Sư Tử hồng). 


Tượng Sư Tử trên đầu Trụ Đá Asoka đó ngày nay trở 
thành Quốc Huy của Ấn Độ và Bánh Xe Pháp 
(Dhammacakka) trở thành Quốc Hiệu trên lá cờ của Ấn 
Độ. 


(b) Đại Tượng Bổ-íáf 
Tượng Öổ-zá: lớn này được làm bằng đá sa thạch màu 


đỏ, được cúng dường bởi Tỳ kheo Bala đến từ Mathura vào 
năm 8l sau CN, thuộc triêu đại vua Kaniska và đây là tác 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 105 


phẩm đại diện tốt nhất cho nền nghệ thuật Mathura. Sau bức 
tượng là một trụ đá để làm thân nâng một lộng che được 
điêu khắc rất đẹp. Lộng che bằng đá nảy cũng được thấy ở 
ngay sảnh chính của viện bảo tảng. 


(c) Những Bảng Ghi Chú Về Cuộc Đời Đức Phật 


Có một bảng điêu khắc mô tả Bốn Sự Kiện Chính, quan 
trọng trong cuộc đời của Đức Phật, đó là: Đản Sinh, Giác 
Ngộ, Khai Giảng Giáo Pháp và Đại Bát-Niết-Bàn. 


Một bảng khác mô tả Tám Sự Kiện trong cuộc đời Đức 
Phật, đó là: Bốn Sự Kiện Chính và Bốn Nơi Diễn Ra Điều 
Kỳ Diệu — Đó là: Nơi Kỳ Diệu ở Sravasti (Savatthi, Xá-vệ), 
Nơi Đức Phật Hạ Thế từ cõi trời Đao Lợi ở Sankasya, Nơi 
Đức Phật hàng phục Voi Điện Nalagri ở Rajagaha 
(Vương-xá) và Nơi bầy khi cúng dường mật ong cho Đức 
Phật ở Vesali. 


(d) Tượng Đức Phật Đang Thuyết Giảng 


Tượng Đức Phật trong tư thế đang ngôi thuyết giảng 
Chuyển Pháp Luân (Dhammacakka mudra) là một trong 
những bức tượng điêu khắc đẹp nhất của nghệ thuật Gupta. 


Bức tượng điêu khắc nỗi tiếng này là một món quà cúng 
dường của Vua Kumaragupta, người trị vì từ năm 414-455 
sau CN. Vẳng hào quang trên đầu được khắc bằng những 
thiết kế hoa văn và 2 Thiên Thần ở 2 bên góc trên. Mặt đứng 
dưới mặt để là 7 hình điêu khắc. Bảy hình nảy tượng trưng 


106 e Hành hương về xứ Phật 


cho 5 người khổ hạnh đang nghe thuyết giảng, Hoàng hậu và 
người con trai của bà đang quỳ để đánh lễ Bánh Xe Pháp. 


Một bức hình chụp tượng Phật đang thuyết giảng này 
được ¡in làm trang bìa của quyền sách “Kinh Pháp Cú” (The 
Dhammapada) của Ngài K. SŠr1 Dhammananda. 


(10) Hội Đại Bồ-Đề (Maha-bodhi Society) 


Công đức khôi phục lại Sarnath trở thành một thánh địa 
sống là của Ngài 7-kheo hộ pháp Anagarika Dharmapala, 
người sáng lập ra Hội Đại Bồ-Đề Ấn Độ. Ngài đã lập ra Hội 
Đại Bồ-Đề ở Sarnath, đặt văn phòng ở bên trái Tu Viện 
Mulagandhakuti Vihara, bên cạnh những trường học của 
Hội Đại Bồ-Đề, trường cao đẳng, thư viện, trường đảo tạo 
Tăng, Ni. Sau đó, Hội Đại Bồ-Đề cũng xây một bệnh viện 
để chăm sóc những bệnh nhân nghèo xung quanh Sarnath. 


(11) Những Chùa & Tu Viện ở Sarnath 


Có nhiều chùa và tu viện được xây dựng trong vài thế kỷ 
ở Sarnath, mà người hành hương cũng nên viêng thăm. 


Đó là: Chùa Miễn Điện, Chùa Trung Hoa, Chùa Nhật 
Bản, Chùa Triểu Tiên, Chùa Thái Lan và 3 Tu viện Tây 
Tạng. 


Tu Viện Miến Điện được gọi tên là Dhammacakka 
Vihara (Tu Viện Chuyển Pháp Luân) được thành lập bởi 
Ngài Chandramani đến từ Kushinagar. Hiện tại, thầy trụ 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 1Ữ1 


trì là Hòa thượng U Wannadhaza, một Tu sĩ Miến Điện, 
người đã ở Sarnath đã nhiều năm. Sau này, Chùa được xây 
thêm một khu nhà khách để cho người hành hương ở lại khi 
viễng thăm Sarnath. 


108 e Hành hương về xứ Phật 


qV) 


Kusinara, Nơi Đức Phật 
Từ Giã Trần Gian 


4.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Kusinara hay Kushinagar năm trong ngôi làng Kasia 
thuộc huyện Deoria của bang Uttar Pradesh. Đô thị gần nhất 
là Gorakhpur, cách 5Skm đường bộ. Kushinagar cách 130 
km về phía Nam của Lumbini, 250 km về phía Đông của 
Sravasti (savatthi, Xá-vệ) và cách 250 km về phía Bắc của 
Patna. Tất cả những khoảng cách trên là ước lượng gần 
đúng. 


Có 2 khách sạn tốt dành cho những người hành hương. 


4.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo f* 8» 


Ba tháng trước khi Đức Phật 80 tuổi, Đức Phật đã nói ý 
nguyện muốn ngụ tại Đền Capala Shrine ở Vesali. Nhưng 
đến khi đi ngang qua Pava sau khi Người thọ thực bữa ăn 
cuối cùng do một người thợ rèn tên là Cunda cúng dường, 
Người đi đến nơi yên nghĩ cuối cùng ở cánh Rừng Sala 
(Long Thọ) ở Mallas bên bờ sông Hirannavati ở 
Kushinagar. 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 109 


Nơi này, cũng đúng vào ngày Trăng Tròn của Tháng 
Wesak, năm 543 trước CN, Đức Phật tịch diệt Đại Bát-Niết- 
Bàn (Maha PariNibbana), không còn những yêu tố dính 
chấp nảo khởi sinh nữa, hoàn toàn giải thoát, không còn tái 
sinh nữa. 


Người cuối cùng Phật chuyển hóa (độ) là tu sĩ 
Subhadda. Những lời cuối cuối cùng của Đức Phật nói với 
những Tỳ kheo là: 


“Handa 'dani bhikkhave amantayami vo: Vaya-dhamma 
sankhara. Appamadena sampadetha.” 


%Bây giờ, này các Tỳ kheo, ta nói với các thấy: tất cả 
mọi pháp hữu vì đều vô thường. Hãy nỗ lực (tu hành) để 
đạt mục tiêu (giải thoát) của mình”. 


Đức Phật nằm giữa hai cây Sala Long Thọ, nghiêng mình 
vê bên phải, đâu hướng về phía Băc khi Người trút hơi thở 
cuối cùng tại trần gian này. 


Sau Đại Bát-Niết-Bàn của Người, đến ngày thứ 7, thân 
của Người được rước đi qua thành từ cổng phía Bắc ra cửa 
phía Đông đến nơi đền thờ của người Malla tên là Đền 
Makutabandhana. Khi họ bắt đầu đốt lửa giàn thiêu ngọc 
thân Đức Phật, họ đã không thể nào đốt lửa trên giàn thiêu 
được cho đến khi Ngài Đại Ca-diếp (Maha Kassapa) vào 
đảnh lễ Đức Phật. Nghi lễ cuối cùng (đốt lửa thiêu) được 
thực hiện bởi Ngài Ca-diếp. 


Sau khi ngọc thân Phật đã được thiêu cháy hết thì còn lại 
những phần xá lợi. Những xá lợi của Đức Phật đã được chia 


110 ® Hành hương về xứ Phật 


làm § phân bằng nhau, bởi Bà-la-môn tên là Dona, cho § bộ 
tộc thuộc miền Bắc Ấn Độ lúc đó là: 


(I) Vua Ajatasattu (A-xà-thế) của nước Magadha 
(Ma-kiệt-đà), 

(2) Bộ tộc Licchavi của Vesali (Tỳ-xá-ly), 

(3) Bộ tộc Sakya (Thích Ca) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la- 
vệ), 

(4 Bộ tộc Bulias của nước Allakappa, 

(5) Bộ tộc Koliyans của nước Ramagama, 

(6)  Bà-la-môn ở Vethadipa, 

(7) Bộ tộ người Malla ở Pava, và 


(8) Bộ tộc người Malla ở Kushinagar. 


Bà-la-môn Dona đích thân giữ chia đều Xá Lợi, gồm có 
xá lợi xương, sọ, răng, và vải liệm bên trong và bên ngoải. 
Khi những người bộ tộc Moriya của xứ Pipphalavana đến 
thì đã muộn, bởi vì tất cả những Xá Lợi đều đã được chia, vì 
vậy họ chỉ lấy phần Tro. 


Sau khi trở về quê hương, những người được chia xá lợi 
đã xây những bảo Tháp stupas đề cất thờ Xá Lợi Phật. 


Như vậy, vào thời đó có tất cả 8 Tháp thờ xá lợi Phật, 
1 Tháp để đặt bình đựng hài cốt đã hỏa táng trước khi 
chia và 1 Tháp để thờ xá lợi tro. 


Chúng ta cần biết thêm rằng, mấy trăm năm sau đó, tất 
cả những xá lợi được phân đó đã được chia lại một lần nữa 
bởi Vua Asoka sau khi nhà vua quyêt định xây dựng tông 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 111 


cộng 84.000 đền tháp stupas để tưởng niệm những thánh 
tích về Phật và Phật giáo. 


Và về sau này, cũng có nhiều xá lợi lại tiếp tục được chia 
và được đặt thờ trong những chùa tháp ở khắp các nước Phật 
giáo ở Châu A. 


4.3 Bối Cảnh Lịch Sử Š° É 0* #5) 


Vào những ngày đó, Kushinagar đã được miêu tả bởi 
Ngài Ananda là: “Một thj xã nhà vách đất này, thị xã ở bìa 
rừng này, một huyện nhánh”. 


Sau Đại Bát-Niết-Bàn của Đức Phật, Kushinagar trở 
thành một trung tâm tôn giáo vào thời Phật Giáo phát triển 
khắp Ấn Độ. Là một trong bốn Thánh Địa quan trọng nhất 
(Tứ Động Tâm), nơi này đã hấp dẫn nhiều Phật tử mộ đạo 
đến từ khắp nơi ở Ân Độ và trên thế giới đến viếng thăm. 


Vua Asoka đã viếng thăm Kushinagar vào năm 249 
trước CN và đã xây dựng lên nhiêu bảo tháp s/upa và những 
trụ đá tưởng niệm tại nơi này. 


Nhưng vào thời ngài Huyền Trang đến chiêm bái năm 
637 sau CN, nơi này đã trở thành tàn tích, thị xã làng mạc 
hoang vắng tiêu điều, chỉ còn rãi rác vài cư dân. Ngài cũng 
đã đến và chiêm bái cây Sala Long Thọ, nơi Đức Phật đã từ 
giã cõi trần (Bá/-Niếr-Bản), thăm viêng ngôi Chùa có tượng 
Phật nằm và bên cạnh chùa có một tháp stupa cao 6Im do 
vua Asoka dựng nên, tháp cũng đã trong tình trạng đồ nát, 
và một Trụ Đá ở trước Chùa. 


112 ® Hành hương về xứ Phật 


Đi dần về hướng Bắc, sau khi qua sông Hirannavati là 
một bảo Tháp stupa được xây lên đê đánh dâu nơi hỏa thiêu 
nhục thân Đức Phật. 


Như vậy đó, Kushinagar đã tiếp tục trở thành một thánh 
địa “sông” của Phật Giáo thời bấy giờ, cho đến thế kỷ 12 sau 
CN, sau khi quân Hỗi giáo xâm lược và tàn phá Ấn Độ, 
Kushinagar lại rơi vào hoang vắng và cuối cùng là trở thành 
tàn tích và chìm vào lãng quên hơn 600 năm. 


Năm 1861-1862, Ngài Cunningham đã đến tham quan 
khu tàn tích đồ nát ở Kasia và nhận dạng được đây chính là 
di tích nơi Đại Bát-Niết-Bàn của Đức Phật. 


Đến năm 1876, trợ lý của ngài là Carlleyle đã tiễn hành 
một cuộc khai quật khảo cô, đã làm lộ ra toàn bộ Đền Chính 
và ngay trước nó là bức Tượng Phật Nằm nồi tiếng bị chôn 
lấp trong đồng đồ nát của khu di tích. Nhiều cuộc khảo cổ 
khác được tiến hành cho đến năm 1912 cho thấy được nhiều 
công trình tưởng niệm ở Kushinagar đã tồn tại đến thế kỷ 
12, 


Vào thời cận hiện đại sau này, Phật tử đầu tiên đến cư 
ngụ tại Kushinagar là Đại Đức Mahavira, một người Ấn Độ 
nhưng được thọ giáo Tăng đoàn ở Tích Lan, vảo năm 1890. 
Ngài chịu trách nhiệm khôi phục lại Kushinagar trở lại một 
Thánh địa đích thực là một nơi hành hương Phật giáo thiêng 
liêng như ngày xưa. Ngài Mahavira đã tu sửa đền chính và 
cho xây một tu viện mới và một Giảng Pháp đường vào năm 
1902-1903. 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 113 


Sau ngài Mahavira là Ngài Tỳ kheo Chandramani đến 
từ huyện ly Akyab ở vùng Arakan, Miến Điện (Myanmar), 
người đã được thọ giáo vào Tăng đoàn ở Chittagong, vào 
năm 1903. Ngài đã nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mạng 
giống như người tiền nhiệm của mình trong việc lấy lại 
quyền quản lý và chăm nom Đền Đại Bát-Niết-Bàn 
(Mahaparimibbana Temple), đền này còn có tên là Đền 
Niết-Bàn (Nirvana Temple). 


Ngài Tỳ kheo Chandramani cũng đã thành lập được 
nhiều cơ sở giáo dục cho cư dân địa phương và đã làm sông 
lại Nghi Lễ truyền thống Buddha Jayanti (tức là Lễ Phật 
Đản Vesak), được tổ chức lại lần đầu tiên ở Kushinagar vào 
năm 1924. 


Ngài Đại Đức Chandramani qua đời vảo năm 1972 và 
người đệ tử của ngài là Đại Đức Gyaneshwar, một Tỳ kheo 
từ Miễn Điện tiêp tục sự nghiệp cao cả chăm nom khu thánh 
tích. 


) Ghi chú: 


Ở Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, Lễ Phật Đản (Vesak), 
còn được gọi là Visakah Puja (lễ hội Visakah), Buddha 
Purnima hay Buddha Jayanti. 


Còn Thái Lan gọi là Visakha Bucha; Indonesia gọi là 
Waisak; Tây Tạng gọi là Saga Daw; Lào gọi là Vixakha 
Bouxa và Myanmar (Miến Điện) gọi là Ka-sone-la-pyae 
(nghĩa là Ngày Răm Tháng Kasone, cũng là tháng thứ hai 
trong lịch Miến Điện). (ND). 


114 e Hành hương về xứ Phật 


4.4 Những Điểm Cần Thăm Viếng * Ú* 33) 


(1) Đền Đại Bát-Niết-Bàn 
(Mahaparinibbana Temple) 


Ngôi Đền hiện tại đáng được viếng thăm được xây bởi 
chính phủ Ấn Độ vào năm 1956 là một phần của chương 
trình Tưởng Niệm 2.500 Đại Bát-Niết-Bàn của Đức Phật 
hay 2.500 Phật Lịch (BE/ Buddhist Era. (Hình 27). 


Ngôi Đền cũ, được phục chế lại bởi ngài Carlleyle (trợ 
lý của ngài Cunningham), thì quá nhỏ, không đủ chỗ chứa 
con số khách hành hương viễng thăm ngày một đông thêm. 


Bên trong Đền, chúng ta có thể nhìn thấy tượng Phật 
nằm nghiêng về bên phải, đầu quay về hướng Bắc. Bức 
tượng dài 6.Im được đặt trên một chiếc giường bằng đá dài 
7.3m. Trong chỗ tượng Phật năm có ba bức tượng điêu khắc 
nhỏ, bức tượng đứng gần dưới chân Phật được tin là mô tả 
ngài Ananda đang khóc u sâu vì biết rằng Đức Thế Tôn sắp 
đi xa. Tượng ở chính giữa là ngài Subhadda, người đệ tử 
cuối cùng được Đức Phật giảng độ. Tượng một người tóc đài 
đứng gần mặt Phật được tin là một người đứng đầu bộ tộc 
Malla đang đứng lễ viêng Đức Phật. 


Ở chính giữa là một bảng chữ khắc thuộc thế kỷ thứ 6 
sau CN, ghi rõ bức tượng này là “một món quà của Tỳ kheo 
Haribala tặng cho Đại Tu Viện Mahavtira`” và “tượng được 
tạo dáng bởi Dinma”. Bức tượng Phật nằm 1.500 tuổi được 
chế tác từ một tảng đá sa thạch màu đỏ được vận chuyển đến 
từ Mathura trong thời đại Gupta. Chính Ngài Carlleyle đã 
phát hiện vào năm 1876 trong tình trạng sứt gãy và đã được 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 115 


nôi ráp lại một cách thành công cùng với những mãnh vỡ 
được tìm thây rãi rác xung quanh. 


Bức tượng mang 32 dấu tướng tốt của một Vĩ Nhân 
(Mahapurisa: bậc Đại Trượng Phu) và có thể làm khởi sinh 
trong chúng ta những cảm giác khác nhau trong tâm, tùy 
thuộc vào vị trí đứng ngắm nhìn của chúng ta: 


(a) Nếu đứng trước khuôn mặt, người xem có thể cảm 
nhận ngay nét mỉm cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt. (Hình 
29). 


(b) Nếu đứng gần giữa thân, người xem có thể cảm nhận 
được sự khô trên khuôn mặt. 


(c) Nêu đứng dưới phân chân, người xem có thê cảm 
nhận được sự trầm mặc và tĩnh lặng trên khuôn mặt. 


(2) Tháp Đại Bát-Niết-Bàn 
(Mahaparinibbana hay Nirvana Stupa) 


Tháp Đại Bát-Niết-Bàn (Mahaparinibbana stupa) nằm 
bên cạnh Đền Đại Bát-NiếtBàn (Mahaparinibbana 
Temple). Tháp này cũng được khôi phục từ Tháp Chính 
được phát hiện ra trong quá trình khảo cổ của ngài Carlleyle 
vào năm 1876. (Hình 28). 


Khi khảo sát ở độ sâu 4.3m, lộ ra một bia bằng đồng và 
những cổ vật khác của niên đại Gupta. Chữ khắc trên bảng 
đồng đó là chữ Phạn nói rằng những cô vật đã được đặt vào 
trong Tháp Niếc-Bàn (Wữwana síupa) bởi Tỳ kheo 
Haribala. 


116 e Hành hương về xứ Phật 


Ngài Huyền Trang, người đến đây chiêm bái vào năm 
637 sau CN, ghi lại rằng Tháp Niết-Bản là do Vua Asoka 
xây dựng nên. Ngài cũng chứng kiến được bên trước Tháp là 
một trụ đá có ghi lại về sự Bá/-Niết-Bàn của Như Lai, nhưng 
nó không ghi rõ ngày tháng. 


Tháp Niết-Bàn này được tin là lần đầu tiên được dựng 
lên bởi người Malla để thờ xá lợi Phật và sau đó được mở 
rộng (nhiều lần) bởi Vua Asoka và những người đời sau nữa 
trong thời đại Gupta. 


Có vẻ như là Tháp Niết-Bàn đã được xây dựng lên rất 
lâu đúng nơi Phật 8áí-Niếr-Bàn để thờ xá lợi Phật trước khi 
bức tượng được đặt vào Bát-Niết-Bàn, mặc dù có một giả 
thuyết khác cho rằng vị trí đặt Tượng Phật Nằm trong Đền 
Đại Bát-Niết-Bàn mới chính là chỗ Đức Phật Niết-Bản. 


Tháp Đại Bát-Niết-Bản (Mahaparinbbana s/⁄pa), cao 
27m, đã được trùng tu lại năm 1927 bằng tiền cúng dường từ 
một thí chủ người Miễn Điện tên là U Po Kyo. 


(3) Đền Thờ Matha Kuar - Nguồn Gốc & Ý Nghĩa 


Trong lần xuất bản trước, tác giả đã trình bày nơi nảy là 
nơi Đức Phật đã nghỉ chân và Đức Phật đã bảo ngài Ananda 
đi lẫy nước ở một con suối gần đó. Điều này đã là một sự 
nhằm lẫn và xin được đính chính lại. (Sự kiện đó điễn ra ở 
Pava, xem Phần HII, 2, Pava). 


Theo Hòa thượng Pimbure Samitha Thero ở chùa Nhật 
Bản-Tích Lan (Japan-Sri Lanka Buddhist Temple) ở 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 11T 


Kushinagar, Đức Phật đã mệt và dừng lại nghỉ chân lần thứ 
25 ở Đèn Matha Kuar ngay trước khi Người tiếp bước đến 
Rừng Sala Upavattana và nhập diệt Đại Bár-Niết-Bàn. Ngay 
tại nơi nghỉ chân được gọi là Matha Kuar này, Đức Phật 
vẫn tiếp tục thuyết Pháp cho những vị đệ tử. Phật cũng đã 
nói rằng Phật cũng là một con người bình thường, cũng 
không tránh khỏi già bệnh chết, nhằm nâng cao lòng fhúc 
giục tâm linh của các vị đệ tử, để họ cảng thêm mau tính 
tiễn tu tập. Nhưng Đức Phật cũng nói rằng Người đã chứng 
đạt được tri kiến và trí tuệ tối thượng vượt xa tất cả chúng 
sinh trên thế gian này. 


Nơi này được gọi là Matha Kuar và một ngôi đền thờ 
đã được xây lên và có đặt một tượng Phật ngồi kiết già, 
trong tư thế địa xúc ấn (bhưniphassa mudra), được làm 
bằng đá xanh lấy từ vùng Gaya, cao khoảng 3.05 mét, 
khoảng hơn 1.000 năm tuổi. Ngôi tháp mái, trước đây được 
xây để che tượng Phật, nay đã là một phần của mái che hình 
vuông của một đền tháp như căn nhả vuông. 


Theo bia khắc ghi lại, đền tháp này được xây vào thế kỷ 
10 vào thời của thủ lĩnh KalachurI ở vùng này. Năm 1927 
Đại Đức U Chandramani đã xây dựng lại ngôi tháp bằng tiền 
cúng dường của hai thí chủ từ Miễn Điện, là U Po Kyo và U 
Po Hlaing. Nơi này cách 0.4 km về phía Tây Nam của Tháp 
Đại Bát-Niết-Bàn. (Hình 31). 


Về ý nghĩa của cái tên “Matha Kuar” (theo tiếng người 
Buchanan là Matakumar), ngài Sir Cunningham có lẽ đã 
đúng khi dịch ra tiếng Anh là “Dead Prince”, có nghĩa là 
“Hoàng Tử Mắt khi nói về tên của bức tượng Phật. 


118 e Hành hương về xứ Phật 


H.B.W. Garrick, trợ lý của ngài Sir Cunningham, cũng 
đã đến nơi này vào năm 1880-1881 đã ghi lại như sau: 


“Bức tượng này được đặt lại bởi chỉnh quyên địa phương 
ở vị trí cách Đên Chính (Tức Đển Đại Bát-Niếễt-Bàn) 400 
yardas. Và được người dân trong làng gọi là “Matha Kuar. 
Bây giờ, có rất nhiễu người thuộc những giáo phải Hindu 
đến đây cúng bái, họ mang cúng bơ sữa trâu lỏng và trầu 
mà họ bôi lên mặt tượng và rưới nước lên thán tượng. Thỉnh 
thoảng cũng có người cúng vòng hod). 


Lúc nhà khảo cô Carlleyle khai quật được thì pho tượng 
đã bị gãy đôi, nhưng sau đó người ta cho ráp tượng lại và 
đem về thờ tại Tháp Matha-Kuar do Phật tử thí chủ Miễn 
Điện U Po Kyo và U Po Hlaïng tài trợ xây vào năm 1927, 
như đã nói trên. 


(4) Tháp Hóa Táng S/upa (Makutabandhana Cefiya) 


Sau khi lễ lạy nhục thân Đức Phật 6 ngày, những người 
bộ tộc Malla đã khiêng xác đến Makuta-bandhana, nơi 
thường được dùng để tổ chức tôn vinh những vị thủ lĩnh và 
làm lễ hỏa tán. 


Lễ hỏa thiêu nhục thân Đức Phật được miêu tả trong 
phần VI của Kinh Đại Bát-Niết-Bàn (Mahaparinibbana 
Suía), cũng mô tả việc phân chia Xá Lợi phật bởi Bảà-la- 
môn Dona. 


Tháp Hỏa Thiêu s/⁄pa¿ được dựng lên bởi người Malla 
sau khi hỏa táng xong nhục thân Đức Phật. Tháp này đã 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 119 


được tu sửa lại vào thế kỷ thứ 3 trước CN bởi Vua Asoka và 
vào thế kỷ thứ 5 bởi triều đại Vua Kumaragupta. 


Khi ngài Sir Cunningham viếng thăm di tích nảy vào 
năm 1861-1862, đó chỉ là một khối (gò) đất vun cao. Tháp 
được chôn kín bên dưới một gò đất cao sau này được lộ ra 
hình trụ với đường kính 34m, được đặt trên một bệ móng có 
đường kính 47m. Những cuộc khai quật đã phát hiện được 
rất nhiều con dấu (ấn) bằng đất sét có khắc những bài kinh 
kệ Phật giáo xác nhận rằng chỗ này chính là chỗ giàn hỏa 
thiêu. 


Nơi đây cách khoảng 1.6 km về phía Đông của Đền Thờ 
“Matha Kuwara° nằm đọc theo đường đi. (Hình 30). 


(5) Tháp Tưởng Niệm Đại Đức Mahavira, 
người khai lập ở Kushinagar 


Có lẽ Đại Đức Mahavira là người Hindu giáo đầu tiên 
ở Ấn Độ trở thành một tu sĩ Phật giáo. Trước đó, ngài là một 
võ sĩ đô vật, và trong chuyến đi đến Tích Lan, ngài đã được 
hấp dẫn bởi đạo Phật và ngài đã gia nhập Tăng Đoàn trở 
thành Tỳ kheo vào năm 1890. 


Năm I§91, ngài quay trở lại Ấn Độ và ở lại Kushinagar, 
lúc đó hoang tản sau những cuộc khai quật của năm 1876 
bởi ông Carlleyle. Ngài đã tu sửa lại Tháp Đại Bát-Niết-Bàn, 
vốn đã bị bỏ hoang, trở thành một thánh địa hành hương 
Phật giáo, đã thu hút rất nhiều những nhà hành hương hồi 
đó, đặc biệt là những Phật tử Miến Điện. Cùng với tài trợ từ 
những Phật tử Miễn Điện, ngài đã mua một khu đất ở gần 


120 e Hành hương về xứ Phật 


Đền Đại Bát-Niết-Bản để xây nhà khách cho những người 
hành hương vào năm 1902 và xây thêm một tu viện vào năm 
1903. Đó là một tu viện vihara được xây đầu tiên trong thời 
cận hiện đại ở Ân Độ. 


Ngài Mahavira viên tịch nhằm vào tháng ba năm 1919 và 
tro hài cốt của ngài được chôn trong một bảo Tháp nhỏ băng 
gạch nằm bên góc khu đất phía sau Đền Đại Bát-Niết-Bàn. 


(6) Đền Thờ Tưởng Niệm “Sự Kiện Chuyển Hóa Qua 
Đạo Phật” được thực hiện bởi Tiến sĩ Ambedkar và Hòa 
thượng Sayadaw U Chandramani 


Sự kiện đáng nhớ nhất của Phật Giáo thế giới trong thời 
hiện đại là việc chuyên hóa 380.000 Dalits (những người bị 
cho là giai cấp hạ tiện trong xã hội Ấn Độ) qua đạo Phật 
dưới sự dẫn dắt và tổ chức của Tiến Sĩ Babasaheb 
Ambedkar. 


Sự kiện lịch sử này diễn ra vào ngày 14 Tháng 10, Năm 
1956 tại khu đất rộng 14 mẫu được gọi là Khu “Diksha 
BhumÏ” ở Nagpur, bang Maharashtra. 


- (Xem thêm Phần IV, 7., 8., 9.). 


Người được chọn làm vị tăng hướng dẫn về Pháp 
(Dhammma Guru) và làm chứng minh ở Đại LỄ Quy Y nôi 
tiếng này là Hòa thượng Sayadaw U Chandramani của 
Kushinagar. 


Bốn Thánh Địa Thiêng Liêng ® 121 


Sự kiện chuyển đạo ở Nagpur là một cuộc chuyển đạo 
lớn nhất và hòa bình nhất trong lịch sử nhân loại bởi vì 
số đông người cùng tự nguyện chuyển đạo cùng một lúc, 
dưới sự dìu dắt của một người vả một vị hòa thượng. 


Đề tưởng nhớ sự kiện lịch sử này, một ngôi Đền Thờ đã 
được xây ngay tại Chùa Miến Điện Kushinagar 
(Kushimagar Burmese Temple) nơi Hòa thượng Sayadaw U 
Chandramani làm trụ trì. Bên trong ngôi Đền Thờ, chúng 
ta có thể thấy một bức tượng Tiến sĩ Ambedkar được đặt ở 
trước tượng của Hòa thượng Sayadaw U Chandramani, để 
diễn tả sự tiên phong của người Phật tử cư sĩ đáng ghi nhớ 
này. 


Hai tháng sau Đại Lễ Quy Y đó, Tiến sĩ Ambedkar qua 
đời ở New Delhi vào ngày 6 Tháng 12 Năm 1956 ở tuôi 65. 


Hòa thượng Sayadaw U Chandramani vẫn tiếp tục sự 
nghiệp khôi phục Phật Pháp (Buddha Sasana) ở Ấn Độ và 
Nepal. Hòa thượng cũng viên tịch tại Chùa Miến Điện 
Kushinagar nói trên vào Ngày 8, Tháng 5 Năm 1972 ở tuổi 
97. Ngài đã sống 80 năm như một Tỳ kheo Miễn Điện tại 
Ấn Độ. 


(7) Những Chùa & Tu Viện Phật Giáo ở Kushinagar 
VỀ sau cuối này, có nhiều những công trình được phát 


triên ở Kushinagar, một sô tu viện, chùa và những cơ sở 
tiện nghi đê phục vụ khách hành hương. 


122 e Hành hương về xứ Phật 


Trong khi thăm viếng Kushinagar, những người hành 
hương nên đên thăm các chùa và tu viện đó là: 


Chùa Trung Hoa, Chùa Phật Giáo Nhật Bản-Sri Lanka, 
Tụ Viện Miễn Điện, Tu Viện Tây Tạng để tỏ lòng thành kính 
đối với những Tăng, Ni cũng như nhờ những Tăng Ni giúp 
đỡ trong việc tìm hiểu thêm về những thánh tích ở khu thánh 
địa này. 


Phần H 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu 


Nội Dung: 


Savatthi, nơi diễn ra hai điều thần diệu 

Sankasia, nơi Đức Phật trở về từ Cði Trời Đao Lợi 
RaJagaha, nơi Đức Phật hàng phục con voI say Nalagtri 
Vesali, nơi bầy khỉ cúng dường mật ong cho Phật 


>2 Đm 


124 e Hành hương về xứ Phật 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 125 


@Œ) 


Savatthi, Nơi Diễn Ra Hai Điều 
Thần Diệu 


1.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Savatthi hay Sravasti (Xá-vệ) thuộc quận Bahraich, bang 
Uttar Pradesh, cách Lucknow khoảng 160km về phía Đông. 
Khu vực này cách khoảng 21km về phía Tây của Balrampur, 
một ga xe lửa nằm trên chặng Gorakhpur-Gonda của tuyến 
đường xe lửa Bắc-Đông. 


1.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo) 25 


Sravasti (tên gọi ngày nay) là kinh đô cỗổ xưa của Vương 
Quôc Kosala (Kiều-Tất-La) được trỊ vì bởi Vua Pasenadi. 
Ong là một Phật tử cư sĩ và là một người kính mộ Đức Phật. 


Sravasti đươc nổi danh là nơi có nhiều sự gắn bó lâu dài 
và gần gũi với Đức Phật trong suốt thời gian Đức Phật 
truyền đạy giáo pháp. Trong 45 năm truyền đạo, Phật đã trải 
qua 25 Mùa Mưa An Cư (Kiết Hạ), trong đó có 24 Mùa 
Mưa An Cư liên tục (từ Hạ thứ 21-44) ở SravastI. 


Cũng tại nơi đây, có một đại thí chủ tên là Sudatta, 
thường được gọi với tên Cấp Cô Độc (Anathapindika), có 


126 e Hành hương về xứ Phật 


nghĩa là “người chu cấp, giúp đỡ cho người nghèo cô độc”. 
Ông đã cúng dường Tịnh Xá Kỳ-Đà hay Kỳ Viên 
(Jetavana) ở rừng Kỳ-Đà cho Đức Phật sau khi ông đã mua 
với một giá rất “đắt đỏ”, tương đương với “số tiền vàng rải 
kín trên cuộc đất đó”. 


Bởi vì Đức Phật đã dành một phần lớn thời gian truyền 
dạy giáo pháp ở nơi này, cho nên đa số những bài kinh quan 
trọng trong Kinh Điển Phật giáo đã được thuyết giảng khi 
Phật đang ở Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana) này. 


Một tịnh xá nổi tiếng nữa ở vùng Sravasti (Xá-vệ) này là 
Tịnh xá Pubbarama. Tịnh xá này đã được cúng dường bởi 
nữ thí chủ lớn của Đức Phật là bà Visakha. 


Sravasti đã trở thành một nơi quan trọng trong cuộc hành 
hương, bởi vì tại nơi đây, Đức Phật đã dùng phép thần thông 
kỳ diệu nhất, gọi là Phép Nhân Đôi, để đuổi đám người 
ngoại đạo thách thức. Đức Phật đã hóa thành nhiều hình 
dạng khác nhau, đứng và ngồi trên những tòa hoa sen, tạo 
lửa và nước được phun ra từ thân của mình. Sự kiện thần 
diệu này được gọi là Thần thông ở Sravasti, là một đề tài 
ưa thích nhất trong những ngành nghệ thuật nghề điêu khắc 
Phật giáo. 


1.3 Bối Cảnh Lịch Sử Š» 27 


Vua Asoka đã đến viếng thăm Sravasti vào năm 249 BC, 
là một phần của chuyến hành hương của ngài đến tất cả 
những thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ. Ngài đã cho xây 2 trụ 
đá cao 70 feet (khoảng 21.35m) ở hai bên công phía Đông 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 121 


của Tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana) cũng như một số bảo tháp 
siupa để thờ Xá Lợi Phật. 


Vào thời các vua triểu đại Kusana, là Kaniska và 
Huviska, thế kỷ 1-2 sau Công Nguyên, nhưng đền tháp mới 
được xây dựng để đặt thờ những hình tượng Phật, và được 
biết đến nhiều vào thời bấy giờ. 


Sau khi nhà sư Pháp Hiển đến thăm Sravasti vào năm 
4Ø7 sau Công Nguyên, Phật giáo đã bị suy tàn nhưng trong 
Tu viện Tịnh Xá Kỳ Viên vẫn còn một số tu sĩ. Ngài Pháp 
Hiển chứng kiến được hai Trụ Đá Asoka vẫn còn đứng 
nguyên, nhưng những bảo tháp sí⁄zpa như Tháp 
Angulimala, Tháp Sudatta (Cấp Cô Độc) thì đã bị phá hủy. 


Cho đến thời ngài Huyền Trang đến thăm Sravasti vào 
năm 637 sau Công Nguyên, toàn bộ thành quách đều bị phá 
hủy, hoang tàn và chỉ còn lại vài tịnh xá hay tịnh thất là nơi 
ở của các Tăng sĩ (sangharamas), nhưng hầu hết đã bị điêu 
tàn, chỉ còn vài nhà sư. Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana) cũng 
đồ nát và hoang vắng. Ngài cũng thấy 2 Trụ Đá Asoka, thấy 
tàn tích các bảo tháp sf„pas, của các tịnh xá, tịnh thất 
(sangharamas) và ngài cũng còn thấy cả cái giếng nước, nơi 
Đức Phật kéo nước lên dùng hằng ngày. 


Sau thời gian ngài Huyền Trang viếng thăm, Tu Viện Kỳ 
Viên bắt đầu có người trở lại, bằng chứng thu được là những 
dấu ấn và tranh tượng thờ những vị Phật, Bồ-tát của Phật 
Giáo Đại Thừa như Quan Thế Âm Bồ-tát (Avalokitesvara) 
và những chứng tích khác thuộc thế kỷ §-9 sau Công 
Nguyên. 


128 e Hành hương về xứ Phật 


Người bảo trợ sau cùng của Tu viện Kỳ Viên (Jetavana) 
lúc đó là Vua Govindachandra và người vợ kính đạo của 
ông là hoàng hậu Kumaradevi của xứ KanauJ và Benares. 
(Năm 1130 bà là công chúa Kumaradevi dòng Licchavi xứ 
Magadha (Ma-Kiệt-Đ2)). Lịch Sử ghì nhận bà đã từng cúng 
dường 6 ngôi làng cho Tăng đoàn ở Tu Viện Kỳ viên và 
điều này đã được ghi vào một bia khắc bằng đồng đã được 
phát hiện trong quá trình khai quật khảo cô. 


Cùng với sự xuống dốc của đạo Phật vào thế kỷ thứ 13, 
Tu Viện Kỳ Viên, lần thứ hai, đã trở thành hoang phế và 
lãng quên. Vào năm 1863, ngài Sỉir Cunningham đã nhận 
dạng được một “bộ sưu tập” rất lớn về tàn tích của một di 
tích “Đôi” được gọi là Sahet-Mahet, cùng với thành cổ 
Sravasti. Ông đã khai quật khu Sahet bao phủ 13 hecta, 
nhận dạng ra được Tu Viện Kỳ Viên Jetavana. Ông cũng đã 
phát hiện ra phần tản tích của nhiều tháp sí„pa, đền thờ và tu 
viện, bao gồm cả di tích rất quan trọng là Hương Thất 
(Gandha-kuti) và Thất Kosambi-kuti, (chữ kufi có nghĩa 
là nhà nhỏ, cốc, thất), cả hai nơi là nơi ở của Đức Phật. 


Tất cả những tàn tích của Tu Viện Kỳ Viên đều cho thấy 
đã được xây dựng vào những năm triều đại Kusana (thế kỷ 
1-2 sau Công Nguyên). Còn khu di tích Mahet thì rất lớn, 
trải dài trên 162 hecta. Chỉ có một số thánh tích đã được 
khai quật và phát hiện, phần lớn của khu di tích này chưa 
được khám phá. 


Mới gần đây, tự viện đầu tiên đã được xây là Chùa Miễn 
Điện (Burmese Vihara) do Hòa thượng Chandramani ở 
Kushinagar khởi xướng. Sau đó là Chùa Trung Quốc do 
Hòa thượng Ren Chen lập nên. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 129 


Vào năm 1969, Hội Đại Bồ-Đề Ân Độ (Maha Bodhi 
Society of India) bắt đầu có mặt trực tiếp tại Sravasti, với 
Đại Đức Sangharatana đến từ Sarnath, người đã khởi công 
xây dựng Tu viện Nava jJetavana Vihara (nghĩa là: “u 
Viện Kỳ Viên Mới”), nằm sát bên ngoài Tu Viện Kỳ Viên 
ngày xưa thời Đức Phật. Năm 1982, người Thái Lan cũng đã 
xây chùa Thái Lan tại đây. 


1.4 Những Điểm cần Thăm Viếng 5Š 2 
(1) Khu Vườn Kỳ Viên - Jetavana Park 


Vào thời Đức Phật còn tại thể, nơi này được gọi chính 
xác là: Khu Vườn Cấp Cô Độc ở Rừng Kỳ Đà (Jetavana 
Anathapindika Arama). 


Ngày nay, tất cả chỉ còn lại những tàn tích của đền thờ và 
những tháp s/upas xây từ thời triều đại Kusana (thế kỷ 1-2 
sau Công Nguyên). Những đền tháp quan trọng mà chúng ta 
cần thăm viếng, như sau: 


(2) Đền Thờ Số 2 


Vị trí này đánh dấu di tích của Hương Thất Gandha- 
kuti được xây dựng bởi ông Cấp Cô Độc để cho Đức Phật 
dùng ở. Theo nhiều /uận giảng, chiếc giường (hay tràng kỷ) 
của Đức Phật đặt trong đó là giống nhau cho tất cả các chư 
Phật, bất kê sự lớn nhỏ của Hương Thất Gandha-kuti. 


130 e Hành hương về xứ Phật 


Hương Thất nguyên thúy được xây bằng gỗ, nhưng vào 
thời những nhà hành hương Trung Hoa là Pháp Hiển và 
Huyền Trang đến viếng, thì đó là một cấu trúc 2 tầng xây 
bằng gạch trong tình trạng đồ nát. Hiện giờ thì dấu tích 
những bức tường thấp và nền móng bằng đá vẫn còn. (Hình 
34). 


Đây là một nơi đáng tham quan để những nhà hành 
hương có thể thực hành các thời công phu lỄ lạy cúng 
đường (puja) và thiền quán. 


(3) Đền Thờ Số 3 


Ở nơi thờ này được tin là vị trí của Thất Kosambi- kuti 
nguyên thủy của Đức Phật, cũng do ông Cấp Cô Độc xây 
cho Đức Phật dùng làm nơi tham thiền. Ngày trước đó, có 
một khối hình vuông cũng được xây bằng gạch như thất, 
đánh dấu lối đi kinh hành nguyên thủy (cankama) mà Đức 
Phật dùng để đi hành thiên. 


(4) Tháp S/upa H 


Tháp s/upa này được tin là đánh dấu vị trí nơi Đức Phật 
thường giảng dạy Giáo Pháp cho các Tỳ kheo và Phật tử tại 
gia. Tháp này được dựng lên ngay trước Đền Thờ Hương 
Thất Gandha-kuti, và tháp đã được xây lại nhiều lần để 
khẳng định sự quan trọng của Phật tích này. 


(5) Cây Bồ-Đề Ananda 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 131 


Cây Bồ-Đề Ananda được trồng gần công của Tu viện Kỳ 
Viên (Jetavana). Cây Bỏ-Đề đã được trồng, theo thỉnh cầu 
của ông Cấp Cô Độc, để làm “biểu tượng" thay cho Phật cho 
những Phật tử cư sĩ đến tưởng niệm lễ lạy trong thời gian 
Đức Phật văng mặt hay đi giảng pháp ở nơi khác sau những 
Mùa An Cư (vassa) ở Tu Viện Kỳ Viên. 


Kinh điển ghi lại rằng: Khi ngài Annada thưa lại với Đức 
Phật, Đức Phật trả lời rằng, có 3 loại biểu tượng dùng làm 
đối tượng để tôn kính Phật, đó là: 


Xá Lợi từ nhục thân của Phật được đặt thờ trong một bảo 
Tháp spa (nào đó) sau khi Đức Phật Bá¡-Niếr-Bàn. 


Một Vật dụng được Đức Phật sử dụng, chắng hạn như 
bình bát khát thực... 


Những Biểu tượng nhìn thấy được, chăng hạn như biểu 
tượng Bánh Xe Chuyên Pháp... 


Loại đầu tiên là không thể có được trong khi Đức Phật 
vẫn còn sống. Trong khi đó, loại thứ ba thì không phù hợp 
cho những người không để hài lòng với một biểu tượng hay 
một hình ảnh đơn giản như vậy thay cho Đức Phật. Vì vậy, 
loại thứ hai có thể dùng làm biểu tượng để tôn kính Đức 
Phật khi không có sự hiện diện của Phật. 


Và vì vậy, Phật đã gợi ý là Cây Bồ-Đê (Bodhi) là biểu 
tượng tốt nhất để mọi người tôn kính như-Phật khi không 
có Phật. Vì vậy, họ quyết định trong một cây Bồ-Đề con 
thuộc Cây Bồ-Đê thiêng liêng ở Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo 


132 e Hành hương về xứ Phật 


Tràng). Ngài Moggallana (Mục-Kiển-Liên), đệ nhất thần 
thông, đã được đề cử nhiệm vụ đi lẫy cây con về trồng. 


Sau khi được đem về, cây Bồ-Đề con được trồng một 
cách tôn nghiêm ngay công của Tu Viện Kỳ Viên bởi ngài 
Cấp Cô Độc (Anathapindika). Cây lớn lên và trở thành biểu 
tượng tôn kính khi không có Phật cho các Phật tử. 


Theo lời thỉnh cầu của ngài Ananda, Đức Phật đã ngồi 
tọa thiền một đêm dưới gốc cây Bồ-Đề này, làm tăng thêm 
tính thiêng liêng của cây Bồ-Đè. 


Cây Bồ-Đề hiện tại chúng ta đang chiêm bái trông có vẻ 
già vì nét cô kính của Cây, nhưng hiện chưa có kết luận chắc 
chăn rằng đây chính là cây Bồ-Đề nguyên thủy được trồng 
từ tận thời Đức Phật còn tại thế. Hay có thể đây chỉ là một 
cây con cháu của Cây Bồ-Đề Ananda nguyên thủy. (Hình 
33). 


(6) Tháp Tưởng Niệm Ngài Cấp Cô Độc - “Sudatta 
Síupa” 


Về phía Bắc của Tu Viện Kỳ Viên Jetavana, trong khu 
tàn tích Mahet (trong thành cổ Sravasti) có một tháp tưởng 
niệm ngài Cấp Cô Độc. Đó là Tháp Sudatta S/upa, là một 
công trình tưởng niệm uy nghỉ nhất trong vùng. 


Theo nhà sư Pháp Hiến, Tháp này đã được xây dựng 
ngay trên nền móng ngôi nhà của ông Cấp Cô Độc. Tàn 
tích cho biết được Tháp này vẫn còn nguyên trong giai đoạn 
thế kỷ 1-2 sau CN. Từ dưới đường, chúng ta phải cô trèo lên 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu s 133 


một công trình bằng gạch gồm nhiều khối nền móng hình 
vuông, đứng trên đó mới có thể nhìn thấy được những nền 
móng đã bị chìm lún theo thời gian của 2 Tháp tròn s/upa. 
(Hình 35). 


(7) Tháp Angulimala S/upa 


Gần Tháp Cấp Cô Độc là một di tích toàn bằng gạch với 
một đường hầm chui ở chính giữa, mà ngài Sir Cunningham 
đã xác định đó là Tháp Angulimala Spa như đã được 
chứng kiến và ghi chép lại bởi những nhà hành hương Trung 
Hoa trong những ký sự của họ. Đường hầm cắt xuyên qua 
toàn bộ phần nền móng của khối di tích, giúp thoát nước và 
bảo trì được di tích. 


Theo nhà sư Pháp Hiển, Tháp spa này đánh dấu nơi 
Angulimala đã được hỏa tán. Angulimala trước kia từng là 
một tên tướng cướp, giết người man rợ, sau đó đã được Đức 
Phật giảng độ và trở thành một Tỳ kheo. Sau này bị dân 
chúng trả thù bằng cách đánh đập, ném đá và ngài đã chịu 
đựng cho đến chết để chứng minh cho sự hối hận và lòng 
hướng thiện của mình. Ngài đã quay đầu lại tu hành, đã chịu 
quả báo và chứng thành một A-la-hán giải thoát. (Hình 36). 


(8) Nơi Devadatta (Đề-Bà-Đạt-Đa) Bị Lún Chìm 
Xuống Đất 


Theo Luận giảng Kinh Pháp Cú, sau khi Devadatta (Đề- 
Bà-Đạt-Ða) tạo ra sự chia rẽ trong Tăng Đoàn, ông lập ra bè 
phái riêng của mình. Sau khi nghiệp đã đến lúc trả, ông ngã 


134 e Hành hương về xứ Phật 


bệnh 9 tháng. Biết được mình sắp lâm chung, ông nhờ 
những đệ tử của mình đưa ông đến gặp Phật lần cuối. Khi 
nghe được điều nảy, Đức Phật dự đoán răng ông Devadatta 
sẽ không còn kịp gặp được Phật. 


Devadatta được khiêng trên kiệu, và khi đi ngang hồ sen 
trước Tu Viên Kỳ Viên, những đệ tử của ông đặt kiệu xuống 
đất và xuống hồ sen để tắm. Devadatta đứng dậy khỏi kiệu 
và ngôi xuống đất để nghỉ chân. Ông để hai chân xuống đất 
để ngôi nghỉ, thì hai chân bắt đầu bị lún xuống đất. Từ từ, 
đến ống chân, rồi đầu gói, rồi hông, đến ngực và cổ. 


Trước khi hoàn toản bị lún dưới bùn, ông đã cố nói lên ý 
nguyện là Quy y theo Phật. Sau đó, ông đã bị tái sinh vào 
Địa Ngục A-tỳ để chịu những ác nghiệp do ông gây ra. 


Nơi ông Devadatta bị chết chìm được tin là khu đầm lầy 
vẫn còn đến ngày nay, nó ngay năm ở phía sau Chùa Miễn 
Điện (Burmese Vihara) đã nhắc đên ở trên. 


(9) Tháp “Thần Thông” 


Theo luận giảng, Đức Phật đã lên cõi trời Đao Lợi 
(Tavatimsa) để thuyết giảng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
cho mẹ của Người trong suốt Mùa Mưa Kiết Hạ lần thứ 7. 


Trước khi lên cõi trời, Người đã biểu diễn hai Thần 
Thông để khuất phục những phần tử ngoại đạo thách thức. 
Thần Thông thứ nhất là việc biến hóa một cây Xoài mọc 
lên. Sau khi mời người làm vườn tên là Ganda dâng lên cho 
Phật một trái xoài, sau khi dùng, Đức Phật đưa hột xoài cho 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 135 


Ganda và bảo ông ấy đào đất và trồng cái hột xoải ngay tại 
chỗ. Khi ông Ganda trồng hột xoài vừa xong, Phật dùng 
nước rửa tay ngay trên chỗ trồng. Tức thì một cây xoài mọc 
lên, một nhánh thắng đứng ở giữa và bốn nhánh ở bốn phía, 
rồi trô hoa trái đầy cành, trái chín vô cùng thơm ngon. Đức 
Phật bảo cho mọi người biết chiều hôm sau ngài sẽ thị hiện 
thần thông nơi cây này, được gọi cây xoài Ganda. 


Nơi này được tin là vị trí cái đồi nhỏ nằm gần Khách 
Sạn Nikko Lotus Hotel trên đường chúng ta tiễn vào thăm 
viếng thành Sravasti. Năm 2000, một cuộc khai quật đã làm 
lộ ra một tháp sfupa bằng gạch, được tin là do Vua Asoka đã 
dựng nên. Khu vực này đã được rào lại để bảo vệ di tích 
Thần Thông trên đồi. Tháp này được người dân địa phương 
gọi là “Orajhar”. (Hình 32). 


Thần Thông thứ hai là chiều ngày hôm sau, Phật tạo một 
đường kinh hành bằng ngọc, cầu vòng năm màu trên không 
trung, từ Đông sang Tây. Phật bước lên cầu vồng, đi tới đi 
lui thuyết pháp, thân mình vừa phun ra lửa và nước, làm tỏa 
ra ánh sáng sáu màu chiếu đến cõi trời. Đồng thời, một hóa 
thân Phật cũng xuất hiện trên cầu vồng, hoặc đi, hoặc đứng, 
nằm, ngồi, khi hỏi, khi đáp, cùng với Phật vừa thể hiện thần 
thông vừa thuyết giảng Chánh Pháp cho công chúng nghe. 
Nghe xong một số đông người đắc quả Tu-đảà-hoàn (Nhập 
Lưu). Dân chúng Sravasti đã được chứng kiến một cảnh 
tượng fhân điệu không thê nghĩ bàn. 


Hiện nay có tháp Gandhabba Rukkamula, gần Tu Viện 
Kỳ Viên (Jetavana), đã được xây dựng lên xưa kia để kỷ 
niệm nơi xảy ra điều thần diệu này về Đức Phật này. 


136 e Hành hương về xứ Phật 


(10) Chùa (Tu Viện) Miễn Điện & Tu Viện Tích Lan 


Khách hành hương đến Sravasti nên ghé thăm cả hai 
ngôi tu viện để tỏ lòng thành kính đối với những tu sĩ và tìm 
hiệu thêm vê những công trình tưởng niệm và lịch sử tại 
đây. 


Tu viện Tích Lan có tên là Nava Jetavana Vihara (Tu 
Viện Kỳ Viên Mới), bên trong chúng ta sẽ thấy được nhiều 
bức tranh vẽ trên tường, miêu tả lại những sự kiện quan 
trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Tu viện này cũng đang 
lưu giữ một số xá lợi Phật trong một cái bát hình tháp spa 
để cho những khách viễng được xem. 


Chùa Miến Điện có tên đầy đủ là Chùa Phật Giáo Miền 
Điện (Burmese Buddhist Temple) và vị trụ trì là Hòa 
Thượng Sayadaw U Awbatha. Theo như vị Hòa thượng 
(Sayadaw) này: Mặc dù ngôi chùa mới này được xây nằm 
bên ngoài Tu Viện Kỳ Viên nguyên thủy nằm phía trong 
hàng rào bảo tồn, nhưng cuộc đất của ngôi chùa mới này 
cũng chính là một phần đất của Tu Viện Kỳ Viên Jetavana 
ngày xưa vào thời Đức Phật. 


Chùa Miễn Điện này mới đây đã được tu sửa lại để làm 
thêm chỗ ở miễn phí dành cho những khách hành hương 
đên chiêm bái vùng Sravasfi lịch sử. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 131 


qD 


Sankasia, Nơi Đức Phật Hạ Thế Từ 


Xin n1 , (3), (16), (25), (26 
Cõi Trời Đao Lợi ”° HIPPG/ TRE? 


2.1 Cách để Đi Đến Nơi 


Sankasia nằm trong ngôi làng Sankisia-Basantapur 
huyện Farrukhabad, bang Uttar Pradesh, vị trí giáp giới của 
3 huyện ly là Farrukhabad, Etah và Mainpur1. 


Từ thủ đô Delhi, cách Zố nhấr để đến thăm Sankasia là 
đi bằng tàu tốc hành Shatabdhi Express đi từ Delhi đến 
Etawah, tàu đến đó khoảng 10:30 sáng và chuyển qua xe 
khách. Sau khi dùng bữa trưa, lập tức lên đường đi qua 
Kishni-Bewar-Muhammadabad để đến được Sankasia 
khoảng 3 giờ chiều. 


Sau khi thăm viếng Sankasia, chúng ta phải lên đường đi 
qua Chhibramau-Kannauj để đến Kanpur. Khoảng cách 
từ Sankasia đến Kanpur là khoảng 220 km và tổng thời gian 
xe chạy 5 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, đến khách sạn ở Kanpur 
khoảng 10:00 đêm. 


2.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


138 e Hành hương về xứ Phật 


Theo Luận giảng Kinh Pháp Cú, Phần XIV, 2: Sau khi 
Đức Phật đã ở qua hết Mùa Mưa An Cư lần thứ 7 ở cõi trời 
Đao Lợi (Tavatimsa) để thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho mẹ 
của Người và chư thiên thần, Người bảo Vua Trời Đế-Thích 
(Sakka) về ý định quay về trái đất của mình. 


Truyền thuyết nói rằng, Vua trời Đế-Thích đã tạo ra ba 
cầu thang quý báu bằng vàng, bằng bạc và bằng ngọc bảo, 
từ đỉnh núi Tu-di (Sumeru) đến công thành Sankasia. Bên 
phải là Thang Vàng dành cho các vị thiên thần (devas), bên 
trái là Thang Bạc dành cho vị trời Phạm Thiên (Brahma) 
và tùy tùng của Ngài. Còn chính giữa là Thang Ngọc dành 
cho Đức Phật. Khi Đức Phật vừa đi xuống bằng cầu thang 
ngọc, những vị thiên thần và trời Phạm Thiên tôn kính đi hai 
bên khi Người hạ thế và đặt chân đến tận công thành 
Sankasia. 


Vì sự kiện thần diệu này, đã được chứng kiến bởi đám 
đông dân chúng, nên Sankasia đã trở thành một thánh tích 
Phật giáo và nhiều bảo tháp s/pas và tu viện đã được xây 
lên ở đây. 


2.3 Bối Cảnh Lịch Sử Š› (6› 27) 


Vua Asoka đã viếng thăm Sankasia vào năm 249 trước 
Công Nguyên, là một phần trong chuyến hành hương đến tắt 
cả những thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ. 


Theo ngài Pháp Hiển, vua Asoka đã xây dựng một đền 
thờ ngay tại chỗ Đức Phật đặt chân xuống đất. Phía sau 
đền thờ, nhà vua dựng một cột đá cao 18.3 m với đầu sư tử 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 139 


được gắn ở trên và đặt những tượng Phật trên 4 mặt cột đá. 
Ngài Pháp Hiến cũng chứng kiến những bảo tháp sfupas 
khác và những tu viện với khoảng 1.000 Tăng và Ni đang tụ 
tập. 


Khi ngài Huyền Trang đến đây vào năm 636 sau Công 
Nguyên, ngài đã chứng kiến một khu Tịnh Xá (làm chỗ ở 
của Tăng đoàn) được xây bằng một kiến trúc rất đẹp, trong 
đó có khoảng 100 Tăng sĩ và những cư sĩ Phật giáo. Ngài 
cũng thấy Trụ Đá Asoka cao khoảng 2l m với những hình 
điêu khắc xung quanh bốn mặt trụ đá và ngài cũng có ghi 
chép lại một số bảo tháp khác. 


Ngoài những ghi chép lịch sử của những nhà hành hương 
Trung Hoa ra, lịch sử của Sankasia chỉ là trang giấy trăng 
suốt 1.200 năm cho đến khi ngài Sir Cunningham xác định 
được Sankasia nằm trong ngôi làng Sankisa-Basantapur 
ngày nay thuộc huyện Farrukhabad, bang Uttar Pradesh. 
Ngôi làng hiện tại nằm trên một bình nguyên cao khoảng 
12.2 m, trong chu vi nhỏ 457m x 305m, tức có diện tích 
khoảng 14 hecta. 


2.4 Môi Trường Thời Ban Sơ Của Sankasia 


Ngày nay, Sankasia là một trong những nơi thánh địa xa 
xôi và chậm phát triển nhất toàn Ấn Độ, giống như là...một 
tiếng khóc dài từ thời Đức Phật, lúc bấy giờ được gọi là 
“Thành Phố Sankasia”. 


Khi một số người Nhật Bản thăm viếng Án Độ đã hỏi 
Thủ Tướng Nehru nơi nào là vùng Phật giáo nghèo nhất Ấn 


140 e Hành hương về xứ Phật 


Độ, ông trả lời rât nhanh: “Sankasia!”. 


Tình trạng nơi này đã được cải thiện đôi chút khi bà Ms 
Mayawati, một Phật tử trở thành Thống Đốc bang Uttar 
Pradesh vào tháng 5, 2007 sau khi trước kia đã đảm nhận vị 
trí nảy trong một thời gian ngắn 2002-2003. Ngày nay, 
đường xá trở nên tốt hơn và có 1 khách sạn đã được xây lên 
để cho những du khách đến Sankasia nghỉ lại. 


Tác giả đã viếng thăm Sankasia 10 năm trước. Cảm thấy 
rất ấn tượng với môi trường còn “ban sơ? của vùng này, tác 
giả đã quyết định hướng dẫn những đoàn hành hương từ 
Malaysia đến chiêm bái, mặc dù ban đầu rất nhiều người 
phản đối việc đến nơi hoang sơ, hoang vắng này. Ban đầu, 
chuyến đi phải mất cả 1 ngày và đến được Sankasia vào buôi 
chiều. Sau đó phải lên đường để đi Kanpur hoặc Luecknow 
mới đến được khách sạn sau nửa đêm, như đã mô tả hành 
trình ở trên. 


Ngày nay, có Chùa Miến Điện (Burmese Temple) đã 
được xây vào năm 2004 và Hòa thượng Sayadaw U Nanda 
đã mời chúng tôi nghỉ lại qua đêm thay vì phải vất vả lên 
đường vào buổi chiều tối. Thật là hữu duyên chúng ta có nơi 
tá túc qua đêm và được biết đến Hòa thượng Sayadaw U 
Nanda, và còn có được lợi ích học hỏi từ kiến thức sâu rộng 
của ngài về lịch sử Sankasia. 


Ngày nay, nhiều người hành hương đã đến viếng thăm 
vùng Sankasia giàu có về di sản thiêng liêng Phật giáo này. 


2.5 Những Điểm cần Thăm Viếng S49. (27) 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 141 


(1) Trụ Đá Asoka (bị gãy) Với Đầu Con Voi 


Biểu tượng Con Voi được gắn trên đầu các trụ đá tưởng 
niệm là một di tích quan trọng vào thế kỷ 3 trước Công 
Nguyên. Nó được bảo tồn trong một khu có hàng rào kín. 
Gần đó, bên dưới một bóng cây, có một đền thờ nhỏ trong 
đó có một tượng Phật đứng, hai bên là các vị trời Phạm 
Thiên và Vua Trời Đề Thích để miêu tả sự quay về trái đất 
của Đức Phật từ cõi trời. (Hình 37, 38). 


(2) Di Tích Nơi Đức Phật Đặt Chân xuống Trái Đất 


Cách Trụ Đá Asoka khoảng 20m về phía Nam, là một 
khu mô đất của một công trình được xây bằng toàn gạch 
cứng. Đó từng là một công trình Phật giáo. 


Theo Huyền Trang, sau khi những cái thang Đức Phật 
dùng để bước xuống mặt đất đã biến mắt, những hoảng tử 
láng giềng đã xây dựng lên một nền móng dựa vảo vị trí của 
nền móng chỗ ba cái thang đó. Trên đó, có ngôi chùa được 
xây (Hình 39, 40) và gần sát bên là một cột đá cao 21m, 
được dựng lên bởi Vua Asoka. 


Sau khi Phật giáo đã suy vong ở Ân Độ, ngôi chùa này 
cũng không tránh được số phận chung của tất cả những công 
trình Phật giáo khác, và đã trở thành tàn tích. Trên đỉnh của 
nền móng này, hiện nay là một đền thờ nhỏ được xây lên để 
thờ vị nữ thần Hindu Visharidevi. 


Người ta tin rằng, Đức Phật đã đặt chân xuống tại nơi 


142 e Hành hương về xứ Phật 


đây ở Sanksia khi Người trở về từ cõi trời Đao Lợi. (Hình 
37). 


(3) Tu Viện (chùa) Miến Điện và Tích Lan 


Tu sĩ Phật giáo đầu tiên đến cư ngụ ở Sankasia là có Đại 
Đức Vijaya Soma đến từ Tích Lan, ngài đến để lập một 
ngôi trường học ở đây. Thật là xức động khi đến thấy được 
hai ngôi tự viện Phật giáo ở vùng Sankasia xa xôi hẻo 
lánh này. Chùa Miễn Điện được khai trương vào năm 2000 
và Tu Viện Tích Lan thì được xây dựng xong vài năm sau 
đó. 


Những người hành hương đến Sankasia nên đến viếng 
thăm hai ngôi tự viện này để cúng dường và tỏ lòng thành 
kính và bái phục những vị Tỳ Kheo ở đây. Sự có mặt của 
các ngài đã làm tăng phần thiêng liêng ở nơi thánh tích xa 
xôi này. Ít có tu sĩ Phật giáo nào có lòng kiên trung vì đạo 
đến như vậy. 


2.6 Dân Số Phật Giáo ở Sankasia 


Theo Hòa thượng Sayadaw U Nanda ở Chùa Miến Điện 
nói trên, Đức Phật đã hạ thế, từ cõi Trời Đao Lợi. Phật đã 
đặt chân xuống cổng Thành Sankasia sau Mùa Mưa An Cư 
lần thứ 7 của Người (cách đây khoảng 2.600 năm). 


Một nhóm những nhà quý tộc thuộc dòng họ Thích-Ca 
đã đến đây đề chứng kiến cảnh thần diệu này và sau đó họ ở 
lại Sankasia luôn. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 143 


Sau khi tay vua hung bạo Vidhadabu tấn công kinh 
thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) và tàn sát những người 
dòng họ Thích-Ca, nhiều người đã chạy trốn qua Ân Độ và 
họ cũng trở thành những di dân nhập cư đến Sankasia. (Chú 
Giải 11). 


Ngày nay, có khoảng 250 ngàn người hậu duệ đang sinh 
sống quanh những huyện ly của Sankasia. Mỗi năm vào địp 
Lễ Pavarana (Lễ Tự Tứ) vào ngày Trăng Tròn của tháng 
Mười, đông đúc những Phật tử tại địa phương tập trung về 
Sankasia để tham gia lễ hội. 


Vào đầu thế kỷ thứ 5 sau CN, khi ngài Pháp Hiển đã đến 
ở Sankasia, ngài đã nghe được chuyện xích mích giữa những 
Bà-la-môn và những Sa-môn (Sramanas), tức là những Tỳ 
kheo, về những quyền sử dụng đất đai ở Sankasia. Theo ngài 
ghi chép lại, thì những Tỳ kheo đã thua kiện. Sau đó cả hai 
bên đều nhiệt huyết với lời thể rằng, nếu những đất đai này 
thật sự thuộc về việc sử dụng của những “Sa-môn" Phật giáo, 
sẽ có điều siêu nhiên xảy ra để minh chứng cho sự thật đó. 
Lời thể vừa nói ra, tượng Sư Tử trên đầu Trụ Đá Asoka phát 
ra một tiếng gầm của sư tử. Chứng kiến điều thần diệu này, 
bên các Bà-la-môn trở nên sợ hãi, cuối đầu chấp nhận và rút 
lui khỏi cuộc tranh chấp. 


Tuy nhiên, có vẻ như lịch sử sau đó đã khác và hình như 
những Bà-la-môn lại tiếp tục tranh chấp và họ đã thành công 
trong việc đuổi những Tỳ kheo ra khỏi khu cuộc đất đó. Bởi 
vì vào thời ngài Huyền Trang thăm viếng, ngài đã ghi lại 
như sau: 


144 e Hành hương về xứ Phật 


“Chỉ có 4 ngôi tu viện với khoảng T.000 tu sĩ của trường 
phải Sammiiya (Chánh Lượng Bộ). Có 10 đên thờ thần 
Deva, nơi những môn đồ của nhiều giáo phái khác nhau 
đang sống. Tất cả họ đêều tôn thờ và trì chủ theo 
Mahesvard`. (Hản Việt đọc Mahesvara là: Ma hê Thủ La 
Thiên Vương). 


Vì vậy, có vẻ như từ thời kỳ đầu trước khi ngài Huyền 
Trang thăm viếng, những Phật tử ở Sankasia, phần nhiều là 
những người di trú đến từ dòng họ Thích Ca (ở thành Ca-tỳ- 
la-vệ), đã đến cư ngụ ở những ngôi làng xung quanh. Nhiều 
trong số họ đều tham dự Lễ Tự Tứ như là một lễ Tết hàng 
năm của họ tộc mình. 


Tuy nhiên họ cũng không biết ràn? rẽ về sự liên quan về 
mặt lịch sử của họ đối với nền Phật giáo Ân Độ (Phật Thích 
Ca)!. Hòa thượng Sayadaw U. Nanda, một người cũng thông 
thạo tiếng Hindu, đã bắt đầu những lớp học vào những ngày 
Chủ Nhật để dạy cho thế hệ trẻ về nguồn gốc tô tiên và tôn 
giáo gốc đáng tưởng nhớ của họ. 


$ Chú Giải 11: 


Cuộc Di Tản Của Những Người Dòng Họ Thích Ca 
Qua Án Độ. 


Nói cho chính xác hơn, đó là cuộc chạy giặc của một số 
người thuộc dòng họ Thích Ca từ kinh thành Ca-tỳ-la-vệ qua 


đên tận vùng Sankasia. 


Khi vua Vidudabha tàn sát Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 145 


nhiều người dòng họ Thích Ca đã trốn khỏi vương quốc 
Kosala, chạy về phía Nam qua Ấn Độ đến Sankasia (bang 
Uttar Pradesh ngày nay). 


Như đã nói trên, trước đó đã lâu (cách đây 2.600 năm), 
đã có một nhóm người dòng họ Thích Ca đã đến đây, để 
chứng kiến cảnh thần diệu Đức Phật hạ thế từ cõi Trời Đao 
Lợi, và sau đó họ ở lại Sankasia luôn. Những người ty nạn 
sau này chạy giặc từ cuộc tàn sát ở Kapilavatthu đến đây đã 
làm cho dân số của những người Thích Ca tăng lên đáng kẻ. 


Tuy nhiên, những người dòng họ Thích Ca không phải là 
những người di trú đến vùng Sankasia duy nhất này từ kinh 
thành Kapilavatthu. Theo ghi chép trong quyên Đại Sử 
(Mahavamsa vi, I8), những nhà tiên tri đã tiên báo cho 
Sakka Pandu, một người bà con của Đức Phật và là con trai 
của Vua Amitodana (Hộc Phạn Vương) về tương lai sụp đồ 
của kinh thành Kapilavatthu. Ông này liền kéo theo một 
nhóm người của mình thoát đi theo con đường phía bên kia 
bờ sông Hằng và đã đến đó lập xứ sở mới và làm vua ở đó. 
Ông đã sinh 7 con trai và I con gái. Cô gái tên là 
Baddhakaccana, sau đó lấy chồng là hoàng tử 
Panduvasdeva của triều vua Pandya xứ Mathura. Hoàng 
tử sau này lại thừa kế ngôi của người chú của mình là Vua 
Vijaya để trở thành Vua Tích Lan. 


Một người nỗi tiếng khác của dòng họ Thích Ca là Devi, 
bà chính là người vợ thứ nhất của vị Vua Asoka và chính là 
mẹ đẻ của hoàng tử Mahinda (Ma-Sắn-Đà) và công chúa 
Sanghamitta (Tăng-g1à-mật-đa). 


[Sau này, hoàng tử Mahinda đã trở thành Đại Đức Tỳ 


146 e Hành hương về xứ Phật 


kheo Mahinda lãnh sứ mạng truyền đạo qua Tích Lan. Và 
công chúa Sanghamitta cũng theo anh mình qua Tích Lan 
truyền đạo và đã trở thành Tỳ kheo Ni Trưởng đầu tiên ở 
Tích Lan. 


[Nên nhớ thêm, vị “công chúa” Tỳ kheo Ni nổi tiếng này 
cũng chính là học trò của Ngài A-la-hán Moggaliputta T1Issa 
(Mục-Kiền-Liên Tử-Đế-Tu), người đã triệu tập Hội Đồng 
Kinh Điển Lần Thứ Ba dưới sự bảo trợ của Vua Asoka. 
Chính Ngài thánh tăng Mục-Kiền-Liên Tủ-Đế-Tu này đã 
“gợi ý” cho Vua Asoka chấp thuận cho 2 người con của 
mình là hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta xuất 
gia vào Tăng Đoàn. 


[Câu chuyện về Vua Asoka, hai người con hoàng tử và 
công chúa xuất gia và thánh tăng Mục-Kiền-Liên Tủ-Đế-Tu 
cứ làm cho người đời sau liên tưởng đến một sự nghiệp nào 
đó đã được ngẫu nhiên sắp đặt một cách tuyệt vời. Vì chính 
từ Vua Asoka và thánh tăng Mục-Kiển-Liên Tử-Đế-Tu sau 
khi tổ chức xong Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần 3, đã 
lập tức phái đoàn truyền giáo qua thành lập Phập giáo và 
Tăng Đoàn ở Tích Lan. Nhờ vậy, sau khi Phật giáo Ấn Độ bị 
tàn phá và xóa số bởi quân Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Phật Giáo 
ở Tích Lan vẫn còn giữ được sự yên nguyên của cái nôi Phật 
Giáo Nguyên Thủy cho đến tận ngày nay.] (ND) 


Trở lại đề tài về Hoàng hậu Devi: Vua Asoka lây hoàng 
hậu Devi khi ngài còn là phó vương xứ UJJay1m (UJJjain). Bà 
là một người mến mộ đạo Phật và là người hậu duệ của dòng 
họ Thích Ca di trú qua Vedisa sau khi trồn chạy khỏi sự tàn 
sát ở kinh thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) bởi tay vua 
Vidudabha. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 141 


Trong phần nói về những di tích ở Sanchi, chúng ta sẽ 
hiểu thêm về câu chuyện bà Devi. Bà đã ở lại Vedisa thay vì 
theo vua Asoka về kinh đô Hoa Thị Thành. Cùng với sự mộ 
đạo, Vua Asoka và hoàng hậu Devi đã xây dựng nhiều công 
trình tưởng niệm tại Vedisa. Vedisa cũng trở thành một khu 
thánh địa với rất nhiều lịch sử Phật giáo, đặc biệt là gắn liền 
với di tích và xá lợi của những A-la-hán Đại Đệ Tử của Đức 
Phật. 


148 e Hành hương về xứ Phật 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 149 


(HD 


Rajgir, Nơi Đức Phật Hàng Phục 
Voi Say Nalagiri 


3.1 Cách để Đi Đến Nơi 


Rajgir (thành Vương-Xá) nằm trong quận Nalanda của 
bang Bihar, cách 70 km về hướng Đông-Bắc của Bodhgaya 
(Bồ-Đề Đạo Tràng) và cách 102 km về phía nam của Patna. 


3.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


Rajgir là tên mới của Rajagaha (thành Vương Xá), là 
kinh đô cổ xưa của vương quốc hùng mạnh Magadha (Ma- 
kiệt-đả) trong nhiều thế kỷ. 


Vào thời Đức Phật, nhà vua trị vì là Vua Bimbisara, 
người sau này bị người con là Ajatasattu (A-xà- thế) phế 
truất và mưu hại. Sau khi gặp vị Bồ-zát (tức Đức Phật), nhà 
vua lây làm cảm kích với thân thế hoàng gia của Bồ-/á, nên 
ông đã xin nhường một nửa vương quốc cho Bồ-tát. Vị Bồ- 
tát vừa mới từ bỏ vương quốc Thích Ca và đang trên đường 
đi tìm sự bất £ử đã từ chối lòng tốt của nhà vua và hẹn khi 
nào thành Đạo sẽ quay lại thăm nhà vua. 


Ngay sau khi gửi Tăng Đoàn 60 vị vừa mới chứng ngộ 


150 e Hành hương về xứ Phật 


A-la-hán từ Sarnath đi nhiều phương khác nhau để truyền bá 
Giáo Pháp, Đức Phật một mình đi đến Uruvela. Ở đây, 
Người hóa độ được anh em nhà ngài Ca Diếp (Kassapa) trở 
thành những vị A-/a-hán. Sau đó, cùng với một đoàn gồm 
một ngàn vị A-/a-hán, Đức Phật tiễn về thành Ragir (Vương 
Xá) và được vua Bimbisara tiếp đón long trọng. 


Sau nảy, nhà vua cũng trở thành một Phật tử tại gia và đã 
cúng dường cho Đức Phật và Tăng Đòan Vườn Tre 
Veluvana hay còn gọi là Trúc Lâm để làm tịnh xá. 


Là kinh đô của một vương quốc hùng mạnh như vậy, 
Rajgir là trung tâm của những hoạt động thế tục và tôn giáo. 
Theo Kinh Sa Môn Quả (Samannaphala Suita), nhiều đạo sư 
của các giáo phái khác (lục sư ngoại đạo) đã hoạt động ở 
Rajgr như: Purana Kassapa, Makkhal Gosala, Ajita 
Kesakambali, Pakudha Kaccayana, Nigantha Nattaputta và 
SanJaya Belatthaputta. 


Trong số những môn đồ của Sanjaya có 2 Bà-la-môn 
giàu có. Đó là Upatissa và Kolita, thường được gọi với tên 
là: Sariputta (Xá-Lợi-Phấo và Moggallana (Mục-Kiền- 
Liên). Cả 2 người đều gia nhập Tăng Đoàn và trở thành Tỳ 
kheo sau khi được chuyển hóa bởi Tỳ kheo A-/a-hán Assaji. 
Hai người này sau đó cũng đã trở thành 2 vị Đại Đệ Tử Thứ 
Nhất và Thứ Hai của Đức Phật. 


Theo sau sự chuyên hoá của những vị đó, nhiều du sĩ tu 
khổ hạnh (paribbajakas) cũng đã trở thành những đệ tử của 
Đức Phật. Trong số những Phật tử cư sĩ, hai người nổi bật là 
lương y hoàng cung j]ivaka là con nuôi của Hoàng Tử 
Abhaya; và triệu phú Upali, một người theo phái Kỳỷ-na giáo 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 151 


của Nigantha Nattaputta (Ni-kiền-tử). Upali là người đã 
được phái tổ Kỳ-na giáo là Mahavora phái đến đề tranh luận 
với Đức Phật nhưng ông đã được Đức Phật thuyết giảng, 
hóa độ và trở thành một Phật tử cư sĩ. 


Vì vậy, RaJgir đã trở thành một trung tâm Phật giáo vì 
danh tiếng của Đức Phật đã được biết nhiều ở khắp xứ 
Magadha (Ma-kiệt-đà). 


Rajgir cũng là nơi mà Devadatta cố gắng bày nhiều âm 
mưu giết hại Phật để lên lãnh đạo Tăng Đoàn. Đầu tiên là 
ông đã thuê những cung thủ ám sát Đức Phật, nhưng khi 
đến thấy Phật, họ đã được hóa độ bởi Đức Phật. Sau đó, khi 
Đức Phật đang leo lên đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakuta), 
Devadatta đã lăn đá từ trên đỉnh núi xuống, nhưng hòn đá 
không trúng Phật mà sượt qua làm bị thương một bàn chân. 


Lần cuối cùng, ông đầu độc cho Voi tên Nalagiri uống 
rượu say trở thành voi điên và thả voi ra đường để giết Đức 
Phật. Nhưng Đức Phật đã dùng tâm từ bi của Người và 
hàng phục con Voi. Cũng bởi vì điều kỳ diệu này, Rajgir 
trở thành một nơi hành hương quan trọng của Phật giáo. 


Trong khi Devadatta đang có sát hại Đức Phật thì vua 
con Ajatasattu (A-xà-thế) lại lật đồ vua cha Bimbisara và 
giam cầm cha mình và bỏ đói cho đến khi chết. Dù sau này 
ông nhận thấy được tội lỗi bất hiếu tày trời đó và vội vàng 
chạy lại cứu cha, nhưng vua cha đã chết ngay trước đó. 

Vua Ajatasattu, sau khi được khuyên bảo bởi Jivaka, đã 


đến xin phật giảng độ và đã trở thành một Phật tử cư sĩ. 
Sau Đại Bái-Niết-bàn của Đức Phật, ông đã dắt quân đến 


152 e Hành hương về xứ Phật 


Kusinara để xin được chia phần Xá-Lợi Phật. Ông cũng là 
người bảo trợ cho Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Phật Giáo 
Lần Thứ Nhất (Sangiti) được tổ chức tại Đại Hang Động 
Sattapamni ở gần thành Rajgir (Vương Xá). 


3.3 Bối Cảnh Lịch Sử Š) 2?) (36) 


Rajgir không còn giữ được vị trí chính trị sau khi con 
của vua Ajatasattu (A-xà-thế) là Udayibhadda, lại giết cha 
mình và chuyền kinh đô về Pataliputta (Hoa Thị Thành). 


Nhưng sự kiện Vua Asoka vẫn hành hương về Rajgir và 
đã xây bảo tháp %upa và Trụ Đá tưởng niệm có khắc 
tượng voi trên đầu trụ đá cho thấy được nơi này vẫn là một 
trung tâm Phật giáo quan trọng trong nhiều thế kỷ và thánh 
địa quan trọng của lịch sử Phật giáo. 


Khi ngài Pháp Hiến đến đây vào thế kỷ thứ 5, ngài 
chứng kiến thành cô đã tiêu điều, nhưng bên ngoài phía 
những khu đồi gần tu viện Trúc Lâm Veluvana, ngài đã gặp 
một nhóm tỳ kheo sống trong tu viện này. 


Khi ngài Huyền Trang đến viếng thăm nơi này vào năm 
637-638 sau Công Nguyên, nơi này chỉ còn lại những nền 
móng, vách và những tàn tích của các thành vách, nhà cửa 
mà thôi. Ngài cũng thấy bảo Tháp Asoka cao 18§.3m và bên 
cạnh đó là Trụ Đá Asoka, cao khoảng I5.2m với đầu hình 
sư tử ở trên; thấy được khu nhà đá Pippala được cho là hang 
động thạch thất của ngài Đại Ca Diếp (Mahakassapa) và 
những hang động Sat(apamni. Ngài cũng đã viếng thăm 
Đỉnh Núi Linh Thứu (Gijjhakuta) và thấy một ngôi chùa 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 153 


bằng gạch (tu viện) ở gốc phía Tây của khu đồi và những 
tháp síupas ở gần đó. 


Mặc dù không còn ghi chép nào khác về Rajgir sau 
chuyên hành hương của Huyền Trang, nhưng những cổ vật 
được phát hiện trong những cuộc khai quật năm 1905-1906 
cho thấy, cũng giống như những thánh địa khác, Rajgir đã 
vẫn tiếp tục là trung tâm phật giáo với những đền tháp cho 
đến tận thế kỷ 12 sau Công Nguyên. 


Theo ghi chép của ngài Pháp Hiển, vua Ajatasattu (A-xả- 
thế) đã xây dựng thêm nhiều thành lũy bao bọc năm khu đồi 
là Vebhara, Pandava, Vepulla, Gijjhakuta và Isigili — tức 
là bao bọc hết kinh thành cổ Vương Xá Rajagaha. Ngôi làng 
Rajgir ngày nay bao gồm một phần của “thành Vương Xá 
mới” được bao bọc lại đó. Thành được đắp bằng đất và 
đường chu vi tạo thành hình ngũ giác dài khoảng 5km. Ở 
phía Nam Raigir ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy được một 
thành pháo đài dùng để bảo vệ kinh thành thời cổ xưa đó. 
Tường thành có độ dày 4.6-5.5m và nhiều nơi có chiều cao 
đến 3.4m. 


3.4 Những Điểm cần thăm Viếng Š) 27) (36) 
(1) Trúc Lâm (Veluvana) và Ao Nước Karanda 


Khi vua Bimbisara nghe tin Đức Phật cùng một đoàn Tỳ 
kheo 1.000 vị A-/a-hán đến viếng thăm vua, nhà vua đã ra 
đến khu bìa rừng để đảnh lễ Đức Phật. Nhà vua được Đức 
Phật giảng đạo và đã chứng thành được thánh quả Nhập 
Lưu, tầng thánh thứ nhất. Sau đó, nhà vua mời Phật và Tăng 


154 e Hành hương về xứ Phật 


Đoàn đến cung điện đề thọ trai trong những ngày sau đó và 
đã cúng dường khu Vườn Tre Veluvana (Trúc Lâm) để 
làm nơi tịnh xá (arama) cho Đức Phật và Tăng Đoàn. 


Khi tác giả quyên sách này lần đầu tiên đến viếng thăm 
khu vườn vào năm 1991, nơi này um tùm những bụi cây 
mọc kín và phía Nam gần nơi suối nước nóng có một số mồ 
mả của người Hồi Giáo được nhìn thấy ở trên mồ đất cao 
bên trái công vào. Nghĩa trang này được tin chính là vị trí 
của Tu Viện Trúc Lâm (Veluvana Vihara) ngày trước 
được xây bởi Vua Bimbisara. 


Toàn bộ khu vực được dọn trống và khu Trúc Lâm bây 
giờ nhìn giống như một công viên, được trồng nhiều cây 
bóng mát và tre và những bông hoa, như để diễn tả lại vẻ 
đẹp của một khu vườn hoảng gia của vua Bimbisara ngày 
xưa. Gần khu vực Trúc Lâm có một hồ chứa nước lớn có 
tượng hình Đức Phật ở giữa hồ. Hồ này được tin là Ao Nước 
Karanda (Karanda kanivapa) đã được ghi lại trong Kinh 
điển Phật Giáo là nơi Đức Phật thường hay đến tắm. (Hình 
41). 


(2) Thạch Thất Pippala 


Không xa Tu Viện Trúc Lâm, gần chân đồi Vebhara, là 
những suối nước nóng của Rajgir, nơi mọi người thường ra 
tắm nước nóng. Phía trên những suối nước nóng này, phía 
bên phải của con đường lên núi, là một cấu trúc bằng đá 
được người dân ở đây gọi là “machan” (tháp canh, chòi 
canh gác). Cấu trúc này có hình khối lập thể dài 26m, rộng 
25m và cao 7m, được xây trên một tảng đá nguyên khối nằm 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 155 


trên. Theo ngài Sir John Marshall, người đã tiễn hành khai 
quật khảo cô năm 1905-1906, cấu trúc này nguyên thủy là 
một chòi canh gác, và sau này nó không còn được dùng vảo 
mục đích quân sự nữa. Những người tu hành dùng làm nơi 
trú ngụ và tọa thiền. Câu trúc này được tin là nhà đá hay 
Thạch Thất Pippala, là nơi cư ngụ của ngài Đại Ca Diếp 
(Maha Kassapa), cũng là người chủ trì Hội đồng Kết Tập 
Lần Thứ Nhất ở địa danh thành Vương Xá Ragir này. 


Theo Tiểu Bộ Kinh V, 78, Đức Phật đã đến thăm ngài 
Đại Ca Diếp khi ngài bị bệnh và Phật đã thuyết giảng về 
Bảy Yếu Tổ Giác Ngộ (Thất Giác Chỉ), mà sau khi nghe 
xong ngài Đại Ca Diếp thấy bệnh không còn nữa. (Hình 42). 


(3) Những (Đại) Hang Động Sattapanni 


Những (Đại) Hang Động Sattapamni, di tích nơi Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điễn Phật Giáo đã diễn ra 3 tháng sau 
khi Đại Bá/-Niết-Bàn của Đức Phật vào năm 543 trước CN. 


Khu hang động nằm trên đồi Vebhara, phía trước một 
đền thờ lớn của Kỳ-na giáo. Có một con đường hẹp chạy 
xuống đôi khoảng 30m thì thấy một mái hiên nhân tạo dài 
ngay trước một hàng 6 hang động liên tiếp, nguyên thủy có 
lẽ là 7 hang. Những hang động đều được dán niêm phong để 
cho du khách không được vào vì lý do an toàn. Mái hiên 
trước những hang động dài 36.6m và rộng nhất là 10.4m, và 
một phần của bức tượng bằng đá nguyên tảng vẫn còn được 
thấy. Nơi này hoàn toàn đúng với miêu tả về Hang Động 
Sattapamni lịch sử được ghi chép trong kinh điển Phật giáo 
nguyên thủy. Ở nơi đây, có 500 vị A-/a-hán cùng hội nghị 


156 e Hành hương về xứ Phật 


để tụng đọc, trùng tuyên và kết tập những lời Phật đã dạy. 


Trải qua hơn 2.500 năm, thời gian đã làm phai nhạt nhiều 
nơi xưa, khu sảnh đường bên dưới mái hiên dải đó có lẽ lớn 
hơn nhiều vào lúc kết tập để chứa được nhiều vị A-la-hán 
tham gia nghị sự. (Hình 43) 


(4) Nơi Giam Cầm Vua Bimbisara 


Cách khoảng 2.5 km về phía nam của Tu viện Trúc Lâm, 
bên cạnh đường đi là bốn khu đất rộng 6m được bao bọc kín 
bởi bức tường đá dày 2m. Nơi này là nhà tù nơi ông vua 
con nghịch tử A-xà-thế đã phản nghịch và giam cầm vua cha 
Bimbisara của mình sau khi cưỡng đoạt ngôi vua. 


Theo ghi chép, thì từ nơi giam cầm này nhà vua có thê 
nhìn thấy Đức Phật ngồi bên Đỉnh Linh Thứu (Gijjhakuta), 
làm cho nhà vua càng thêm được yên ủi và trong lòng hoan 
hỷ mặc dù đang bị giam cầm và bỏ đói một cách oái ăm. 


(5) Vườn Xoài Jivaka (Jivaka Ambavana) 


Theo nguồn kinh tạng Pali, Vườn Xoài của ông lương y 
Jivaka năm giữa Công Đông của kinh thành và núi Linh 
Thứu (Gijjhakuta), và khu di tích này nằm không xa lắm từ 
chân núi Linh Thứu. 


Theo Luật Tạng, Jivaka Komarabhacca là con nuôi của 
Hoàng Tử Abhaya, người đã tìm thây ông lúc là đứa bé bị 
bỏ rơi trên đống đất và hoàng tử đã mang về nuôi. Sau khi 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 151 


ông lớn lên, ông đến Taxila để theo học ngành y 7 năm. Để 
kiểm tra kiến thức lương y mà ông đã học được, người thầy 
đã yêu cầu ông đi khắp Taxila tìm hết những cây không phải 
là vị thuốc đem về cho thầy coi. Jivaka đã chứng tỏ mình rất 
thông thạo về tất cả các cây thuốc, ông đã quay về nói với 
người thây, sau một thời gian lâu tìm kiếm, là ông không 
thấy cây nào không phải là cây thuốc hết, trong khu vực bán 
kính 1 yojana (13 km) xung quanh TaxIa. 


Sau khi trở về thành Vương Xá, ông đã trị bệnh cho rất 
nhiều người bằng thuốc và giải phâu, một kỹ thuật không 
được nghe đến thời bấy giờ. Ông đã trở thành một thầy 
thuốc và nhà phẫu thuật hàng đầu ở Rajgir và đã trở nên rất 
giàu có nhờ nghề y. Vào một lúc nào đó ông đã trở thành 
một Phật tử tại gia và ông đã từng có những lúc đến gặp Đức 
Phật thường xuyên 3 lần một ngày. Khi chân Đức Phật bị 
thương vì tảng đá mà Devadatta dùng để mưu sát từ trên 
đỉnh núi, thì cũng chính Jivaka đã đến chữa trị cho Phật. 


Ông thấy răng tu viện nơi Phật thường ở cũng không xa 
nhả ông lắm, nên ông đã trồng một vườn xoài rất lớn và 
cúng dường cho Phật để làm tu viện. Di tích tu viện này đã 
được khai quật gần đây, làm lộ ra một nền móng đã bị chôn 
vùi của tu viện được xây theo hình bầu dục, đúng theo thiết 
kế của tu viện. 


(6) Đỉnh Linh Thúu - Gijjhakuta 
Đỉnh (ngọn núi) Gijjhakuta là một nơi được Đức Phật 


ưa thích đến và là bối cảnh trong rất nhiều bải kinh quan 
trọng mà Đức Phật thuyết giảng trong thời gian người lưu lại 


158 ® Hành hương về xứ Phật 


ở thành Vương-Xá (RaJg1). 


Đề lên được đỉnh, chúng ta phải leo lên theo một đường 
bậc tâng cấp bằng đá, rộng 6.Im-7.3m, được gọi là Con 
đường Bimbisara, vì được Vua Bimbisara xây dựng đề ngài 
leo lên đỉnh để gặp Đức Phật. (Hình 44). Con đường bằng 
đá kết thúc khi gần đến đỉnh núi, ở đó chúng ta có thê thấy 
được 2 hang động tự nhiên, được tin là nơi ở của ngải 
Sariputta (Xá-Lợi-Phất) và ngài Ananda. 


Trên đỉnh núi, chúng ta sẽ thấy được 1 khối đá gran-nit 
nhọn trông xa giống như là một con linh thứu đang đứng với 
2 cánh tay xếp lại, cho nên đỉnh núi này được gọi tên như 
vậy. Gần đây, người ta đã cho xây 1 cầu thang đi bộ bằng xi- 
măng dành cho du khách leo lên đỉnh núi. Trên đó được xây 
I mái hiên bằng phẳng được bao bọc bởi một bức tường 
thấp để bảo vệ, với một đền thờ gần bên vách núi. (Hình 
45). VỊ Trí này tạo một tầm nhìn bao quát xuống toàn bộ 
thung lũng bên dưới. 


Đây là nơi rất hợp cho khách hành hương đến đây để 
thực hiện các thời công phu cúng đường hoặc ẩ? vòng 
quanh và tụng kinh tôn kính Đức Phật và tọa thiên. 

Gần đó, còn có một hang động nhỏ hơn, được tin là hang 
động của ngài Moggallana (Mục-Kiên-Liên). 


(7) Maddakucchi (Xoa Bụng) 


Theo tiếng Pali, từ mmaddakucchi có nghĩa là “xoa 
bụng”, vì do sự tích là tại nơi này, hoảng hậu của Vua 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 159 


Bimbisara, sau khi được tiên tri là bà đang mang thai một 
đứa con nghịch tử (A-xà-thế), sẽ giết cha, bà đã cố gắng 
phá bỏ bào thai, bằng cách xoa mạnh, chà xát bụng mình. 
Địa danh Maddakucchi, được ghi lại trong kinh điển Phật 
Giáo, nằm ngay chân núi Linh Thứu. Nơi này cũng chính là 
nơi Đức Phật được khiêng trên băng ca vải sau khi người bị 
thương ở chân bởi tảng đá rơi mà Devadatta mưu sát trên 
đỉnh núi. 


Trước kia, nơi dây cũng có một Vườn Nai và một tu 
viện. 


(8) Tu Viện Miến Điện 


Tu Viện Miến Điện tọa lạc trên đỉnh đổi của “Thành 
RaJgir Mới”, là một tu viện hiện đại mới được xây vào năm 
1958 bởi một Tỳ kheo trưởng lão Theravada là Sayadaw U 
Zayanta. Gần đây, người ta đã xây thêm một điện thờ mới 
để thờ xá lợi Phật. 


3.5 Những Tàn Tích Của Đại Tu Viện Nalanda 


Tàn tích Đại Tu Viện Nalanda (Nalanda Mahavihara) 
đã được khai quật vào năm I8§7I bởi Ngài Sir Alexander 
Cunningham, người đã xác định được di tích này nằm ngay 
ngôi làng Baragon sau này, dựa vào ghi chép của ngài 
Huyền Trang. Năm cách Rajgir chỉ 12km, khu di tích này 
trải đài trên một diện tích rất rộng, gồm có những di tích tu 
viện, bảo tháp stupas và đền thờ. 


160 e Hành hương về xứ Phật 


Dọc theo chiều dài từ Nam đến Bắc là khu tu viện nằm 
bên phía Đông và khu đền tháp nằm bên phía Tây. Những 
Tu viện được xây dựng theo kiểu gần giống nhau, và cho 
đến hôm nay, ít nhất cũng có I1 khu tu viện và 5 khu đền 
tháp thờ đã được tìm thấy. 


Một trong những tháp thờ uy nghi nhất ở Nalanda là 
Tháp Thờ Xá-Lợi-Phất, “Sariputta sfupa”, được xây dựng 
để tưởng niệm vị Đệ Nhất Đại Đệ Tử của Đức Phật. Ngài đã 
được sinh ra và qua đời ở ngôi làng bên cạnh, làng Nalaka. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 161 


qV) 


Vesali, Nơi Bầy Khi Cúng Dường 
Mật Ong Cho Đức Phật 


4.1 Cách để Đi Đến Nơi 


Vesali hay Vaishali (Tỳ-Xá-Ly) nằm xung quanh ngôi 
làng Basrah ở huyện Muzaffapur, bang Bihar, cách khoảng 
55 km về phía Bắc của Patna qua Sông Hằng. 


4.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo @› 25 


Vesali hay Vaishali, là kinh đô của bộ tộc người 
Licchavi hay người Vajjis (Bạt-kỳ), là thủ đô của một nền 
liên bang Bạt-kỳ gồm 8 bộ tộc, trong đó bộ tộc Bạt-kỳ 
(Licchavi) và Videhan là quan trọng nhất. 


Đây là một nền cộng hòa đầu tiên trên thế giới, được xây 
dựng theo 7 điều luật qui định cung cách ứng xử của họ 
(satta Aparihaniya dhamma) hay còn gọi là 7 điều kiện để 
dẫn đến những phúc lợi của mọi người, do Đức Phật giảng 
dạy khi Người lưu trú tại đền thờ Saranda ở Vaishali. Vì 
vậy, sau khi liên bang lại, họ trở thành rất hùng mạnh. 


Cho nên vua Ajatasattu (A-xà-thế) đã âm mưu cài một 


162 e Hành hương về xứ Phật 


Bà-la-môn là Vassakara vảo trong đề tạo bất đồng trong các 
hoàng tử Bạt-kỳ trong vòng 3 năm, làm rối loạn sự thống 
nhất của họ và họ trở nên suy yếu. Lúc đó, họ không còn 
đoàn kết để bảo vệ liên bang, và thừa cơ đó Ajatasattu đã 
xâm lược và thâu tóm họ. 


Đức Phật đã đến Vaishali một số lần, và Người đã ở lại 
đây qua 2 Mùa An Cự thứ 5 và thứ 44. Nhiều nhà quý tộc 
người Licchavi đã trở thành những đệ tử của Phật. 


Khi thành Vaishali bị nạn dịch bệnh, chết đói và ma 
quỷ, những nhà quí tộc Licchavi đã thỉnh cầu Đức Phật đến 
giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Đức Phật đã đến giảng bài 
Kinh Ratana Sutta (Kinh Ngọc Bảo) và chỉ dụ cho ngài 
Ananda đi khắp kinh thành tụng đọc để hộ niệm, bảo vệ 
cho mọi người. Sau đó, Đức Phật tụng đọc kinh này 7 ngày 
và tất cả dịch bệnh đã được giảm đi. 


Những sự kiện lịch sử đã làm cho thành Vaishali trở 
thành một thánh địa quan trọng trong cuộc hành hương Phật 
giáo đó là sự kiện bầy khỉ cúng dường mật ong cho Đức 
Phật, một trong 4 điều thần diệu diễn ra trong cuộc đời của 
Đức Phật. 


Cũng tại thành Vaishali, Đức Phật đã cho phép phụ nữ 
được gia nhập vào Tăng Đoàn sau khi ngải Ananda đã thành 
công trong việc thuyết phục Đức Phật chấp thuận việc thọ 
giới cho bà Maha Pajapati Gotami (là bà dì mẫu của Đức 
Phật lúc mới sinh ra) và những phu nhân khác của dòng họ 
Thích Ca. Sau đó, Đức Phật đã xác lập ra Tám Giới Cắm 
(Bát Kỉnh Pháp) bên cạnh Giới Luật Tỳ kheo dành cho chư 
Tăng, mà các Tỳ kheo NI (bhikkhun¡s) phải “tôn trọng, tôn 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu s 163 


nghiêm, tuân thủ và trì giới và không bao giờ được vị 
phạm”. Như vậy, Tăng Đoàn Tỳ kheo Ñi hay Ñi Đoàn đã 
được thành lập ở thành Vaishali (Tỳ-xá-Ìy). 


Một lần, Khi Đức Phật đang ở tại Vườn Xoài của nữ thí 
chủ Ambapali, một kỷ nữ ở thành Vaishall, người đã thỉnh 
mời Đức Phật đến nhà đề thết đãi trai Tăng. Sau đó, những 
người quý tộc Licchavi muốn đền tiền cho cô, bù lại cô phải 
nhường buổi cúng dường trai Tăng lại cho họ, để họ được 
diện kiến Đức Phật. Nhưng cô đã khéo léo từ chối, bởi vì cô 
quan trọng buổi cúng dường trai Tăng hơn là tiền bạc, và 
thậm chí sau khi trai tăng, cô đã cúng dường khu vườn xoài 
cho Phật và Tăng Đoàn. 


Đức Phật trải qua Mùa An Cư Kiết Hạ cuối cùng của 
cuộc đời Người tại thành Vaishali này. Ở đây, Đức Phật đã 
nói ra ý định sẽ đến sống ở đền thờ Capala. 


Sau khi Đại Bá/-Niếr-bàn của Đức Phật ở Kusinagar, 
những người Licchavi cũng đã đến chia phần xá lợi Phật và 
mang về xây đại bảo tháp spa đề thờ trong thành Vaishali. 


4.3 Bối Cảnh Lịch Sử Ê› Ø7: 7), 68) 


Sau Đại Bát-Niễt-bàn của Đức Phật, liên bang Bạt-kỳ đã 
bị đánh bại và thâu tóm bởi vua Ajatasattu (A-xà-thê). 
Nhưng sau đó thì bản thân ông bị con của mình là 
Udayibhadda giết chết để lên làm vua và ông vua con này 
đã đời kinh đô từ thành Vương-Xá Rajgir về Pataliputta 
(Hoa Thị Thành), nằm ở bên kia bờ Sông Hằng của thành 
Vaishali (Tỳ-Xá-Ly). 


164 e Hành hương về xứ Phật 


Theo Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa), triều đại 
Udayibhadda lại được tiếp ngôi bởi 3 thế hệ những ông vua 
con nghịch tử giết vua cha, đó là những vua: Anuruddha, 
Munda và Nagadasa, tất cả mỗi người đều giết vua cha để 
đoạt ngôi, một cách gia truyền. Vào thời đó, dân chúng 
không thể tiếp tục chịu đựng một triều đại của những tay 
vua giết cha đoạt ngôi như vậy. 


Nagadasa đã bị lật đỗ bởi tướng Sisunaga, con của một 
hoảng tử người Licchavil, ở Vaishali. Sau đó, Sisunnaga 
được nối ngôi bởi con trai là Kalasoka. Lúc đó là đúng 100 
năm kể từ khi Đại Bá-Niếi-bàn của Đức Phật. 


Vào thời đó, Vaishali (Tỳ-Xá-Ly), nhiều Tỳ kheo thiếu 
tự trọng của tộc người VaJjis (Bạt-kỳ) đã tự do thực hành 10 
Điều Miễn Chấp của họ (còn gọi là 10 Điểm Của Tu Sĩ 
Bạt-Kỳ), vốn không đúng với những giới luật Tỳ kheo mà 
Đức Phật đã lập ra. Ngài Yasa của xứ Kosambi, trong khi 
trú ngụ tại thành Vaishall, đã thấy được sự tha hóa này và 
đã lên tiếng phản đối, kết quả là ngài đã bị những tu sĩ Bạt- 
kỳ áp dụng hình phạt trục xuất ngài. 


Ngài Yasa, cùng với những Tỳ kheo khác đã đến nhờ 
ngài Revata của xứ Soreyya, người đứng đầu trong Tăng 
Đoàn để giải quyết sự việc này. Sau nhiều khúc quanh tranh 
chấp và bất đồng với những tu sĩ Bạt-kỳ và nhân cơ hội nảy, 
(xem thêm quyển “Giáo Trình Phật Học”, Chương 17 - Tam 
Tạng Kinh Điển”), Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Hai đã 
được triệu tập tại Tu Viện Valukarama ở thành Vaishali 
vào thời của triều đại Vua Kalasoka và hơn 700 A-la-hán 
đã tham dự. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 165 


Ngài Sabbakami, một trưởng lão A-/a-hán cao niên 
nhất, được hỏi bởi ngài Revata, đã xác định 10 Điểm đó là 
trái luật so với Luật Tạng. Mặc dù quyết định đã được chấp 
nhận vô điều kiện bởi Hội Đồng, những tu sĩ Bạt-kỳ vẫn 
không chấp nhận phán quyết này. Điều đó đã dẫn đến sự 
chia rẽ trong Tăng Đoàn và những tu sĩ Bạt-kỳ đã lập ra 
trường phái Mahasanghika (Đại Chúng Bộ) và họ đã tổ 
chức một hội nghị lớn của riêng họ và gọi là Đại Hội Đồng 
Tăng Già (Mahasangiti), ý nói là số đông, và từ đó trường 
phái Đại Chúng Bộ ra đời. 


Từ đó trở đi, nhiều cuộc phân ly giáo phái khác đã dẫn 
đến nhiều giáo phái, trường phái Phật giáo khác nhau. Và 
theo thời gian, I1 giáo phái đã tách ly ra từ trường phái 
Theravada, trong khi 7 giáo phái khác đã được phái sinh từ 
trường phái Mahasanghika (Đại Chúng Bộ), kết cuộc là có 
đến 18 trường phái trong lịch sử Phật giáo thời bấy giờ. 


Đó là một lịch sử dải tốn nhiều giấy mực mà nguồn gốc 
phân ly đầu tiên được cho là xuất phát từ xứ Vaishali (Tỳ- 
xá-ly) của những người Bạt-kỳ này. 


Vua Asoka, đã đặt kinh đô Vương Quốc Maurya ở 
Pataliputta (Hoa Thị Thành), gần Vaishali, đã dựng lên ở 
đây một bảo tháp Spa để thờ xá lợi Phật và bên cạnh là 
một Trụ đá Asoka với đầu trụ hình Sư tử, khi ngài viếng 
thăm Vaishali, là một phần của cuộc hành hương lưu danh 
hậu thế từ năm 249 trước CN của nhà vua. 


Ngài Pháp Hiển đã đến viếng thăm Vaishali vào khoảng 
400 năm sau CN và có ghi lại tháp s/upas đã được dựng lên 


166 e Hành hương về xứ Phật 


để thờ Phật. Ngài cũng thấy được một bảo tháp được dựng 
lên tại địa điểm của Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Hai, và 
một bảo tháp sízpas được xây dựng để thờ xá lợi hơn một 
nửa nhục thân của ngài Ananda. 


Theo truyền thuyết ghi lại, khi ngài Ananda được 120 
tuổi, ngài biết được kiếp của mình đã gần kết thúc, nên ngài 
đã đi từ thành Rajgir (Vương-xá) đến thành Vaishali (Tỳ-xá- 
ly), theo dấu xưa của Đức Phật. Sau khi nghe được ý định 
của ngải Ananda, dân chúng của nước Magadha (Ma-kiệt- 
đà) và Vaishali (Tỳ-xá-ly) đã tấp nập ra đường của hai xứ 
để chảo từ biệt ngài. Để cho công bằng tâm lòng của dân 
chúng, ngài phi thân vào không trung và nhập định 
(Samadhi) và toàn nhục thân được đốt cháy bằng một lửa 
bùng nỗ nhanh chóng, biến thành tro, rơi xuống hai bên xứ. 
Người dân bên mỗi thành nhận một nửa xá lợi của ngài đem 
về xây bảo tháp để đặt thờ. 


Ngài Huyền Trang đến thăm năm 630 sau CN đã miêu 
tả thành Vaishali rộng khoảng 26-31 km2, nhưng tất cả đều 
đã bị tàn phá. Ngài cũng chứng kiến được bảo tháp được xây 
bởi những hoàng tử Licchavi để thờ xá lợi Phật mà họ mang 
về từ Kusinara, bảo Tháp Asoka szpz và Trụ Đá Asoka có 
đầu hình Sư tử và gần đó có một cái Ao Nước, theo ghi chép 
là do bầy khi (Markata-hrada) đào để cho Đức Phật dùng. 


Không xa về phía Nam có thêm 2 tháp s/zpas: Một tháp 
là điểm di tích nơi bầy khi lấy bình bát của Đức Phật, leo 
lên cây để lấy mật ong, và tháp kia là điểm di tích nơi bầy 
khi dâng cúng mật ong cho Đức Phật. 


Huyền Trang ghi lại rằng, bên trong, bên ngoài, xung 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 161 


quanh thành Vaishali, có rất nhiều bảo tháp, đền thờ tưởng 
niệm không thê nhớ hết được. 


Cũng giống như những thánh địa khác, sau cuộc chiêm 
bái của ngài Huyền Trang, lịch sử của Vaishali chỉ là tờ giấy 
trắng, rơi vào quên lãng suốt 12 thế kỷ. Thành cổ Veshali 
nằm trên đồng tàn tích, không ai biết đến và nghe đến cho 
đến tận cuối thế kỷ 19, khi Ngài Sir Cunningham đi khảo 
cô và đã xác định được di tích năm trong và xung quanh địa 
danh Basrah (vào thời Cunningham), thuộc huyện 
Muzaffapur, bang Bihar. 


Ngày nay, đa số những di tích chính đều nằm trong 
ngôi làng Kolhua, các Patna khoảng 5Skm. 


4.4 Những Điểm Cần Thăm Viễng Š) 9: 27) 
(1) Raj Vishal ka Garh 


Basrah, cách 35 km về hương Tây Nam của 
Muzzaffarpur, đã được xác định là vị trí di tích thành cô 
Vaishali. Khu di tích Raj Vishal ka Garh được tin là khu 
cấm thành (thành nội) của Thành Vaishali, nơi mà 7,707 
vương tôn quý tộc đại biểu của liên bang Bạt-kỳ (Vajjis) 
dùng đề hội họp và thảo luận những tình hình hằng ngày. 


Khu tàn tích bao gồm một khu lớn xây bằng gạch cao 2.5 
m so với những khu vực xung quanh nó, chu vi 1,500 m và 
42.7 m đường hào bao bọc xung quanh nó. Bên cạnh đó là 
một ao nước, được tin là nơi để cho những hoảng tử 
Licchavi đến tắm. Vị trí này nằm cách 3.2 km về hướng Tây 


168 e Hành hương về xứ Phật 


Nam của Trụ Đá Asoka ở Kolhua. 


(2) Di Tích Bảo Tháp Của Người Licchavi 


Khoảng IKm về hướng Tây Bắc của khu cắm thành, có 
một nơi ở có một mái vòm che lớn. Bên trong đó là di tích 
của một bảo tháp s/„pas, mà nguyên thủy nó là một câu trúc 
bằng đất, với những lớp bằng đất sét hình tròn, đường kính 
khoảng 25 feet (khoảng 7.6m). Tháp này bằng đất nguyên 
thủy rất cũ kỹ, được tin là được làm từ thời trước thời 
Asoka. Từ những suy luận khoa học từ những đường nét 
nguyên thủy, tháp này được tin là tháp do người Licchavi ở 
Vaishali xây dựng lên đề thờ xá lợi Phật. 


Có vẻ nơi này cũng đã được Vua Asoka cho đào lên để 
lây xá lợi Phật, mà sau đó một vài xá lợi vẫn cón sót lại 
trong tháp cô nguyên thủy này, theo như ý kiến của ngài 
Huyền Trang. (Hình 47) 


(3) Trụ Đá Asoka 


Tại Kolhua, cách khu cắm thành Vaishali 3.2 km về 
hướng Đông Bắc là công trình Trụ Đá Asoka thật ấn tượng 
do Asoka xây dựng lên cách đây 2,250 năm. Do hoàn toàn là 
một khối đá sa thạch nguyên khối được mài bóng với tượng 
hình sư tử găn trên đầu. Chiều cao 6.7 m trên mặt đất, với 
một phần lớn của trụ đá lún xuống mặt đất sau thời gian dài. 


Mặc dù không có khắc ghi điều gì trên trụ đá, nhưng đây 
là một trong những trụ đá mà Vua Asoka đã dựng lên để 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 169 


tưởng niệm những thánh tích trong suốt chuyến hành hương 
của ông từ kinh đô Pataliputta (Hoa Thị Thành) đến 
Lumbini từ năm 250-249 trước CN. Xung quanh đó, còn rải 
rác một số tháp nhỏ bằng gạch. (Hình 46). 


(4) Tháp Asoka Sfupa 


Gần bên Trụ Đá Asoka là tàn tích của Tháp Asoka Sfupa 
được chứng kiến bởi ngài Huyền Trang. Đó là một kiến trúc 
mô đất hình vòm cao 4.6m và đường kính 20m. Trong quá 
trình khai quật của ngài Cunningham, một hộp lớn băng đá 
đựng xá lợi Phật đặt thờ bên dưới tháp đã được tìm thấy. 


Nơi đây là một nơi rất thuận tiện để thực hành những 
công phu cúng đường (puja), cùng với foa thiền hay hành 
thiền xung quanh bảo tháp. 


(5) Ao Khi (Markata-hrada) 
Gần trụ đá là một cái ao nước nhỏ, được gọi là Rama- 
kunda, được ngài Cunningham xác định chính là cái ao 


nước thời cô xưa mà bây khỉ đào lên để cho Đức Phật dùng. 
(Hình 46). 


4.5 Thành Patna (Hoa Thị Thành) Nơi Diễn Ra Hội 
Đồng Kết Tập Lần Thứ Ba 6 68. 62 


(1) Vườn Kumhrar hay Tịnh Xá Asoka- Asokarama 


170 e Hành hương về xứ Phật 


Khu vườn này nằm ở Patna ngày nay được tin là nơi diễn 
ra Hội Đồng Kết Tập Lần Thứ Ba diễn ra ở Pataliputta 
(Hoa Thị Thành) vào năm trị vì thứ l7 của Vua Asoka, 
khoảng 236 năm sau Đại Bá¡-Niế¡-bàn của Đức Phật. 


Lúc đó có 1.000 A-fa-hán tham dự và được chủ trì bởi A- 
la-hán Moggaliputta Tissa (Mục-Kiền-Liên-Tử Đế-Tu). 
Tại kỳ kết tập này, bộ Kathavatthu (Những Điểm Dị Biệt), 
thuộc tạng Vi Diệu Pháp sau này, đã được biên tập sau khi 
những giáo lý dỊ giáo, ngoại đạo đã được xem xét và loại bỏ. 


Lần Kết Tập Thứ Ba này là một điểm mốc quan trọng. 
đánh dẫu sự mở rộng của Phật giáo ra khỏi khu vực nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà) và được truyền bá đến những vương 
quốc láng giềng. 


Cùng với Vua Asoka, người đang trị vì cả để chế trải dài 
hết bán đảo Ấn Độ, là người bảo trợ cho Phật giáo, thời 
điểm mở rộng Phật Giáo đã chín muôi. Sau hội đồng kết tập, 
Tăng đoàn đã phái nhiều A-/a-hán đầy đủ tài đức đi truyền 
bá Phật Pháp toàn cõi Ấn Độ và những nước khác như Tích 
Lan về phía Nam, Kashmir, Gandhara về phía Bắc, 
Bengal và Miễn Điện (Burma) về phía Đông và Yonaka và 
những nước khác về phía Tây. Như vậy, Giáo Pháp của Đức 
Phật đã được truyền bá đi bốn phương sau kỳ Kết Tập Lần 
Thứ Ba đó. 


Tại Kumhrar, chúng ta có thể thấy một cái hồ lớn, nơi 
có 32 trụ đá cỗ bằng đá sa thạch được mài bóng, một mẫu 
của số này được trưng bảy tại khu trưng bày gần đó. Gần 
khu vườn là một ngôi tự viện được xây vảo thời Asoka. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 171 


(a) Sự Truyền Bá của Phật Giáo ra ngoài Ấn Độ 


Nhờ có được vị Vua Phật tử Asoka đang nắm quyền 
thống trị gần hết những xứ sở ở Ấn Độ bấy giờ làm người 
bảo trợ chính, thời gian đã chín muồi để tiến hành việc mở 
rộng Phật giáo. 


Với tỉnh thần đó, Ngài Mục-kiền-liên Tử-đế-tu 
(Moggaliputta Tissa), một vị trưởng lão lỗi lạc đứng đầu 
trong trường phái Theravada, đã quyết định biệt phái những 
A-la-hán đáng kính đi truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật 
khắp Ấn Độ và mở rộng ra nước ngoài. Mỗi nhóm được dẫn 
đầu bởi một Trưởng Lão gồm có 5 Tỳ kheo, mục tiêu là phát 
triển thêm số người được thọ giới vào Tăng Đoàn ở những 
vùng xa XÔI. 


Tên của những bậc Trưởng Lão và 9 nơi họ được cử 
đến đã được ghi chép lại trong quyền Đại Sử Tích Lan 
(Mahavamsa) (13). 


Những bằng chứng khảo cổ học đã xác minh được 
tính chất lịch sử của những phái đoàn mang sứ mạng truyền 
giáo này. Trong Bảo Tháp S/upa số 2 ở Sanchi, gần 
Bhopal, người ta đã tìm thấy được 2 hộp đựng những thánh 
tích từ thế kỷ thứ 1 và thứ 2 trước CN, có khắc tên của nhiều 
Tỳ kheo và Trưởng lão truyền giáo. Nhờ vào những nỗ lực 
này, những Lời Dạy của Đức Phật được truyền rộng ra theo 
4 hướng khác nhau sau Kỳ Kết Tập Lần Thứ Ba này. 


TÊN NGƯỜI TRUYÈN GIÁO NƠI TRUYÊN GIÁO 


172 e Hành hương về xứ Phật 


1. TU Majjhantika Kasmrra & Gandhara (la) 
2. TU Mahadeva Mahimsamandala (2a) 

3. TL Rakkhita Vanavasl (3a) 

4. TL Yonaka Dhammarakkhita Aparantaka (4a) 

5. TL Maha Dhammarakkhita Maharattha (Sa) 

6. TL Maha Rakkhita Yonaka (6a) 

7. TU MajJjhima Himavantapadesa (7a) 


6. TL Sonaka vaF TL Uttara Suvannabhumi (8a) 
9L Mahinda, Itthiya, Uttiya, Tambapannidipa (9a) 
Sambala và Bhaddasala 


(1a) Gandhara bao gồm cả quận lý Peshawar & Rawalpindi 
của Pakistan. Kasmira chính là Kashmrr ngày nay. 


(2a) Mahimsamandala thường được biết đến là vùng Mysore 
ngày nay. 

(3a) Vanavasi bao gồm cả những vùng duyên hải như Kerala 
và Malabar. 

(4a) Aparantaka hay còn gọi là “vùng viễn Tây? bao gồm cả 
vùng rộng lớn Mumbai ngày nay (Bombay), vùng Gujarat, 
Kachchh và Sind ở phía Bắc Ấn Độ. 

(Sa) Mararattha chính Maharashtra ngày nay. 

(6a) Yonaka (tiếng Phạn là Yavana) cùng với KamboJas là 
khu vực của những Họ Tộc ngoại bang ở vùng biên giới phái 
Tây Bắc, nhưng cũng thuộc lãnh thô của Vương Quôc Asoka. 


(7a) Himavantapadesa chính là xứ Himalaya (Hy Mã Lạp 
Sơn) 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 173 


(8a) Suvannabhumi hay “ vùng đất vàng, gồm 2 huyện ly 
Bago (Pegu) và Mawlamyine (Moulmein) thuộc tiêu bang 
của người Môn ở Miên Điện, Myanmar (Burma). 

(9b) Tambapannidipa chính là đảo quốc Tích Lan (Sri 
Lanka). 


(b) Lời Tiên Tri Từ Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần 
Thứ Hai 


Theo ghi chép trong quyền Đại Sử (Mahavamsa), Ngài 
Mogsaliputta Tissa, chủ tọa Hội Đồng Kết Tập Kinh Điền 
Lần thứ Ba, vốn là một vị thiên thần trên cõi trời Phạm 
Thiên tên là Tissa trong kiếp trước. Vào lúc Hội Đồng Kết 
Tập kinh điển lần thứ Hai, những vị A-/a-hán đã thấy trước 
được nguy cơ suy thoái của chánh pháp trong tương lai, nên 
đã đến thỉnh cầu ngài giúp đỡ. Nhân vòng đời của ngài ở cõi 
Trời Phạm Thiên cũng đã sắp hết, Ngài đã đồng ý được sinh 
vào cõi người để có cơ hội ngăn chặn sự xuống dốc Phật 
Pháp trong vùng lúc bấy giờ. 


Và ngài đã chọn sinh ra là con trai của một Bà-la-môn 
tên là Moggali ở Pataliputta (Hoa Thị Thành). Hai vị trưởng 
lão là Siggava và Candavajji, đều là đệ tử của ngài Sonaka 
được giao phó để chuyên hóa ngài Mục-Kiển-Liên-Tử Đề- 
Tu. (Ngài Sonaka chính là đệ tử của trưởng lão Dasaka, 
người đã được thọ giáo bởi vị trưởng lão A-la-hán là ngài 
Upali). Tù lúc được sinh ra cho đến năm 7 tuôi, ngài 
Siggava hàng ngày đều đến nhà của họ Moggali (Mục Kiền 
Liên). Đến năm thứ 8, một ngày nọ, chàng trai trẻ Tissa, 
người đã thông thạo toàn bộ kinh Vệ Đà (Vedas). Chàng rất 


174 e Hành hương về xứ Phật 


khó chịu khi thấy ngài Siggava bắt đầu nói chuyện với 
chàng và hỏi chàng một câu hỏi từ phẩm Song Đối về Tâm 
(Cifa Yamaka) trong tạng VI Diệu Pháp (Abhidhamma). 
Tissa đã không thê trả lời câu hỏi. Và để học được Giáo Lý 
của Đức Phật, Tissa đã thọ giới vào Tăng Đoàn dưới sự dẫn 
dắt của ngài Siggava. Rất nhanh sau đó đã chứng quả Nhập 
Lưu (Søfapanna). 


Ngài Siggava dạy Tissa Luật Tạng (W7naya), còn ngài 
Candavajji dạy về Kinh Tạng (Sa) và Vi Diệu Pháp Tạng 
(Abhidhamma). Và sau đó, ngài Moggaliputta Tissa đã 
chứng đạt được quả vị A-/a-hán với nhiều năng lực siêu 
phàm và trở thành một vị lãnh đạo lỗi lạc của những Tỳ 
kheo ở Pataliputta (Hoa Thị Thành). 


Ngài trở thành nổi tiếng là một đại trưởng lão A-la-hán 
lỗi lạc, vì công đức tổ chức Hội Đồng Kết Tập Kinh Điển 
Lần Thứ Ba, vì đã tổ chức phái cử những vị A-ia-hán đi 
truyền đạo khắp nơi trên bán đảo Ấn Độ, Tích Lan và Miễn 
Điện. Và nhờ đó, Phật Pháp còn được lưu giữ nguyên vẹn ở 
Tích Lan sau khi Phật giáo đã bị suy vong ở Ấn Độ bởi 
những cuộc tản sát của những người Hồi Giáo. 


Những sự kiện và lịch sử trong cuộc đời của ngài có vẻ 
đúng như những lời tiên tri của những A-ia-hán trong Hội 
Đồng Kết Tập Kinh Điển Lần Thứ Hai. Tức là ngài đã tái 
sinh lại kiếp người trong kiếp cuối cùng và, cùng với vị Vua 
Asoka anh minh, ngải đã ngăn chặn sự thoái hóa của Phật 
Pháp trong Tăng đoàn và đã phát triển Phật Giáo ra nước 
ngoài. Nhờ vào đó, Phật giáo nguyên thủy còn được bảo tồn 
sau đó cho đến tận ngày hôm nay cho thế hệ chúng ta. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 175 


(2) Viện Bảo Tàng Patna 
(đóng cửa vào ngày Thứ Hai) 


Tại Viện Bảo Tàng Patna, thủ phủ bang Bihar, nơi Phật 
Giáo khai nguồn, có lưu giữ một bộ Sưu Tập lớn nhất 
những cổ vật Phật giáo trên thế giới. Những tượng điêu 
khắc bằng đá và đồng đang được trưng bày, có thể chia theo 
nhiều thời kỳ như sau: 


(a) Điêu Khắc thời Maurya (Thế kỷ 4-3 trước CN) 


Được trưng bày ở đây là những tượng điêu khắc bằng 
đá sa thạch được mài bóng và làm thành những hình tượng 
tuyệt đẹp hình sư tử, bò, voi để gắng trên đầu những Trụ 
Đá Asoka. Bên cạnh những nghệ mỹ thuật này, còn có dòng 
nghệ thuật cô xưa dựa vào tục thờ phụng những vị thần hộ 
mệnh cũng được trưng bày, như tượng quỷ Dạ Xoa ở Patna- 
Patna yaksa (yakkha) hay yaksi (yakkha). 


(b) Những Tượng Phật Nghệ Thuật Gandhara và 
Mathura 


Trước CN, Đức Phật chưa bao giờ được thể hiện với 
dạng hình thân người, mà chỉ bằng những biểu tượng (như 
bánh xe Pháp..). Nhu cầu về hình tượng Phật bắt đầu xuất 
hiện khi trào lưu Tín Ngưỡng, Thờ phượng (Bhakti) tăng 
mạnh trong giới Phật tử tại gia do ảnh hưởng của giáo lý 
Đại Thừa. Những hình, tượng Phật bắt đầu xuất hiện vào thế 
kỷ I sau CN, khi đó có 2 trường phái nghệ thuật khác nhau 
xuất hiện để đáp ứng nhu cầu này là nghệ thuật Gandhara 


176 e Hành hương về xứ Phật 


(Afghanistan) ở miền Tây Bắc Ấn Độ và nghệ thuật 
Mathura (Muttra) ở miền Đông Ấn Độ. 


Trong nghệ thuật Gandhara, hình tượng Phật được thể 
hiện theo kiểu nghệ thuật Hy Lạp cổ đại (Grecian style), 
gần giống như những tượng thần Apollo về vẻ đẹp hình thẻ, 
và ngay cả y phục cà-sa cũng được điêu khắc thành từng 
lớp như trong nghệ thuật Hy Lạp-La Mã cổ đại (Greco- 
Roman). Những đường viền không được bo tròn lại và phải 
mất nhiều công phu khổ cực để tạc tượng theo thân người để 
thể hiện sự hoàn hảo của thân thể bằng những đường nét sắc 
sảo và thanh tú. 


Còn trong nghệ thuật Mathura thì những tác phẩm 
tượng thuần túy là nghệ thuật bản xứ, thê hiện vóc dáng của 
những vĩ nhân, đại trượng phu (Mahapurisa) to lớn và tròn 
trịa, cân đối. Một điển hình của nghệ thuật này có lẽ là 
Tượng Bồ-tát của Tỳ kheo Bala được đặt ở Sarnath. Cách xử 
lý y cà-sa của Đức Phật là rất sơ lược và ôm chặt vào thân 
tượng, không thể hiện nếp gấp của y và cơ thể được lộ ra 
như thể là tượng khỏa thân vậy. 


Ở Bảo Tàng Patna, chúng ta có thê thấy được những 
tác phâm “mẫu' quý hiếm của tượng Phật và 8ô-/á/ từ nghệ 
thuật Gandhara còn sống sót trong cuộc tàn phá của đội 
quân Hồi giáo cuồng tín khi họ xâm lược miền Bắc Ân Độ. 


(c) Nghệ Thuật thời đại Gupta 
(Năm 300-550 sau CN) 


Thời đại Gupta là thời đại hoàng kim của Nghệ Thuật 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 171 


Ấn Độ và những tượng Phật lớn ở Mathura, Sarnath, Ajanta 
và Bihar là những điển hình lộng lẫy nhất của thời kỳ này. 
Những tượng Phật từ thời Mathura đã được chỉnh sửa, thêm 
thắt theo trường phái nghệ thuật Ân-Hy Lạp cổ (Indo- 
Grecian). Tại đây, có một bộ sưu tập rất lớn những tác 
phẩm tượng Phật của thời Gupta để khách hành hương 
chiêm ngắm. 


(d) Thời kỳ Pala (thế kỷ 9-12 sau CN) 


Trong thời kỳ Pala, tượng điêu khắc bằng kim loại đã 
được phổ biến rộng rãi và những tương Phật bằng đồng đã 
được xuất xưởng tại Bihar. 


Đối với những tượng bằng đá, Nalanda ở bang Bihar 
thì rât được nôi tiêng với những tượng Phật được làm tạo từ 
đá đen. 


Trong Bảo Tàng Patna, có một khu trưng bày những 
tượng Phật bằng đá đen; và những pho tượng bằng đồng thê 
hiện những thần tượng thờ phượng của trường phái Mật 
Tông, là cách thờ cúng mang tính suy đồi và không liên 
quan gì đến giáo lý nguyên thủy của Đức Phật, đã xuất hiện 
trong thời kỷ Pala lịch sử đó. 


4.5. Sự Lưu Lạc Của Bình Bát Của Đức Phật) d9: 
(38), (42) 


Vaishali (Tỳ-xá-ly) được tôn vinh tưởng niệm vì giữ 
được Bình Bát của Đức Phật, mà Người đã ban cho những 


178 e Hành hương về xứ Phật 


người Licchavi (Bạt-kỳ) trước lúc 8á/-Miế?-bàn của Người. 


Theo truyền thuyết ghi lại bởi ngài Pháp Hiển vào thế kỷ 
thứ Š sau CN, tại một nơi cách 12 yø/7anas (I yoJana=12.8 
km, tức khoảng 153.6 km) về hướng Đông Nam của 
Kusinara, Đức Phật đã ban Bình Bát cho người Licchav1. 


Trước đó, tại thành Vaishali, Phật đã tuyên bố về cái chết 
sắp xảy ra đối với thân xác của Người. Người Licchavi ở 
Vaishali tràn ngập niềm xúc động khi nghe tin này, và họ đã 
kéo nhau đi theo Đức Phật và không muốn rời xa Người. 
Đức Phật lúc đó phải tạo một ảo ảnh một dòng sông lớn và 
hiểm trở đề tách khỏi họ và ban tặng bình bát của Người để 
họ đem về tưởng niệm. Đức Phật đã khuyên họ là hãy quay 
về nhà. 


Kê từ chia tay Phật lần cuối, họ quay về và dựng một cột 
đá để tưởng niệm cuộc chia ly này, và câu chuyện này được 
khắc lên đó. (theo “Phật Quốc Ký”, Chương XXIV). Một 
bảo tháp s/upa đã được xây lên sau đó để tưởng niệm sự 
kiện đầy xúc động này. 


Địa danh Kesariya ngày nay cách 55 km về hướng Tây 
Bắc của Vesali, được tin là vị trí xảy ra sự kiện chia tay đó. 
Ở Kesariya Tổ chức Thăm dò Khảo Cổ Án Độ 
(Archeological Survey of India) mới đây đã khai quật được 
một bảo tháp được cho là tháp tưởng niệm spa cao nhất 
thế giới. 

Bây giờ lại nói về vấn đề Bình Bát của Đức Phật đi về 
đâu sau khi Đức Phật đã ban tặng Bình Bát cho người 
Licchavi ở Kesariya, có 2 câu chuyện được ghi chép từ hai 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 179 


nguồn như sau: Đó là (1) ghi chép của những nhà hành 
hương Trung Hoa viễng thăm vào thê kỷ 5-7 sau CN và (2) 
ghi chép khác từ Đại Sứ Tích Lan (Mahavamsa), một biên 
niên sử của Tích Lan (Ceylon) bằng tiếng Pali. 


Từ những truyền thuyết được ghi chép này, nhiều tên 
Bình Bát đã xuất hiện, như là: Bình Bát Peshawar, Bình Bát 
Kashgar, Bình Bát Kandahar, Bình Bát Ceylon (Tích Lan) 
và Bình Bát Trung Hoa. Bình Bát Trung Hoa cuối cùng 
này, theo Macro Polo, được cho là do Hoàng Đề nhà 
Nguyên Mông là Kublai Khan (Hốt Tất Liệt) lấy về từ 
Ceylon (Tích Lan). 


4.5.1 Bình Bát Peshawar & Bình Bát Kashgar 


Câu chuyện được ghi chép bởi những nhà hành hương 
Trung Hoa về Bình Bát của Đức Phật bắt đầu từ Peshawar, 
khi ngài Pháp Hiển (trong Phật Quốc Ký, Ch. XI) ghỉ lại 
rằng ngài đã nhìn thấy Bình Bát khi ngài thăm viếng 
Gandhara khoảng vào năm 401 sau CN. 


Ngài thuật lại rằng trước đó, vua nước Yue-chi (N?ạục 
Chỉ) sau khi chiếm được Gandhara đã muốn lấy lại bình bát 
mang đi. Ông ta đặt bình bát lên voi, nhưng voi ngã quy 
xuống vì không chịu nổi sức nặng của bình bát. Sau đó, ông 
ta cho làm xe kéo và nài xe vào § con voi để kéo, nhưng 
chiếc xe vẫn đứng yên. Thời gian di đời bình bát chưa đến 
lúc đủ “duyên”, nên ông vua đã thấy hối hận và cho xây một 
bảo tháp s/„pa và một ngôi chùa (vihara) để thờ Bình Bát. 
Ngôi chùa này có 700 tu sĩ, họ khiêng bình bát ra ngoài mỗi 
ngày để những thí chủ mộ đạo cúng dường. 


180 e Hành hương về xứ Phật 


Pháp Hiển miêu tả lại là bình bát có nhiều màu sắc, 
nhưng màu chủ đạo là màu đen, bình bát có thể chứa những 
2 peck nước (khoảng 5.7 lít). Bốn lớp thành bình bát được 
nhìn thấy rõ, mỗi lớp dày khoảng 1/5 inch (0.635 cm). 


Theo ghỉ chép trong Luận Tạng (Mv. Kh. l), khi 2 
thương nhân Tapussa và Bhallika cúng dường bánh gạo và 
mật ong cho Đức Phát bên dưới cây Rqjayattana vào ngày 
cuối cùng của tuần lễ thứ Bảy sau khi Đức Phát thành đạo, 
Đức Phật suy nghĩ rằng: “Bậc Thiện Thệ không nhận bằng 
tay. Vậy ta lấy gì để nhận bánh gạo và mật ong đây?”. Tức 
thì, bốn vị vua trời, Tứ Đại Thiên Vương (Catumahardjikq) 
biết được ý nghĩ của Phật nên liên mang xuống bốn cải bát 
từ bốn phương khác nhau. Bốn cái bát này được lông vào 
nhau, tạo nên một bình bát mới, trên vành có bốn lớp của 
bốn bình bát kia. (ND). 


Ngài Pháp Hiển đã không nói gì về bình bát sau khi thấy 
bình bát ở Gandhara. Nhưng một nhà lịch sử người Tây 
Tạng Taranatha thì quan sát và cho rằng: “Vua của bộ tộc 
Yueh-chih (Nhục Chỉ), tức để quốc Kushana (Quê Sương), 
đã xâm lược Magadha (Ma-kiệt-đd) và mang Bình Bát và cả 
ông Asvaghosa đi”. 


Ngài Sir Cunningham là người cho rằng chính Vua 
Kusan là Kanishka (trị vì 78-102 sau CN) đã xâm lược 
Magadha và lây Bình Bát mang về Peshawar khoảng thế kỷ 
1-2 sau CN. Trong khi đó, ở Varanasi, nhà triết học 
Asvaghosa nhận thấy kinh thành đã bị chinh phục bởi Hoàng 
Đế Kushan là Kanish: kẻ chiến thắng này đã đòi những 
khoản đền bù chiến tranh quá lớn và vì phải làm hải lòng kẻ 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 181 


chiến thắng lại là một vua theo Phật giáo, nên người đứng 
đầu Varanasi đã trao bình bát của Phật như là một cử chỉ 
dâng hiến, hàng phục. Ông Asvaghosa có thể đã theo hoàng 
đế Kanishka về kinh thành Peshawar để làm cố vấn về tôn 
giáo cho nhà vua. 


Những truyền thuyết ghi chép trên cho thấy vị trí của 
Bình Bát của Phật là ở Kashgar, khoảng 400 năm sau CN. 
Trong tiểu sử của ngải Kumarajiva (Cưu Ma La Thập) có 
ghi lại chuyến đi của nhà bác học Phật giáo này đến Kashgar 
khoảng 400 năm sau CN và đặc biệt ghi răng ngài đã đặt 
Bình Bát của Phật (Pzra) lên đầu và cảm nhận được khối 
lượng của bình bát thay đôi nặng, nhẹ khác nhau rất thần 
diệu. 


Một nhà sư Trung Hoa khác là Chih Meng đã hành 
hương đến Ân Độ qua Lop Nor và Khotan vào năm 404 sau 
CN, cũng đã chứng kiến sự thần diệu tương tự khi ông nâng 
Bình Bát của Phật lên tại Kashgar, và ở đó ông cũng đã thấy 
cái ống nhồ của Đức Phật được làm băng đá nhiều màu (xem 
Tham Khảo 42 & 43). 


Tuy nhiên, ngài Pháp Hiển đã thăm viếng Kashgar vào 
khoảng năm 400 sau CN đề dự Lễ Cúng Dường tổ chức năm 
năm một lần ở đó đã ghi rõ là chỉ thấy cái ống nhỗ nhưng 
không có bình bát, mà ông chỉ thấy cái bình bát sau này ở 
Peshawar. 


Như vậy, chúng ta thấy rõ là ghi chép của ngài Pháp 
Hiển về việc chứng kiến cái ống nhồ của Phật cùng một nơi 
là Kashgar là giống y hệt ghi chép của Chih-meng, nhưng 
một vấn đề được đặt ra là tại sao ngài Pháp Hiển đã không 


182 e Hành hương về xứ Phật 


ghi chép gì về bình bát ở Kashgar mà ngài Chih-meng và 
Cưu Ma La Thập đã chứng kiến và đã ghi lại trong vòng vài 
năm sau họ đến Kashgar. 


Điều này có hai khả năng: 


(1) Ngài Pháp Hiển cũng đã thấy rõ bình bát ở Kashgar. 
Nhưng sau nảy ngài cũng lại thấy bình bát thiêng liêng đó ở 
Peshawar, mà theo khuôn mẫu, theo những truyền thuyết cổ 
xưa và sự lộng lẫy của bình bát trong tự viện thờ ở 
Peshawar, khiến cho ngài nghĩ đó mới là bình bát thật của 
Đức Phật, vì thế sau này ngài chọn cách im lặng và không 
ghi chép gì về bình bát ông thấy trước đó ở Kashgar (vỉ ngài 
cho rằng đó là đô giả, vì không thể có 2 bình bát mà đễu cho 
rằng là di tích đích thực của Đức Phát). 


(2) Khả năng thứ hai là 2 bình bát đó chỉ là một bình bát 
đích thực của Đức Phật, mà ngài Pháp Hiển đã thấy ở 
Peshawar, nhưng một vài năm sau đó được chuyển qua 
Kashgar, vào khoảng thời gian mà ngài Cưu Ma La Thập và 
ngài Chih Meng đến Kashgar. 


Khả năng thứ hai này có vẻ khó thuyết phục, vì hiếm có 
tự viện nào lại dễ dàng để người khác mang bình bát thiêng 
liêng đi như vậy. 


Vào năm 520 sau CN, những nhà hành hương Trung Hoa 
là Sun Yung và Hui Seng đã đến thăm Gandhara, nhưng đã 
không có ghi chép gì về bình bát ở đây, có nghĩa là bình bát 
đã không còn ở đó trước khi họ đến thăm. 


Việc di dời bình bát có thể đã xảy ra trước khi cả vùng 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu s 183 


này bị rơi vào tay những người Yethas (tức người 
Hepthalite) dưới triều đại của Vua Laelih (Kitolo) vào 
khoảng năm 425-450 sau CN. Sun Yung đã vượt qua dãy 
núi Pamirs ở Tashkurgan để vào Wakkhan, đã chứng kiến 
những người tộc Hepthalite là một cường quốc khó ai chinh 
phục nổi và chính thể của họ đã trải qua hai thế hệ sau 
Laelih, một kẻ tàn sát đạo Phật, đã được phong vua ở xứ 
Gandhara. 


Bình Bát có thể đã được mang đi bởi những người dân 
Gandhara, những người này đã di cư đến ở hai bên bờ sông 
Arghanadab của xứ Arachosia cô đại (Afghanistan ngày 
nay), ở đó họ lập nên một thành phố mang một cái tên gợi 
nhớ cố hương Gandhara ở Ấn Độ. Đó là thành phố đó 
Kandahar, vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 


4.5.2 Bình Bát Kandahar 


Lại nói về Bình Bát của Phật vào thời ngài Huyền Trang 
đến viếng thăm Gandhara khoảng 640 sau CN. Ngài thấy 
mọi tàn tích của bảo thấp spa thờ Bình Bát của Phật 
(parra) và ngài đã ghi lại rằng: 


“Dọc ngang qua nhiễu đất nước, Bình Bát bấy giờ lại 
đến Persia”. 


Ngài Sir Cunningham (rong quyển “Ancient Geography 
oƒ India "(Địa Lý Ấn Độ Cổ Đại), 17, Ghi chú 2) đã xác định 
được bình bát ở Persia này chính là bình bát Kandahar. Ngài 
đã giải thích răng, ghi chép của Huyền Trang là đúng với sự 
thật thời đó, đúng là địa danh Kandahar thuộc Persia (Ba- 


184 e Hành hương về xứ Phật 


tư). 


Bình Bát Kandahar là một cổ vật đi sản nổi tiếng để tôn 
thờ. Bình bát được tìm thấy trong những lùm cây tần bì và 
cây dâu ở phía Đông của thành phố cổ Kandahar trong một 
khu đền thờ Hồi giáo Mahammadan tăm tối. Bình Bát, giống 
như là một chậu hoa, nằm dưới một gốc cây. Bình bát này 
được tin là có những phép màu. 


Theo ghi chép, thì thân cây này bị găm hàng trăm cây 
đỉnh sắt và những gai nhọn. Truyền thuyết ghi răng, nhiều 
người đã đến đây vái lạy đề hết bệnh hay hết bị đau răng. Và 
sau khi hết bệnh và hết đau răng, như để trả ơn cho bình bát, 
người ta đóng những đinh sắt hay găm những que nhọn vào 
thân cây để thể hiện lòng biết ơn của mình. Và điều đó cho 
thấy, đã có nhiều người bệnh và đau răng đã đến đây cầu 
nguyện. 


Vào năm 1878-1880, Bình Bát Kandahar đã được chứng 
kiến và miêu tả bởi Tiến sĩ Dr. Bellew và Thiếu Tá Major 
Le Messurier. (xem quyển “Dr. Bellew's Indus to the 
Tigris”, trang 143; quyển “Major Le Messuriers Kandahar 
¡in 1879”, trang 223-225). Theo ghi chép của họ, bình bát 
được làm từ một hợp chất cứng bằng porphyry (Pocfia) màu 
đen, khi chạm vào nghe ngân vang. Bình bát hình tròn xoay, 
rộng khoảng 4 feet (1,22m), sâu khoảng 2 feet (0.6Im), 
thành dày khoản 4 inche (10.16cm). Viền miệng bình bát có 
4 bốn lớp, mỗi lớp dày khoảng 7 feet (17.78em). Bên trong, 
vằng ánh sáng chạy tròn từ đưới đáy bình bát lên trên vành 
miệng bên trong bình bát, nơi có khắc chữ Ba-tư và bên 
ngoàải thành bình bát thì có khắc 4 dòng chữ Arập. 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu s 185 


Dung tích chứa của bình bát là 80 gallon (302 lít) và khối 
lượng khoảng 250kg. Kích thước mà Thiếu tá Major 
LeMessurier miêu tả là: Đường kính vành ngoài 4.2feet 
(1.28m), đường kính vành trong 3.725 feet (I.135m) Sự 
khác biệt về kích thước giữa bình bát Peshawar (2.5 gals= 
9.46 lít) và bình bát Kandahar (80 gals= 302 lít) có nghĩa là 
2 bình bát này không phải là một. 


Cả hai bình bát đều có kích thước quá lớn so với bình bát 
được mang dùng hàng ngày để đựng thức ăn của tu sĩ. Khó 
có thê gọi đó là bình bát của Đức Phật lịch sử. 


4.5.3 Bình Bát Tích Lan (Ceylon) 


Một câu chuyện ghi chép về Bình Bát của Phật được 
ghi trong Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa), một biên niên sử 
được ghi chép vào thế kỷ 6 sau CN, bởi ngài Mahanama. 


Sau khi ngài Mahinda (con của vua Asoka) đã chuyển 
hóa được nhà vua Tích Lan là Devanampiya Tissa theo đạo 
Phật, ngài đã tâu lên nhà vua ước nguyện được xây bảo tháp 
stupa để thờ xá lợi Phật. 


Theo Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa Ch. XVIHI), Sa DI 
(Samanera) Sumana đã được phái đi về kinh đô Pataliputta 
(Hoa Thị Thành) ở Ân Độ, để xin thỉnh Xá lợi nhục thân và 
Bình Bát của Đức Phật từ vua Asoka. Sau đó, Bình Bát 
cùng với những Xá Lợi nhục thân Phật đã được mang về 
Tích Lan. Những xá lợi được đặt vào thờ trong những bảo 
tháp ở Kinh đô Anuradhapura. Nhưng riêng Bình Bát của 
Phật hay còn được gọi là Bình Bát Giới (P4/ra-dhđiu) thì 


186 ® Hành hương về xứ Phật 


được lưu giữ trong cung điện. 


Vào thời triều đại Vattagami Abhaya (104-88 trước 
CN) một Bà-la-môn trẻ tên là Tissa bắt đầu cuộc nổi loạn. 
Theo đó là cuộc xâm lược của 7 thủ lĩnh quân Tamil, đã 
đánh bại nhà vua và cai trị đất nước l5 năm. Một trong 
những thủ lĩnh Tamil đã cưới công chúa Tích Lan và quay 
về lại xứ sở Tamil của mình. Một thủ lĩnh Tamil khác thì lấy 
Bình Bát ở Anuradhapura và cũng quay về Ấn Độ, “trong 
lòng đầy mãn nguyện”, coi như đây là chiến lợi phẩm quý 
giá nhất mà ông ta đã lây được. 


Số phận của Bình Bát vẫn không được ai biết đến trong 
500 năm cho đến khi thời triều đại Vua Upatissa (365-406 
sau CN). Nhà vua đã đem Bình Bát ra trưng bày trước công 
chúng với mục đích xua đuôi hoạn nạn đang hoành hành 
khắp đất nước. 


Theo Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa, I9.ch. 37. v. 189- 
198): 


“Nhà vua đã làm một tượng của Đúc Phật quá cố toàn 
bộ bằng vàng, đặt bình bát bằng đá của đức Bốn Sư (đồ) 
nước vào trong chỗ trũng của hai bàn tay và đặt bức tượng 
lên trên một cỗ xe lớn. Ông nguyện giữ tốt bản thân và 
những nghĩa vụ đạo lý và làm cho mọi người cũng giữ tốt 
bản thân mình, ông đã thực hiện lễ cúng dường bình bát và 
tạo sự an sinh cho tất cả chúng sinh. Ngay lúc đó, đoàn Tỳ 
kheo họp mặt và tụng Kinh Ngọc Bảo (Ratana-Sufta) và đồ 
hết nước ra, đi hành thiên trên phố không xa cung thành, 
gần tường thành, đi theo vòng hướng phải xung quanh bình 
bát suốt ba canh đêm đó. Đến sáng rạng đông, một đảm mây 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ® 187 


lớn đồ mưa xuông đáit và tát cả những người bị dịch bệnh 
đêu trở nên hồi phục và vui vẻ.” 


Từ đầu thế kỷ 12 kéo dải qua thời triều đại vua 
Parakramabahu IV cho đến cuối thế kỷ 13 sau CN, Bình 
Bát luôn được tưởng niệm cùng với Xá Lợi Răng Phật, bởi 
vì những xá lợi đó là biểu tượng của quốc gia, việc sở hữu 
những xá lợi đó là điều bắt buộc phải có đối với những vị 
vua. 


Sau vua Parakramabahu IV, trị vì khoảng năm 1.300 sau 
CN, không còn ghi chép nào về bình bát nữa. Bằng chứng rõ 
ràng nhất cho thấy rằng, vào cuối thế kỷ thứ 13, Bình Bát đã 
bị di đời từ Tích Lan qua Trung Quốc theo yêu sách của 
hoảng đế nhà Nguyên Mông là Hót Tất Liệt. 


4.5.4 Hót Tắt Liệt & Bình Bát Trung Hoa 


Theo nhà hành hương Macro Polo, vào năm 1284, Hắốt 
Tất Liệt (Kublai Khan) đã phái một phái đoàn đến Tích Lan 
để thương lượng việc mua lại những Xá Lợi Răng và Bình 
Bát. Bởi vì những người Mông Cô được nỗi tiếng là man rợ, 
tàn bạo. (Lúc đó, Tây Tạng đã thất thủ, Miễn Điện đã bị thâu 
tóm đến Pagan vảo đầu năm 1277). Nhà Vua Tích Lan phải 
đối mặt với thế tiễn thoái lưỡng nan, hoặc phải rời khỏi kinh 
thành và mang theo những báu vật quốc gia này, hoặc ở lại 
mà không trao bảo vật thì làm cho Đại Hãn nỗi giận. 


Tương truyền răng, đê làm hài lòng hoàng đê Trung Hoa, 
nhà vua đã cho gửi công triêu 2 xá lợi răng “giả”, được 
Hoàng Đê nhận một cách vui vẻ và ông đã đem thờ cúng. 


188 e Hành hương về xứ Phật 


Bình Bát Tích Lan đã được mang sang Trung Quốc và 
Macro Polo (năm 1290) đã chứng kiến Bình Bát ở đó và đã 
mô tả lại là một khối đá porphyry xanh tuyệt đẹp (đá và 
pha lê hợp chất). 


Trong khi đó, một nhà viết sử Trung Quốc là Wang Ta- 
Yuan (năm 1349) đã ghi rằng khi chạm vào, bình bát ngân 
vang như thủy tinh. 


Toàn bộ sự kiện này được thuật lại trong quyên “Những 
Cuộc Phiêu Lưu cúa Macro Polo” (Travels of Marco Polo, 
Volume 2) do chính Macro Polo và Rustichello of Pisa 
viết, như sau: 


“Báy giờ xảy ra một điều là Đại Hãn nghe ở trên núi cao 
có phần mộ của người cha đầu tiên của loài người là Adam, 
và một số tóc, răng và di sản của ông ta vẫn còn nguyên 
trên ấy. Ông nghĩ đến việc sở hữu chúng bằng mọi cách và 
đã cứ những đại sứ tài giỏi đi để thực hiện mục đích đó, vào 
năm Thiên Chúa 1284. 


“Những đại sứ, cùng với đoản tùy tùng hùng hậu, đã 
vượt ấi bằng đường bộ và đường biển để đến xứ Tích Lan 
(Seilan=Ceylon) và đến điện kiến nhà Vua Tích Lan. Họ đã 
thúc ép nhà vua trong việc cưỡng đoạt 2 răng nhai (túc 
răng căm-ND), và họ cũng lấy được một số tóc, và đĩa ăn 
làm bằng hợp chất đá porphyry màu xanh tuyệt đẹp”. 


(Chữ “đĩa ăn ` là cách họ gọi để chỉ Bình Bát). (ND) 


“*Fa khi Đại Sự của Đại Hãn đã đạt được mục đích, họ 
hân hoan quay về gặp vương chủ của mình. Khi họ về đến 


Bốn Nơi Diễn Ra Điều Thần Diệu ®s 189 


thủ đô Cambaluc của Đại Hãn (Kaanbalik — tức là Bắc 
Kinh ngày nay), gặp Đại Hãn và trình với ông là đã mang 
về đây những thứ mà ông ta đã phái họ đi để mang về. Nghe 
tin, Đại Hãn vui mừng và truyền cho tất cả giáo sĩ và mọi 
người tập hợp lại đi đến nơi xem những xá lợi mà ông cho là 
của Adam. 


“Và tại sao tôi phải viết dài về câu chuyện này? Sự thật 
là mọi người ở thành Cambaluc đã đến để xem xá lợi họ 
mang đến cho Đại Hãn xem, Đại Hãn câm xem với nhiễu sự 
hoan hỉ và tôn kính. Và họ cũng đọc được dòng chữ khắc 
trên đĩa: nếu phần thức ăn của một người được đặt vào 
đĩa, thì nó sẽ biến thành đủ cho 5 người ăn, Và Đại Hãn 
đã quả quyết rằng ông đã chứng nhận và thấy đó là di tích 
thật.” 


Câu chuyện của Macro Polo cung cấp nơi cuối cùng mà 
Bình Bát được nhìn thấy. Điều này được chứng minh bằng 
ghi chép của người Trung Quốc trong quyền có tên “Tao-i- 
chỉh-lueh” (Mô zả về Đảo Babarian Islands) được viết vào 
năm 1349 bởi Wang Ta-Yuan, người đã viết rằng có 3 cuộc 
cử đại sứ triều Nguyên qua Tích Lan để thương lượng mua 
xá lợi Bình Bát của Phật. Tuy nhiên, sự di dời bình bát đã 
xảy ra 65 năm trước khi ông viết, nên sự mô tả của ông ta 
về bình bát có thể là dựa vào Bình Bát mà ông thấy ở 
Bắc Kinh, hơn là Bình Bát được thấy ở Tích Lan: 


“Trước bàn thờ Phát có đặt một bình bát lớn làm bằng 
một chất mà không phải ngọc bích, không phải đồng cũng 
không phải sắt. Nó có màu đỏ gắc và lấp lánh và khi chạm 
vào, nghe tiếng ngân vang như thủy tỉnh. Vào đầu thời nhà 
Nguyên (Yuan), những Đại sử đã được phái đi 3 lần khác 


190 e Hành hương về xứ Phật 


nhau mới mang được nó về. Bình bát trước tượng Phật có 
chứa thức ăn và nước cúng dường. Còn những bình bát ở 
trước môi bức tượng khác thì không phải là thật. ” 


Đến thời bây giờ, tọa lạc tại Số 171, đường 
Fuchengmennei Lu, quận Xicheng, Bắc Kinh, là ngôi 
Chùa Miaoying. Được xây dựng đầu tiên vào năm 1096 vào 
thời nhà Liêu, sau này được mở rộng vả trùng tu lại năm 
1271 vào thời nhà Mông Nguyên của Hốt Tất Liệt (1271- 
1368). 


Để tăng cường mối quan hệ với những lãnh tụ Lạt-Ma ở 
Tây Tạng, ông đã cho xây một Bảo Tháp Trắng kiểu Tây 
Tạng (White Dagoba) trên đất ngôi Chùa vào năm 1279. 
Đồng thời, ông cho trùng tu lại ngôi Chùa và đặt tên lại là 
Chùa Dashengshou Wan°an Sỉ, có nghĩa là: “Chùa Thái 
Bình và Trường Thọ Của Hoàng Để". 


Về mặt ý nghĩa lịch sử, thời điểm của công trình này là 
trùng với việc lây được những xá lợi Phật từ Tích Lan. Cho 
nên, rất có thể là Hốt Tắt Liệt đã cho xây ngôi Chùa và Bảo 
Tháp này để làm đền thờ của hoàng đề dùng để thờ những 
xá lợi thiêng liêng đó. 


Ngôi Chùa bị cháy sạch vào năm 1368, năm khởi nghĩa 
đuổi sạch quân Mông Nguyên dưới sự lãnh đạo của Chu 
Nguyên Chương (Zhu Yuanzhang). Thật lạ lùng và diệu kỳ, 
chỉ có ngôi Bảo Tháp Trắng là vẫn còn đứng nguyên không 
bị cháy. 


Sau đó, Chu Nguyên Chương lập nên triều nhà Minh 
(1368-1644) và dời kinh đô về Nam Kinh. Năm 1420, 


Bốn Nơi Diễn Ra Điểu Thần Diệu ® 191 


hoảng đề thứ ba triều Minh là Yongle (Chu Ðệ) đời kinh đô 
về lại Bắc Kinh vào năm 1457. Sau đó, hoàng đế Tianshum 
(Thiên Thuận Đề) đã xây lại ngôi Chùa và đặt tên lại như 
ngày nay là Chùa Miaoying Sĩ (Báo Thiên Tự). 


Vụ động đất Tangshan (Đường Sơn Đại Địa Chấn) vào 
năm 1976 đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhiều ngôi chùa. 
Chóp tháp của Bảo Tháp Trắng (còn gọi là “Đền Trắng”) 
trong ngôi chùa, bị ngã về một bên, gạch vữa ở cổ ngọn tháp 
đã bung ra và cô ngọn tháp bị gãy đỗ, thân tháp bị nứt ở 
nhiều chỗ. Bốn hộp đựng những xá lợi được giấu kín bên 
dưới mái vòm đã bị lộ ra, hiện nay những xá lợi này thì còn 
đang được trưng bày tại Chùa này. ! 


Đáng tiếc thay không còn một manh mối nào để biết 
được Bình Bát của Phật và những Xá Lợi liên quan mà Đại 
hãn Hóốt Tất Liệt đã lấy về từ Tích Lan hiện này còn mất ở 
đâu hay đang lưu lạc phương nào. 


Những di vật thiêng liêng đó có thể đã bị thất lạc hay bị 
tiêu hủy trong vụ hỏa hoạn vào năm 1368 trong cuộc chiến ác 
liệt giữa quân Nguyên Mông và quân của Chu Nguyên 
Chương nhà Minh. 


1Tham khảo thêm về Chùa Miaoying trên trang web: 
www.chind.org.cn/english/ƒeatures/Beijing hoặc trang du lịch: 
www.travelchinaguide.com/ottraction/Beijing/white_pagoda. 


Phần II 


Những Tháp Tưởng Niệm Đáng 
Ghi Nhớ Trên Đường Hành Hương 


Nội Dung: 


1. Sự ra đời & phát triển của những tháp tưởng niệm 
(stupa): đối tượng để tôn kính 

2. Pava, nơi Đức Phật dùng bữa ăn cuối cùng 

3. Kesariya, di tích Tháp tưởng niệm cao nhất thế giới 

4. Lauriya Nandangarh, di tích Trụ Đá Asoka mỹ lệ & tháp 
tưởng niệm Nandangarh Stupa 

5. Tháp tưởng niệm Ngài Ananda ở HaJipur 

6. Kosambi, di tích nơi xảy ra cuộc tranh biện & phân ly 
trong Tăng đoàn 

7. Chỉ dụ được khắc lên đá (Thạch pháp dụ) của Vua Asoka 

8. Đại Bảo Tháp Stupa ở Sanchi 


194 e Hành hương về xứ Phật 


Những tháp tưởng niệm đáng ghỉ nhớ trên đường hành hương ® 195 


q) 


Sự Ra Đời & Phát Triển 
Cúa Những Tháp Tướng Niệm (Sfupa) 
Đối Tượng Để Tôn Kính “° #° 


1.1 Đối Tượng Để Tôn Kính Trong Phật Giáo 


Khi Đức Phật còn tại thế ở Tu Viện Kỳ Viên (Jefavana 
vihara) ở Savathi (Xá-vệ), những Phật tử kính đạo thường 
mang những bó hoa hay vòng hoa đến dâng lên Đức Phật để 
tỏ lòng thành kính. Khi Phật đi văng, họ lại mang hoa đến 
đặt ở Hương Thất (gandhakuri) của Phật và hoan hỷ ra về. 


Nghe được điều này, ngài Cấp Cô Độc (Anathapindika) 
đã thỉnh cầu ngài Ananda tìm hiểu từ Phật xem cách nào để 
những Phật tử, cư sĩ đến đảnh lễ Phật khi Phật đi thuyết 
giảng ở nơi khác. Theo Đức Phật, có 3 đối tượng để lễ bái và 
cúng dường (ceífiyami), được xem như là Phật, khi Phật 
không có mặt. Đó là: 


(a) Những thứ thuộc về nhục thân của Phật (saririka) 
(b) Những thứ thuộc về vật dụng của Phật (paribhogtka) 


(c) Những thứ hay những điều gợi nhớ hay làm tưởng 
nhớ đên Phật (uddesika) 


196 e Hành hương về xứ Phật 


Đức Phật nói rằng, nếu dựng Tháp hay vật gì để thờ 
những thứ thuộc về nhục thân của Phật là không đúng, vì lúc 
đó Đức Phật còn tại thế, nhưng sau khi Phật Bát-Niết-bàn, 
thì việc đó là đúng. Những thứ gợi nhớ đến Phật thì hoàn 
toàn thuộc về Tâm, chứ không phải là vật chất. Còn Cây Bồ 
Đề được Đức Phật sử dụng thì được làm đối tượng lễ bái 
thay cho Phật khi Đức Phật còn sống hay đã “đi xa” thì đều 
được. 


Sau khi nghe lời dạy này của Đức Phật, ngài Ananda đã 
thu xếp chọn một cây con của Cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo 
Tràng đem về trồng trước công tu viện Kỳ Viên làm biểu 
tượng thay cho Phật khi Phật không có mặt. Đó là Cây Bồ 
Đề Ananda (Ananda-Bodhi). 


1.2 Sự “Sùng Kính? Trong Phật Giáo “°® 


Kinh điển Phật giáo có ghi lại những trường hợp Phật tử 
vì quá sùng kính Đức Phật nên họ đã cần những thứ dùng để 
lễ bái, tôn kính như là Đức Phật khi Người vắng mặt. Sự 
sùng kính này gọi là “bharf?° (tiếng Phạn: bhak?) thường 
cũng có trong những tôn giáo khác. Đức Phật thường chỉ 
trích những kiểu tôn sùng một cách mù quáng dành cho 
Đức Phật, bởi vì sự sùng bái thái quá về mặt tình cảm sẽ là 
chướng ngại cho sự tự phát triển tâm linh, trí tuệ trong việc 
thực hành Con Đường Bát Chánh Đạo. 


Theo Kinh tạng, câu chuyện về Tỳ kheo Vakkali, người 
luôn luôn sùng kính Đức Phật một cách sâu sắc. Ngay cả khi 
lúc đang năm bệnh, ông cũng muốn được gặp Phật. Đối với 
ông ta, Đức Phật đã dạy rằng: 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 197 


“Điều gì tốt đẹp khi nhìn thấy tấm thân hư giả này? Này 
Vakkali, ai thấy được Giáo Pháp (Dhamma) là thấy được 
ta, nhìn thấy ta là thấy được Giáo Pháp.” 


(Theo Khanda SamyutIa, Kinh “Vakkali Sutta `). 


Một câu chuyện khác ngay trước khi Bát-Niết-bàn 
(Parinibbana), hai cây Sala Long Thọ nở rộ trái mùa, g1eo 
khắp và tung vãi trên thân Người, cùng với bột chiên đàn, và 
ca nhạc trên hư không nồi dậy, tất cả để tôn vinh Đức Phật. 
Ngay lúc đó, Đức Phật dạy rằng: 


“Này Ananda, không phái như vậy là Nhự Lai được 
kính trọng, được tôn vinh, được kính mến, được đảnh 
lễ và được vinh danh cao nhất. Nhưng, này Ananda, 
bắt kỳ Tỳ kheo hay Tỳ kheo Ni hay thiện nam hay tín 
nữ nào thực hành đúng theo Giáo Pháp, sống ngay 
thắng đúng với Giáo Pháp, đi theo đúng con đường 
Giáo Phúp, thì bởi vì người đó mà Như Lai mới được 
kính trọng, được tôn vinh, được kính mễn, được đảnh 
lễ và được vinh danh cao nhất. ” 


(Theo Kinh “Đại Bát Niết Bàn” — V, 6). 


Hai ví dụ trên cho thấy rằng Đức Phật không nhấn 
mạnh sự thờ phượng, sự sùng kính thái quá về mặt tín 
ngưỡng vả tình cảm, mà nhấn mạnh việc thực hành Bát 
Chánh Đạo theo đúng Giáo Pháp (Dhamma). 


198 e Hành hương về xứ Phật 


Tuy nhiên, càng không nên nghĩ rằng Đức Phật chê bai 
sự sùng kính có được từ trong Tâm xuất phát từ những hiểu 
biệt thật sự và sự mên phục sâu sắc vê những điêu cao quý. 


Cần nhắn mạnh rằng, việc “fhấy biết được Giáo Pháp” 
không phải chỉ đơn thuần sự hiểu biết kiểu trí thức, mà là 
kiến thức có được do trải nghiệm (bhavanamaya lãng) 
thông qua việc thực hành Bát Chánh Đạo. Đây chính là lòng 
tin xác tín rằng không có gì ngoài Con đường Bát Chánh 
Đạo có thê dẫn đến sự Giải Thoát. 


Đức Phật đã từ chối làm một đối tượng để thờ phượng, 
cúng tê. 


Lưu ý: Những tranh, tượng Phật không tồn tại khi 
Phật còn tại thế và chỉ xuất hiện hơn 500 năm sau Bát- 
Niết-bàn của Phật. 


Nhưng Đức Phật cũng cho rằng việc tôn kính và thờ 
cúng cũng mang lại niềm hạnh phúc lớn cho mọi người, như 
Người đã thuyết giảng trong Kinh Hạnh Phúc (Mangala 
Suira). Bởi vì khi một người tỏ thái độ tôn kính, người ấy sẽ 
khởi sinh sự khiêm nhường, sự từ tốn. Vì vậy người đó có 
thể nhận biết được những phẩm chất cao đẹp hơn của đối 
tượng đáng tôn kính và học hỏi từ đó. Điều này cũng đúng 
và cần thiết đề học tập tiến bộ, dù là tiến bộ về mặt tâm linh 
hay những tiến bộ trong cuộc sông thế gian. 


Sự sùng kính, sự mến mộ là biểu hiện tự nhiên của lòng 
tin (saddha) và đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng 
các căn hay giác quan (/ndriya samaía) với trí tuệ bát-nhã 
(pamna). Sự phát triển một-bên về các căn bản trí tuệ (thông 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 199 


thái, minh sát, trí tuệ) thường có xu hướng làm cho một 
người nghi ngờ. Trong khi đó, sự phát triển một-bên về 
lòng tin hay sự sùng kính thường làm người ta cả tin, dễ bị 
đánh lừa. Vì vậy, việc phát triển cân bằng cả hai căn bản sẽ 
tạo ra sự tiễn bộ về tỉnh thần và tâm linh. 


Đối với những Phật tử tại gia, những việc lễ cúng hàng 
ngày như dâng hoa, cúng nhang, đèn và lễ lạy, thờ cúng 
(pu7a) là một phương tiện để nối kết mình với Tam Bảo 
trong cuộc sông hàng ngày. Điều quan trọng hơn những việc 
dâng cúng bên ngoài như vậy là việc thực hành Tâm niệm, 
như quán tưởng những Phẩm Chất của vị Phật, sẽ dẫn đến 
nhiều kết quả lớn lao hơn, như là: 


(a) Sẽ có được thêm lòng tin sâu sắc hơn, giúp tâm 
thanh tịnh, trong sạch nhiêu hơn và lúc đó sự chánh Niệm 
và chánh Định sẽ dê dàng được thiết lập. 


(b) Cần thiết cho những lúc đau bệnh, mắt mát hay đối 
đâu với những thăng trắm của cuộc đời. 


(c) Làm thảm nhuân lòng tự tỉn cho môi con người, giúp 
xua tan đi những nồi sợ hãi, lo lăng, nghỉ ngờ và bắt an 
trong cuộc đời. 


Thiền quán tưởng niệm Phật, tưởng nhớ đến Đức Phật có 
thể mang lại những lợi ích vô giá để đạt Định, làm cơ sở để 
giải thoát từ trong nội tâm. Về vẫn đề thiền quán tưởng niệm 
Phật, không ai có thể giảng giải tốt hơn chính Đức Phật đã 
giảng dạy như sau: 


“Khi một đệ tử cao qu) đang quán tưởng đến Như Lai 
như vậy, tâm của người áy không còn bị đeo bám bởi tham, 


200 e Hành hương về xứ Phật 


sân, sỉ, tâm ngay thắng, với Như Lai là đối tượng của Tâm. 
Khi một đệ tử cao quỹ có tâm ngay thẳng sẽ trở nên nhiệt 
thành với mục tiêu, nhiệt thành với Giáo Pháp, đạt được 
niêm an vui (pamojja) gắn liên với Giáo Pháp. Khi người ấy 
được an vui, niềm hoan hỷ (piti) khởi sinh, và khi người ấy 
được nâng lên bởi niềm hoan hỷ, toàn thân trở nên an lạc 
(passadhi), người an lạc trong thán sẽ cảm thụ được niêm 
hạnh phúc (sukha), mà khi một người hạnh phúc, tâm sẽ trở 
nên định (samadhi). Người như vậy được gọi là một đệ tử 
cao quý giữa một nhân loại đang sai đường lạc lối, đã 
chứng ngộ được lẽ phải, là người giữa nhân loại đau khổ 
mà không còn đau khổ, là người đã bước vào dòng chảy của 
Giáo Pháp và phát triển việc quản niệm vê Phật”. 


(Theo Tăng Chỉ Bộ Kinh, Quyên Sáu, 10) 


1.3 Sự Khởi Dựng Đền, Tháp Tưởng Niệm (S/upa) Từ 
Sau Khi Bá-Niết-Bàn Của Đức Phật 


Từ Spa (tiếng Pali '/hupa”, tiếng Anh-Ấn “ope”) được 
xuất phát từ gốc “sízp° (chất đồng, dồn đồng) có nghĩa là 
một mô đất, gò đất hay phần mộ. Ban đầu việc chôn cất 
trong đám tang, đắp những mô đất để chôn tro và thân của 
xác hỏa thiêu. Tập quán đắp mộ đất, vun đất lên làm mộ đề 
tưởng niệm (giống như việc chôn xác và xây mồ mã ở Việt 
Nam), đã có từ thời trước Phật. 


Đức Phật nhận thấy được ý nghĩa của việc thờ kính của 
hàng Phật tử tại gia, nên người đã làm cho việc tôn thờ xá 
lợi Phật là thiêng liêng. Khi Ngài Ananda hỏi Đức Phật rằng 
nhục thân của người sẽ được giải quyết như thế nào sau khi 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 201 


người Bát-Niết-bàn, Phật đã chỉ rằng nhục thân sẽ được hỏa 
thiêu theo nghi thức dành cho bậc quân vương và phần xá 
lợi sau khi hỏa thiêu sẽ được giữ trong các tháp sí„pa được 
xây đề cất giữ xá lợi để thờ cúng ở những giao lộ (ý ch dọc 
theo đường hành hương hay nơi hành hương — ND). 


Đối với những Tỳ kheo, Đức Phật nhận thấy rằng nếu tốn 
thêm nhiều thời gian vào những nghỉ lễ tôn thờ xá lợi sẽ làm 
cản trở cho việc thực hành Bát Chánh Đạo. Cho nên, Đức 
Phật đã khuyên các Tỳ kheo “không nên củn trở mọi Hgười 
tôn vinh nhục thân của Người, mà hãy để cho những 
người Phật tứ tại gia sùng kính Như Lai và thực hiện việc 
tôn vinh nhục thân của Người `. 


Trong Kinh Đại Bát-Niết-Bàn, Đức Phật cũng giảng dạy 
thêm rằng, có 4 loại người xứng đáng được xây tháp để 
tưởng niệm, đó là: 


1. Một vị Phật Giác Ngộ Tối Thượng, 


2. Một vị Phật tự thân giác ngộ: Phật Duyên Giác 
(Pacceka Buddha), 


3. Một thánh đệ tử, và 


4. Một bậc quân vương. 


“Và tại sao mỗi người như thế lại xứng đáng xây tháp 
tưởng niệm stupa? Bởi vì ý nghĩ: “Đây là tháp tưởng niệm 
của một vị Phật Giác Ngộ Tối Thượng, một vị Phật Duyên 
Giác, một thánh đệ tử và một bậc quân vương”, thì lòng của 
mọi người đêu cảm thấy được an bình và ngay khi thân thể 
tan hoại sau khi chết, họ sẽ được tái sinh vào cảnh giới an 


202 e Hành hương về xứ Phật 


lạc (sugafi). Đó là lý do tại sao và 4 loại người đó xứng 
đáng được xây tháp tưởng niệm”. 


Như vậy đó, Đức Phật đã /hiêng liêng hóa những tháp 
tưởng niệm spa, từ những mô đất hay mộ phần bình 
thường, trở thành những thánh tích thiêng liêng để Phật tử 
tôn thờ. 


Việc tôn thờ tháp tưởng niệm spa trở nên phô biến hơn 
khi Vua Asoka chuyền thành Phật tử và đã xây 84.000 Tháp 
tưởng niệm s/upa trên khắp vương quốc của ngài. Rồi theo 
dòng thời gian, từ những mô đất bình thường, những tháp 
tưởng niệm s/upaz đã trở thành những kiến trúc mỹ lệ và uy 
nghi và trở thành những biểu tượng của lòng tin và những 
chứng tích lịch sử vô giá của Phật giáo. 


Khi xá lợi nhục thân Phật được đưa vảo thờ trong một 
bảo tháp s/upa, thì xá lợi đó trở thành biểu tượng như sự có 
mặt của Đức Phật, những người chiêm bái sẽ đến cúng 
dường và thực hiện những nghi lễ tôn kính, như dâng cúng 
nhang đèn, hoa, vòng hoa, cờ vải và y vải đắp xung quanh 
tháp. 


Tục lệ của người Ấn Độ cô xưa là những người đến 
chiêm bái thường đi vòng quanh tháp xá lợi hoặc thánh tích 
theo chiều kim động hồ, từ trái qua phải. Nghi thức này 
được gọi là Đi Nhiễu Quanh (padakkhina), (tiếng Phạn: 
pradaksina). Trong Kinh Điển, một người đến chiêm bái 
luôn luôn thực hiện nghi thức đi nhiễu quanh như vậy trước 
khi rời khỏi nơi biểu tượng chỗ Đức Phật. Đây có thê gọi là 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 203 


nghi lễ chính thức khi thăm viếng những bảo tháp. Bởi vậy, 
người ta luôn làm lỗi đi nhiễu quanh trong những tháp s/upa. 


Người hành hương như chúng ta nên lưu nhớ điều này!. 


Đối với một người hành hương thành thục, việc đi nhiễu 
quanh tháp có thể biến thành một cuộc hành thiền để phát 
triển chánh niệm và lòng từ. Những ai hành hương với tỉnh 
thần sùng kính, lễ lạy có thể xem đây là dịp để tưởng niệm 
Phật, Pháp và Tăng ở nơi bảo tháp nhằm tăng trưởng lòng 
tin và thanh lọc tâm. 


1.4 Bốn Loại Tháp Tưởng Niệm (S/upa) 


Chúng ta nên ghi nhớ rằng: Có bốn (4) loại tháp tưởng 
niệm của Phật giáo, tùy theo bốn tính chất sau đây: 


(a) Tháp Xá Lợi (Saririka Stupa) 


Những tháp s/upa này có chứa thờ xá lợi nhục thân của 
Phật, các vị Đại Đệ Tử, những đạo sư và bậc thánh nhân 
Phật giáo. 


Những tháp s/upa có thờ xá lợi Phật được xem là thiêng 
liêng nhất để tôn kính, thường được xây rất lớn vả uy nghị, 
và cảng ngày càng được mở rộng và trùng tu bởi nhiều đời 
vua Phật tử ở Ấn Độ. 


Theo truyền thuyết, Vua Asoka đã cho mở 7 bảo tháp xá 
lợi nguyên thủy (riêng bảo tháp Ramagama sua của người 
Koliya vẫn còn nguyên vẹn), lây phần lớn xá lợi Phật và 


204 e Hành hương về xứ Phật 


phân chia ra để giữ thờ trong 84.000 bảo Tháp xá lợi mà 
ngải đã cho xây trong thời gian trị vì và hành hương của 
mình. Nhờ vậy, ngày nay chúng ta có thể được nhìn thấy và 
chiêm bái nhiều bảo tháp xá lợi Phật ở Ân Độ cũng như ở 
Pakistan. Ví dụ như bảo tháp Pháp Vương (Dhamưmnarajika 
síupa) ở Sarnath, Ấn Độ cũng có một bảo tháp cùng tên ở 
TaxIla, Pakistan. 


(b) Tháp Giữ Thờ Những Vật Dụng Của Đức Phật 
(Paribhogtka Stupa) 


Những bảo tháp s/zpa này được xây để giữ thờ những vật 
dụng thiêng liêng đã được Đức Phật sử dụng khi còn tại thế, 
ví dụ như: y cà sa, bình nước, dao cạo và hộp đựng kim chỉ 
may. 


(c) Tháp Tưởng Niệm Sự Kiện (Uddesika Stupa) 


Những bảo tháp szpz này được xây để tưởng niệm những 
sự kiện quan trọng đã diễn ra trong cuộc đời của Đức Phật, 
bao gồm cả những nơi ghi dấu những tiền kiếp của Đức Phật 
hay những nơi được ghi nhớ bởi sự có mặt của Đức Phật 
lịch sử khi còn tại thế. 


Ngài Huyền Trang đã ghi lại có 14 bảo Tháp sf„pa tưởng 
niệm ở Vesali (Ty-xá-ly), trong đó có 12 bảo tháp thuộc loại 
tưởng niệm sự kiện như vậy; và chỉ có 2 bảo tháp là Tháp xá 
lợi. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 205 


(d) Tháp Do Phật Tử Phát Tâm Xây Dựng 


Những tháp này thường là những tháp nhỏ được xây bên 
trong hay xung quanh những khu thánh địa...như là một tâm 
nguyện cúng dường để tích thêm công đức của một người 
hành hương. 


Những loại tháp này được xây nhiều nhất ở bốn thánh địa 
quan trọng là: 


I1. Lumbini, xung quanh khu di tích nơi Đức Phật đản 
sinh; 

2. Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Trảng), xung quanh gốc Cây 
Bồ Đề nơi Đức Phật thành Đạo; 


3. Vườn Nai, Isippatana ở Sarnath, nơi Đức Phật khai 
giảng Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên; 

4. Kusinara, xung quanh Đền Đại Bát-NiếtBàn 
(Mahaparinibbana Temple), nơi Đức Phật từ giã trần 
gian (Đại Bát-Niễt-Bàn). 


Ngoài những nơi thánh địa này, những tháp do Phật tử 
phát tâm xây dựng cũng được xây xung quanh những bảo 
Tháp xá lợi, với tâm nguyện tôn kính, tôn vinh những bảo 
Tháp chính thờ xá lợi. 


Những người hành hương đến viễng thăm Tám Thánh 
Địa Quan Trọng sẽ có được những cơ hội quý giá nhất 
trong đời để nhìn thấy và chiêm bải nhiêu loại tháp tưởng 
niệm stupa khác nhau, từ những bảo Tháp cổ xưa nhất được 
xây bằng đá ở thành Vesali (T)-xá-ly) cho đến những đại 


206 e Hành hương về xứ Phật 


bảo Tháp được xây dựng công phu và kỹ lưỡng nhất như 
bảo Tháp Dhamek Stupa uy nghỉ ở Sarnath. 


Những người hành hương đến địa danh Bhopal cũng sẽ 
có cơ hội chiêm ngưỡng Bảo Tháp Sanchi, nơi thờ xả lợi 
của những vị A-la-hán Đại Đệ Tử của Đức Phật đã được 
phái hiện sau này. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ®s 27 


qD 


Pava, Nơi Đức Phật Dùng 
Bữa Ăn Cuối Cùng 


2.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Pava nằm cách 15km về hướng đông của Kushinagar, 
gần ngôi làng mang tên Padruana ngày nay. Trên đường đi 
người hành hương sẽ băng qua Sông Kosi, sông này chính là 
con sông tên Sông Kakudha vào thời Đức Phật còn tại th. 


2.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


Theo Kinh Đại BátNiết-Bàn, sau khi rời khỏi 
Bhoganagara (tức địa danh Kesariya ngày nay), Đức Phật 
đã đi đến Pava cùng với đoàn Tỳ kheo và nghỉ lại khu vườn 
xoài của một Phật tử làm nghề thợ rèn tên là Cunda. 


Khi biết tin, Cunda đã đến thăm Phật và sau khi nghe 
một bài thuyết pháp của Đức Phật, ông đã mời Phật và Tăng 
Đoàn đến nhà ông để ông cúng dường trai tăng vào trưa 
ngày hôm sau. Ông ta đãi món ăn tên là 'sukara maddavd! 
(sukara = heo rừng hay heo; maddava = mềm, non, tỉnh 
ngon), được dịch là “phần ngon của heo” (tiếng Anh: pig” 


208 e Hành hương về xứ Phật 


delicacy ). Vì thê, đã có 2 giả thiệt vê nghĩa của món ăn này 
như sau: 


(1) Phần thịt heo mềm, phân “nạc tinh” của thịt heo. 


(2) Một loại thức ăn nào đó mà heo rừng hay heo rất 
khoái ăn, và điều này đã làm người ta cho rằng đó là loại 
nắm hay loại nắm rừng rất bổ dưỡng mà heo rừng luôn luôn 
sục miệng đào tìm dưới đất để ăn (tiếng Anh: mushroom or 
truffle); Hay cũng có thể là một loại chồi non hay rễ củ mà 
heo rừng thường đào bới để ăn. 


Trong Kinh ghi lại rằng, Phật đã khuyên các Tỳ kheo là 
không được ăn, nhưng chỉ mình Phật ăn món “sukara 
maddava' này. Luận giảng cho răng Phật ăn để đáp lại lòng 
thành kính cúng dường trai tăng của thí chủ Cunda, vì đó là 
tâm cúng dường chân thành và thanh tịnh. 


Sau khi dùng xong bữa ăn, Phật đã bị đau dữ dội và kiết 
ly, một kiêu ngày nay gọi là “ngộ độc thức ăn”, nhưng Phật 
vẫn cô gắng tiếp tục cuộc hành trình đi đến Kushinara, cách 
khoảng 3 gavu/as (khoảng ISkm). Vì tính nghiêm trọng và 
đau đớn do ngộ độc, Phật đã phải dừng lại 25 lần đề nghỉ. 


Ngay khi đang đau đớn như vậy, nhưng để xua tan sự ân 
hận, cắn rứt trong lòng Cunda vì bữa cơm trưa của mình 
đã gây cái chết cho Đức Phật, Phật vẫn không quên bảo với 
ngài Ananda sau này hãy đến an ủi giải thích với Cunda 
rằng, trong tất cả những vật thực cúng dường, chỉ có 2 bữa 
ăn cúng dường cho Phật là “công đức bằng nhau và lớn 
nhất” hơn tất cả những vật thực cúng đường khác trên đời. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương s 209 


Đó là gì?: Đó là bữa ăn được cúng dường trước khi Đức 
Phật thành đạo Chánh Đăng Chánh Giác (Món cháo sữa do 
cô Sujata dâng cho Phật) và bữa ăn cuối cùng cúng dường 
cho Phật trước khi Người từ giã trần gian hay Đại Bát-Niết- 
Bàn của Người (Bữa ăn do Cunda cúng dường, mặc dù đã 
vô tình gây ra cái chết). Như vậy, theo lời dạy của Đức 
Phật, bằng lòng thành kính cúng dường của mình, Cunda đã 
được những công đức lớn nhất, mà sau này ông sẽ được 
trường thọ, vinh thân, khỏe mạnh, đẹp đẽ và được tái sinh về 
cõi trời để được hưởng phúc. 


2.3 Sự Kiện Thần Diệu Làm Trong Sạch Nước Suối 


Gần Pava có con tên là Sông Kosi, tức là Sông 
Kakudha vảo thời Đức Phật. Trước khi đến dòng sông này, 
Phật đã rất mệt và khát nước (hoàn toàn có thể do mắt nhiều 
nước vì ngộ độc, tiêu chảy, kiết ly) và phải dừng lại để tìm 
nước uống. 


Theo Kinh Đại Bái-Niếr-Bàn (IV, 24-32), Phật đã yêu 
cầu ngải Ananda đi lấy nước ở con suối gần đó để Phật 
uống. Ngài Ananda lúc đầu đã không đi lấy, vì thấy có rất 
nhiều xe bò lội qua suối, làm nước suối trở thành nước bùn, 
rất dơ bân. Thay vì đi lẫy nước suối, ngải Ananda thưa với 
Phật răng đã gần đến Sông Kakudha và đến đó có nước 
trong sạch, mát mẽ và dễ chịu, Phật có thể giải cơn khát và 
nghỉ chân. Tuy nhiên, Đức Phật vẫn yêu cầu ngài Ananda 
phải đi lây nước ở suối. 


Đên lân yêu câu thứ ba, ngài Ananda mới đi ra suôi lây 
nước. Đên nơi, ngài chứng kiên một cảnh tượng kỳ lạ. Nước 


210 e Hành hương về xứ Phật 


bùn do những xe bò đi qua lúc nãy đã trở nên trong sạch và 
bùn cặn đã lăng xuông và uông được. 


2.4 Bảo Tháp Síupa Của Người Malla ở Pava 


Sau Bá/-Niếi-Bàn của Đức Phật, những người thuộc các 
bộ tộc đã tham dự chia phân xá lợi Phật và đem về xây bảo 
tháp để thờ xá lợi Phật. Gần đây, Ban Khảo Cổ Ấn Độ (ASI) 
đã khai quật một khu đất lớn và phát hiện ra một tháp Sf„a 
bằng gạch trong khu di tích này được cho là khu Vườn Xoải 
của người thợ rèn Cunda, và tháp tưởng niệm bằng gạch này 
có thể đã được xây bởi những người Malla ở Pava. 


Khi ngài Huyền Trang thăm viếng Kusinagar vào thế kỷ 
thứ 7 sau CN, ngài đã có nói về sự có mặt của tháp tưởng 
niệm s/⁄pa do vua Asoka xây ngay tại vị trí căn nhà của 
Cunda, ở phía Đông Bắc của thành phó, là nơi Đức Phật 
dùng bữa cơm cuối cùng. 


Những người hành hương sau khi thăm viếng Kusinagar 
nên đến luôn Pava để chiêm bái bảo tháp tưởng niệm này. 
Chắc chắn trong tâm mỗi người sẽ khởi sinh lòng thúc giục 
về mặt tâm linh khi tưởng niệm lại bữa cơm cuối cùng của 
Đức Phật và tình trạng đau bệnh của Người đến khi từ giã 
trần gian. 


Mỗi người càng thấy rõ sự thúc giục tâm linh về sự 
mong manh của kiếp người và càng mau chóng tinh tấn tu 
hành, thực hiện Con Đường Bát Chánh Đạo để chấm dứt khô 
đau sinh tử trong luân hồi. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 211 


(HD 


Kesariya, Di Tích Tháp Tướng Niệm Stupa 


Ấ £ _ „z„ (8), (16), (24) 
Cao Nhật Thê giới 


3.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Từ Kushinagar, đi về phía Nam bằng Quốc Lộ 28 đến 
Gopalganj và tiếp tục băng qua Sông Gandak để đến 
Piprajoti. Chọn con đường tiến về Motihari và quẹo sang 
Pipra. [Èˆ Không nên chọn đường Chakia, nó trông có vẻ 
ngắn hơn, nhưng cuối cùng không thể nào đi qua được]. 


Nếu chúng ta rời khỏi Kushinagar (Kusinara) khoảng 4 
giờ sáng, chúng ta có thê đến được Kesariya trước 10 giờ 
sáng và sau đó tiếp tục đi và về đến thành Vaishali (Tỳ-xá- 
ly) vào buổi chiều. 


Nếu đi từ Patna (Hoa Thị Thành), chạy khoảng 70km đến 
Muzaffarpur và đi về hướng Bắc thêm 60 km là đến Pipra. 


3.2 Nguồn Gốc Lịch Sử 
Theo tiễn sĩ K. K. Mohd, giám sát dự án Vành Đai Patna 


của Ban Khảo Cổ Ân Độ (ASI Patna Circle), tài liệu tham 
khảo nguyên thủy về nơi này đã được ghi rõ trong Kinh Đại 


212 e Hành hương về xứ Phật 


Bát Niết Bàn, trong phần ghi lại chuyến đi cuối cùng của 
Đức Phật từ thành Ra) gir (thành Vương xá) đến Kushinagar, 
trong đó có nhắc đến địa danh Bhoganagara, mà ngày nay 
được biết đến với tên Kesariya. Điều này rất có thể vị trí 
Kesariya năm trên con đường nối tiếng nối liền Vaishali và 
Kushinagar, và vị trí của nó chính là nơi đánh dấu biên giới 
phân chia giữa những người Lichhavi ở Vaishali và những 
người Malla ở Kusinara. 


Nơi đó cũng là nơi gắn liền với sự kiện Alara Kalama, 
một tu sĩ khổ hạnh vào thời Đức Phật. Và nơi đó được ghi rõ 
là Kesaputta trong một bài Kinh nổi tiếng mà Đức Phật đã 
thuyết giảng cho những người bộ tộc Kalama: đó là Kinh 
Kesaputa Suta. 


3.3 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


Theo ngài Pháp Hiến, nếu đi từ Kushinagar về hướng 
Đông Nam khoảng 12 yo/anas (Ï yojana = 7 dặm Anh = hơn 
11 km), là đến nơi mà những người Licchavi (Bạt-kỳ) đã 
quyên luyễn đi theo Đức Phật đến nơi 8á¿-Niếr-Bàn của Đức 
Phật. 


Khi nghe tin Đức Phật sẽ đến Kusinara để nhập diệt, 
những người Licchavi rất đau buồn và họ đã đi theo Đức 
Phật đến tận nơi đó, tức là biên giới ngăn cách giữa người 
Licchavi và người Malla, và họ đã không muốn quay về theo 
lời khuyên của Phật. 


Cuôi cùng khi đên biên giới của người Malla, Đức Phật 
tạo một dòng sông ảo rât lớn và sâu ngăn cách họ đê họ 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 213 


quay về. Phật đã tặng bình bát của Phật và khuyên họ quay 
về nhà. Họ mang bình bát về và xây một trụ đá tưởng niệm, 
trên đó khắc lại câu chuyện này. 


Theo ngài Huyền Trang, vào thời bấy giờ, khoảng 200 lý 
(56 km) về hướng Tây Bắc của thành Vaishali, là một thành 
phố cô bị bỏ hoang đã lâu. Trong thành có một tháp tưởng 
niệm spa. Đây là nơi Đức Phật thuyết giảng Kinh 
Makhadeva Suffa thuộc Trung Bộ Kinh, kế về chuyện tiền 
thân của Đức Phật trong kiếp trước là Vua Makhadeva, , 
khi còn là một vị 8ổ-/á¿. Vào lúc Phật thuyết giảng Kinh đó, 
Phật đã sống tại Mithila trong khu rừng Makhadeva, mả vị 
trí ngày nay là tháp Kesariya Sfupa. 


Lưu ý: VỊ trí của Kesariya được ghi lại bởi ngài Pháp 
Hiển là cách 12 yøjzanas (154 km) về hướng Đông Nam của 
Kushinagar, trong khi đó ngài Huyền Trang thì ghi răng, vị 
trí đó cách 200 lý (56 km) về phía Tây Bắc của Vaishali. 
Chúng ta ráp lại thì cả hai cách miêu tả đều chính xác là vị 
trí của Kesariya. 


Về sau này, có thể là sau Bá/-Miếf-Bàn của Đức Phật, 
người Licchavi đã xây dựng một bảo tháp bằng đất bùn ở 
Kesariya để tưởng niệm sự kiện đây xúc động khi phải từ 
biệt Đức Phật. 


Theo dòng thời gian, cho đến thời đại Maurya, Sunga 
và Kushan, tháp đã được xây lại bằng gạch và đã được tu 
sửa và mở rộng nhiều lần. Vào thế kỷ 6, vào thời đại Gupta, 
Tháp lại được mở rộng và được trang trí bằng hàng trăm bức 
tượng. Theo Ban Khảo Cổ Ấn Độ (ASI), tính niên đại thì 
Tháp này tồn tại cho đến thế kỷ 8, vào thời đại Pala. 


214 e Hành hương về xứ Phật 


Mặc dù có nhiều giả thuyết khiến chúng ta có thê tin đây 
là bảo tháp được dựng lên để thờ xá lợi Bình Bát của Đức 
Phật, nhưng theo ghi chép của hai nhà hành hương Trung 
Quốc là Pháp Hiên và Huyền Trang thì không phải vậy. 


Bởi vì, thứ nhất, nếu Tháp này thờ bình bát của Đức 
Phật, thì hai ngài đã ghi chép về bảo tháp Kesariya nảy như 
là một bảo tháp rất quan trọng. Thứ hai, nếu nơi đây là bảo 
tháp người Licchavi đã lập tức xây để thờ bình bát của Phật 
ngay sau khi chia tay Phật, thì cũng không đúng, vì việc xây 
bảo tháp để thờ xá lợi những vật dụng thiêng liêng của Đức 
Phật là không xảy ra trước khi Đức Phật mắt. 


Ngài Sir Cunningham thì cho rằng những người 
Licchavi đã mang Bình Bát trở về lại thành Vaishaili (Tỳ- 
xá-ly) theo lời khuyên bảo của Đức Phật. Và tháp Kesariya 
sfupa chỉ đơn giản là một tháp tưởng niệm được những 
người Licchavi xây lên để tưởng nhớ cái nơi họ đã từ biệt 
Đức Phật lần cuối cùng mà thôi. 


Xem thêm phần nói về câu chuyện nảy ở Phần II. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghỉ nhớ trên đường hành hương ® 215 


qV) 


Tháp Ananda S/upa ở Hajipur 


4.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Hajipur nằm ở bờ Bắc của Sông Hằng, cách Patna (Hoa 
Thị Thành) 10 km. Tháp Ananda hiện tại tọa lạc ngay vành 
đai phía Tây của Hajipur ở nơi được gọi là Ramchaura 
Mandir, cách Masjid Chowk chỉ 1 km về phía Nam. 


4.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


Vào thời cổ, sau khi vượt qua sông Hằng ở Patna, đến 
ngôi làng đầu tiên bên kia sông tên là Ukkacala, ngày nay 
gọi là Hajipur. Đức Phật đã từng thuyết giảng tại đây, Kinh 
Cula Goplalaka Suffa trong Trung Bộ Kinh. 


Theo Luận Giảng Kinh Pháp Cú, khi ngài Ananda được 
120 tuổi, và đến một lúc ngài biết được kiếp sống của mình 
sẽ kết thúc trong vòng 7 ngày sắp tới. Vì vậy, ngài bắt đầu 
hành trình từ thành Rajagaha (Vương xá) đến Vaishali (Tỳ- 
xá-ly) theo hành trình mà Đức Phật cũng đã đi lần cuối cùng 
trước kia. 


216 e Hành hương về xứ Phật 


Vua Ajatasattu (A-xà-thế) nghe tin liền đi theo cùng với 
đoàn tùy tùng để thỉnh cầu ngài Ananda ở lại. Trong khi đó, 
những người ở thành Vaishali nghe tin ngài đang đến lãnh 
thổ của họ, họ kéo nhau ra bờ sông Hằng để nghinh đón 
ngải. 


Khi vua AJatasattu theo kịp ngài Ananda vào ngày thứ 7, 
thuyền của ông ta đã qua đến giữa sông Hằng. Đám đông ở 
2 bên bờ sông đều hô to để xin ngài đi về phía của họ để họ 
được đảnh lễ. Vì vậy, để không làm thất vọng những người 
2 bên bờ sông, ngài Ananda đã phi thân lên không trung và 
nhập diệt 8á/-Miếi-Bàn bằng nhập định vào giới lửa và thân 
thể tự phát hỏa thành tro, tro rơi xuống 2 bên của bờ sông 
Hằng. Một nửa tro rơi bên mỗi bờ sông. Những người ở 2 
bên kinh thành mang xá lợi tro trở về và xây tháp xá lợi để 
thờ. 


“Tháp Xá Lợi Ananda” (Ananda Stupa) bên bờ phía 
Nam của sông Hằng từ lâu đã bị cuốn trôi bởi dòng chảy 
luôn luôn thay đổi của sông Hằng. Còn “Tháp Xá lợi 
Ananda” bên bờ Bắc, ở Hajipur, thì vẫn còn, nằm trong 
khu mô đất cao đầy cỏ mọc và người Hindu đã xây một đền 
thờ ở trên nền tháp đó. 


Những lần khai quật khảo cô xung quanh khu vực tháp 


vào năm 1994-1997 đã làm lộ ra một giếng nước bằng gạch, 
vách giếng hai lớp được xây từ thời kỳ triều đại Kushan. 


4.3 Hiện Trạng Tháp “Ananda Stupa” 


Những tháp tưởng niệm đáng ghỉ nhớ trên đường hành hương ® 2177 


Khi tác giả đến viễng thăm khu di tích này vào Tháng 10, 
2008, toàn bộ khu di tích đang ở trong tình trạng rất xâu và 
tan thương (Hình 48). Có một đền thờ Hindu, đã bị đồ nát, 
được xây trên đỉnh của khu bảo Tháp Ananda. Bò được thả 
vào ăn cỏ xung quanh và người ta thậm chí dùng triền dốc 
của Tháp để phơi phân bò. 


Nhìn thấy cảnh một bảo tháp nổi tiếng của một bậc Đại 
Sư Hộ Pháp* trong tình trạng hoang phế cho đến hôm nay 
thì thật là đau lòng và làm khởi sinh những cảm giác và sự 
thâm nhuần thật sự về sự hủy hoại của thời gian và quy luật 
vô thường, thúc giục những người hành hương mau tinh tiễn 
trong việc thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách miên 
mật nhất. 


" Ghi Chú: Ngài Ananda thường được gọi với cái tên 
“Người Hộ Pháp”, Dhamưna Bhandagarika, túc là người 
tinh thông, thuộc lòng và giúp đọc tụng lại tất cả giáo pháp 
của Đức Phật trong Hội Đồng Tập Kết Kinh Điển Lần I. 
Trong Hội Đồng Tập Kết Kinh Điền lần thứ nhất được tô 
chức đúng 3 tháng kế từ ngày Bá¡-Niết-Bàn của Đức Phật ở 
thành RaJagaha (Vương-xá), ngài Ananda được các vị A-la- 
hán chọn để đọc tụng lại tất cả Kinh mặc dù lúc ây ngài chỉ 
là một người chứng quả Nhập Lưu tức Tu-đà-hoàn 
(sofapanna). Lý do là ngài là người thị giả kề cận bên Đức 
Phật và đã nghe những bài thuyết giảng từ chính miệng Đức 
Phật nói ra. Và sự thật lịch sử là Đức Phật cũng từng tuyên 
bồ là ngài Ananda là người có trí nhớ tốt nhất. 


Theo ghi chép trong Luật Tạng, vào đêm trước ngày khai 
mạc Hội Đồng Kết Tập, ngài Ananda đã chứng đắc quả A- 


218 e Hành hương về xứ Phật 


la-hán. Tại Hội đồng kết tập, ngài Ananda đã tụng đọc lại 
Kinh Tạng, bắt đầu bằng nơi chốn và đối tượng nghe Đức 
Phật thuyết giảng và luôn luôn bắt đầu bằng câu quen thuộc: 
“Evamn me sutamn” — “Tôi đã nghe như vây.”. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 219 


(V) 


Kosambi, Di Tích Nơi Diễn Ra Cuộc 


Tranh Biện & Phân Ly Trong Tăng Đoàn n 


5.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Kosambi cách Allahabad 60 km và có thể đi đến bằng 
đường bộ. 


5.2 Ý Nghĩa Tôn Giáo 


Kosambi, kinh đô của Vương Quốc Vamsa, là một trong 
6 thành phố quan trọng của miền bắc Ân Độ vảo thời Đức 
Phật. Người cai trị vương quốc là Vua Udena, người ban 
đầu rất hà khắc với những tôn giáo mới (như Phật giáo), 
nhưng sau này rất thân thiện với Phật giáo, nhờ lời khuyên 
của người vợ của ông là Hoàng hậu Samavati, một Phật tử 
đã chứng thánh quả Nhập Lưu ngay sau khi nghe bài thuyết 
giảng bởi một người hầu nữ của mình là Khujjuttara. 


Bà đã gặp phải thảm kịch do sự ghen ghét của một 
Hoàng hậu đối địch là Magandiya, bà này đã nhốt bà trong 
cung và phóng hỏa giết chết. Khi nhà vua biết được âm mưu 
của bà Magandiya, ông đã dùng hình phạt thiêu sống bà 
cùng với những kẻ đồng lõa. 


220 e Hành hương về xứ Phật 


Nhân thảm kịch này xảy ra, Đức Phật đã thốt ra những 
câu Kệ, được ghi lại trong Kinh Pháp Cú, dòng 2l như sau: 


Appamado amafa padam 
Pamado maccuno padam 
Appamaffq na ImiyanfI 

Ye pamafta yatha mafa 


Tỉnh giác là con đường dân đến bất tử. 
Phóng túng là con đường dẫn đến sự chết 
Người tỉnh giác không bao giờ chết. 
Người phóng túng thì như đã chết rồi. 


Sau đó, vua Udena chuyển hóa theo đạo Phật sau khi 
nghe ngài Pindola Bharadvaja thuyết giảng vê việc sông 
tỉnh giác, chê ngự các căn dục. 


Nơi đây có 3 nhà tài phiệt là Ghosita (cha nuôi của 
Samavati), Kukkuta và Pavarika, họ đã từng kéo nhau đến 
tận Tu Viện Kỳ Viên ở thành Xá-vệ (Savatthi) để mời Đức 
Phật đến thành phố của họ. Đức Phật đã nhận lời và họ đã 
đều xây tu viện và tịnh xá để đón Phật và Tăng đoàn. Vì 
vậy, nơi đây có Tu viện Ghosita (Ghosarma), Tu viện 
Kukkuta (Kukkufarzma) và tịnh xá ở Vườn Xoài 
Pavarika (Pavarikambayana) do 3 người đó xây nên để 
đón Phật và Tăng Đoản. 


Đức Phật đã ở lại vùng này trong mùa An Cư Mùa Mưa 
lần thứ 9 tại Tu viện Ghositarama và tại nơi này xảy ra vụ 
tranh biện và chia rẽ trong Tăng đoản. Vì không thể giải 
quyết cuộc tranh chấp theo một cách nào đó, Đức Phật đã bỏ 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 22] 


đi vào rừng và trải qua kỳ An Cư Mùa Mưa lần thứ 10 trong 
Rừng Parileyyaka, nơi có những con voi vả khỉ cúng 
dường phụng sự cho Đức Phật. 


Những Phật tử tại gia biết được lý do, nên cũng đã ngưng 
việc cúng dường thức ăn cho các Tỳ kheo tranh cãi đó. Việc 
này làm cho các Tỳ kheo thức tỉnh và hòa đồng lại với nhau. 
Tuy nhiên, sau nảy họ phải đi đến gặp Đức Phật ở Tu Viện 
Kỳ Viên ở Savatthi (Xá-Vệ) để hòa giải trước mặt Đức Phật. 
Câu chuyện về sự tranh cãi chia rẽ trong tăng đoàn được ghi 
rõ trong “Luận Giảng “Kinh Pháp Cú'. 


Đức Phật đã thuyết giảng một số Kinh ở Kosambi và 
nhiều vị A-la-hán như ngài Ananda và ngài Xá-Lợi-Phất đã 
từng ngụ tại tu viện Ghositarama. 


Theo ghi chép trong Luật Tạng, thì sau Khi Hội Đồng kết 
Tập Kinh Điển lần I, ngài Ananda đã đi đến tu viện 
Ghositarama này để thông báo cho ngài Channa về hình 
phạt bị tây chay ra khỏi Tăng Đoàn mà Đức Phật đã di huấn 
cho ngải Ananda và Tăng Đoàn trước khi Phật 8áí-Niế:- 
Bản. 


5.3 Bối Cảnh Lịch sử 

Hoàng Đề Asoka đã thăm viếng Kosambi vào thế kỷ 3 
trước CN và đã dựng lên 2 trụ đá để tưởng niệm chuyến 
hành hương của Ngài. 


Theo Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa), lúc đó có 30.000 
Tỳ kheo, được dẫn đầu bởi Ngài Urudhammarakkhita của 


222 e Hành hương về xứ Phật 


Tu Viện Ghositarama đã đến dự lễ dựng Đại Bảo Tháp ở 
Anuradhapura , Tích Lan, bởi nhà vua Dutthagamini của 
vương quốc này (thế kỷ 1 trước CN). 


Tu viện Ghosita (Ghositarama) tiếp tục phát triển việc tu 
học cho đên những triêu đại Kushan, Magha và Gupta. 


Vào thời ngài Pháp Hiển viếng thăm (Năm 399-414), tu 
viện này có nhiều Tỳ kheo tu hành, nhưng sau 200 năm đến 
thời ngài Huyền Trang chiêm bái, thì nó đã trở nên hoang 
tàn, mặc dù theo ngài Huyền Trang thì vẫn còn khoảng 300 
Tỳ kheo ở đó. Kosambi chắc chắn cũng đã bị chung số phận 
với những trung tâm Phật giáo khác trong cuộc cản quét của 
đội quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ man rợ ở miền Bắc Ấn Độ 
vào thế kỷ 12, trước khi Phật giáo hoàn toàn bị suy vong ở 
Ấn Độ. 


Ngài Sir Cunningham là người đầu tiên xác định được 
khu di tích Kausambi trong ngôi làng Kausam vào thế kỷ 
19. Tọa lạc bờ tả ngạn của Sông Yamuna, nó bao gôm một 
tàn tích của một tu viện lớn bằng gạch, được nhận dạng trên 
cơ sở những bia đá khắc chữ vào thế kỷ 1, đó chính là Tu 
viện Ghositarama, một nên móng của một Đại Bảo Tháp và 
một số tháp tưởng niệm nhỏ. 


Những cô vật khai quật được hiện đang được trưng bày 
tại Viện Bảo Tàng Allahabad Museum và viện bảo tảng 
Kausambi Museum. Phần tản tích của Trụ Đá Asoka cũng 
được tìm thấy. 


5.4 Viện Bảo Tàng “Allahabad Museum” 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 223 


Viện Bảo Tàng “Allahabad Museum” nằm trên Đường 
Kamala Nehru bên trong công Viên Chandra Shekhar Azad 
Park, có 1§ khu trưng bày nhiều tượng điêu khắc bằng đá. 
Những tượng điêu khắc bao gồm những tác phẩm cô vật của 
thế kỷ 2 trước CN từ Bharhut và Kausambi, thế kỷ 1 sau CN 
từ triều đại Kushan ở Mathura, thế kỷ 4-6 triều đại Gupta và 
những điêu khắc thế kỷ 11 từ Khajuraho. 


Viện bảo tàng mở cửa hàng ngảy từ 10:30 sáng đến 4:30 
chiều trừ thứ Hai. 


6. Bảng Chỉ Dụ Bằng Đá Của Vua Asoka (Thạch Pháp 
4 
Dụ Asoka) ở Delhi `” 


Nằm giữa 2 khu vực Srinivaspuri và khu Đông Kailash 
nằm ở phía Nam Delhi là Công Viên Asoka, tập trung hấp 
dẫn là một khối đá lớn nỗi lên. 


Ít người biết đến một tiểu Thạch Dụ Asoka ở Delhi. Đây 
là một phát hiện tình cờ bởi một nhà thầu xây dựng, khi họ 
đang san bằng để xây dựng những kiến trúc thuộc địa. (Hình 
49). 


Lời Chỉ Dụ (hay sắc lệnh của nhà Vua) được khắc trên 
mặt đá nghiêng của trụ đá, nơi những đứa trẻ hay leo lên trụ 
đá và tuột xuống như chơi cầu tuột vậy. Trên mặt đá, bao 
gôm 10 hàng chữ khắc Brahmi theo Phương ngữ Prakri. 
Những dòng chữ khắc trên Thạch Pháp Dụ Delhi được đọc 
như sau: 


224 e Hành hương về xứ Phật 


* Đây là lời của Người con yêu dấu của các vị Trời: 

Trải qua gân hai năm rưỡi kế từ lúc Ta trở thành một 
Phật tử cư sĩ. Nhưng Ta đã không nồ lực hết mình cho sự 
nghiệp chánh Pháp trong suốt một năm đầu. Tuy vậy, 
hơn một năm sau Ta đã hết lòng mộ đạo gắn bó với Tăng 
Đoàn và đã nổ lực hết mình. 


Những vị Trời, vốn không hòa lẫn với loài người trong 
cối Diêm Phù Đề (Jambudvipa) từ bao thời xưa đến ngày 
hôm nay, đã được Ta làm cho hòa hợp với loài người *. 
Điều này đích thực có được là do sự nổ lực hết sức mình 
của Ta trong sự nghiệp của chánh Pháp. 


Và kết quả này không phải chỉ làm được bởi những 
người ở vị trí thượng lưu như Ta; mà ngay cả một người 
nghèo khổ cũng hoàn toàn có khả năng chứng đạt cảnh 
thiên giới, nếu người đó tràn đây nhiệt tâm trong sự 
nghiệp của chánh Pháp. 


Giờ đây, tuyên ngôn này được thông cáo cho những mục 
đích sau đây, nghĩa là, người nghèo và người giàu hãy 
hết sức nỗ lực bằng chính mình, ngay cả những người 
ngoài lãnh thô của đề chế của Ta cũng nhận thấy được 
sắc dụ này; Và rằng sự nổ lực của mọi người có thể phải 
tốn nhiêu thời gian lâu dài. Ta sẽ thúc đẩy sự nghiệp này 
tiễn triển ít nhiễu hơn một lần rưỡi”.** 


)-Chú thích: 


* Tức là loài người có thể được sinh vào cảnh giới của 
những vị Trời, nêu nhiệt thành với chánh Pháp. (ND) 


Những tháp tưởng niệm đáng ghỉ nhớ trên đường hành hương ® 225 


** Có rất nhiều bản dịch bằng những 'nghĩa' rất khác 
nhau từ các câu trong tiểu Thạch Pháp Dụ Dehli này. Có 
những bản dịch lại có thêm một câu cuối cùng nói là nhà 
Vua đã thông cáo sắc dụ này 250 lần khắp nơi trong 
chuyến hành hương của mình. Bản thân người dịch cũng 
không biết gì về loại chữ hay bản gốc chính xác bằng 
tiếng Pali. Chỉ tạm dịch từ bản tiếng Anh thông qua một 
số tham khảo nhưng bản dịch nổi tiếng nhất. (ND) 


Pháp dụ bằng đá này được đặt ngay trung tâm Thủ Đô 
của Ân Độ được khắc vào khoảng năm 263 trước CN, hiển 
nhiên minh chứng cho sự bảo hộ Phật Giáo vô cùng đáng tri 
ân của nhà vua Asoka lỗi lạc. Và Thạc Pháp Dụ này cũng 
minh chứng cho lịch sử thủ đô Dehli đã là một trung tâm 
Phật giáo quan trọng vào thời đại Vua Asoka. 


6.1 Delhi Vào Thời Đức Phật 


Vào thời Đức Phật, Dehli là một thành thị sầằm uất của 
nước Kuru. Dễ nhận thấy rằng Dehli đã gắn liền với Phật 
giáo ngay từ hồi sơ khai ban đầu của Phật giáo, theo những 
chứng tích của việc Phân chia lại Xá lợi Phật đã được ghi 
trong quyên Đại Phật Sử (Buddhavamsa). Những dao cạo và 
những hộp kim chỉ của Phật đã được thờ trong những Tháp 
Stupa tưởng niệm ở Indapatta, Dehll. 


Trong Kinh /Janavasabha Suffa thuộc Trường Bộ Kinh, 
Kuru được ghi lại như một trong những xứ sở (anapadas) 
nơi Đức Phật đã thuyết giảng một số bài Kinh. 


226 e Hành hương về xứ Phật 


Theo những quyền jJafakas (Chuyện Tiên Sinh của Đức 
Phật), nước Kuru có 300 liên minh và Indapatta (gần Dehli 
ngày nay) là kinh đô của nó. 


Trong những chuyến viếng thăm, Đức Phật thường ngụ 
tại Kammasadhamma, một khu phó thị của người Kuru. 


Tên của địa danh Kammasadhamma được ghi lại nhiều 
lần trong Kinh điển Pali, bởi vì Đức Phật đã thuyết giảng 
một số kinh ở nơi đó. Một trong những Kinh quan trọng nhất 
là Kinh Đại Tứ Niệm Xứ (Maha-Safipatthana Suffa) và 
Kinh Đại Duyên (Maha-Nidana Suía) thuộc Trường Bộ 
Kinh. Luận giảng ghi răng, Đức Phật thuyết giảng những bài 
kmh Đại Tứ Niệm Xứ này cho người Kuru ở 
Kammasadhamma bởi vì họ vốn thông minh nhanh trí. Luận 
giảng nói rằng, mỗi một hộ gia đình ở Kammasadhamma 
đều có một £hánh đệ tử (ariya) và họ chánh niệm trong mọi 
công việc hàng ngày. 


Tuy vậy, khu di tích của Kammasadhamma vẫn chưa ai 


tìm thấy. Đó có thể là khu vực năm sau Công Viên Asoka ở 
phía Nam Dehili. 


v'Ủš 2 £ : : „ (27), (40) 
7. Đại Bảo Tháp “Sanchi Stupa” ở Sanchi 


7.1 Cách Để Đi Đến Nơi 


Sanchi cách khoảng 50 km bằng đường bộ từ Bhopal, 
thủ phủ của bang Madhya Pradesh. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 227 


Đối với những người hành hương vừa hoàn thành chuyến 
đi tại Varanasi, cách tốt nhất để thăm viếng Sanchi là đi 
bằng tàu lửa từ Varanasi đến Bhopal. Sau khi đến Sanchi và 
những nơi xung quanh Bhopal, chúng ta có thể đón tàu lửa 
quay về thắng Dehli và từ đó bay về nước. 


7.2 Bối Cảnh Lịch Sử 


Mặc dù Sanchi không phải là một nơi thiêng liêng được 
Đức Phật ghé qua trong thời Người còn tại thể, nhưng Vua 
Asoka đã xây một Tháp tưởng niệm bằng gạch và một trụ đá 
Asoka ở trên đỉnh đồi Vedisagiri để cho những Phật tử địa 
phương thờ cúng. 


Đây là công trình ghi nhớ đến Vedisa, nơi sinh của Deyi, 
người vợ đầu tiên của Asoka khi ngài còn là phó vương xứ 
UJJayim (UJJjJain). Hoàng hậu nay là một Phật tử mộ đạo và 
là người của dòng họ Thích Ca, những người đã di cư đến 
đây sau khi thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vỆ) của vương 
quốc Thích Ca bị đạo quân của Vidudabha tàn phá. (Xem 
thêm Chú giải 10). 


Và cũng Hoàng hậu Devi đã sinh ra hoảng tử Mahinda 
và công chúa Sanghamitta. Devi đã không theo vua Asoka 
về kinh đô Pataliputta (Hoa Thị Thành) mà ở lại chốn quê 
Vedisa. Bà đã cho xây một tu viện trên Đổi Vidisagiri, 
thông thường được gọi là Đồi Sanchi. 


Theo ghi chép của Đại Sử Tích Lan (Mahavamsa), A-la- 
hán Mahinda đã đến thăm mẹ ở Vedisa, và mẹ của ngài đã 
dẫn ngài đến Tu Viện Vedisagiri xinh đẹp, và ngài đã ở lại 


228 e Hành hương về xứ Phật 


đó một tháng trước khi lên đường trong sứ mạng truyền đạo 
ở Tích Lan. 


Bảo Tháp Sanchi nguyên thủy có đường kính 60 feet 
(18.2m) ở mặt đáy và có hình bán cầu với mái vòm bao bọc 
từ dưới chân (giống như nữa trái banh nằm úp) và một cột 
tháp nhọn. 


Tháp đã bị tàn phá nặng nề bởi những kẻ thù của Phật 
giáo sau khi Đề Chế Maurya bị sụp đồ vào năm 185 trước 
CN, nhưng sau đó đã được xây lại bởi những Phật tử mộ đạo 
ở Vidisa và từ nơi khác. Khi xây dựng lại, 


Tháp được mở rộng gấp đôi so với kích thước nguyên 
thủy. Bốn công chảo (#orana) được điêu khắc một cách siêu 
nghệ thuật được cúng dường bởi người thợ cả của Vua 
Satahavana vảo thế kỷ 1 trước CN. 


Việc xây thêm một Đại Bảo Tháp được thực hiện vào 
thời (năm 450 sau CN), khi đó bốn tượng Phật cũng được 
găn vào trên tường của bảo tháp, quay mặt về bốn công 
chào. Xung quanh Đại Bảo Tháp là một cụm những tháp 
tưởng niệm stupa, đền thờ, trụ đá và những tu viện có mặt 
hơn 1.500 năm từ thế kỷ 3 trước CN cho đến thế kỷ 12 sau 
CN. 


Sau cuộc xâm lược của quân Hồi giáo ở miền Bắc Ấn 
Độ, Sanchi cũng trở thành hoang tàn và chìm vào quên lãng 
từ thế kỷ 13. Sau đó, cây rừng mọc bao phủ xung quanh mãi 
cho đến khi toàn khu vực được phát hiện bởi Tướng Taylor 
vào năm 1818. 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 229 


Sau đó, khu di tích còn bị tàn phá thêm bởi những nhà 
khảo cổ, những kẻ săn lùng kho báu và những kẻ phá hoại 
tôn giáo ở địa phương. Ngay cả trụ đá Asoka cũng bị đập vỡ 
ra thành từng mảnh bởi một địa chủ ở đây, dùng đề làm trục 
ép mía làm đường mía. 


Năm 1881, Thiếu tá Cole bắt đầu thực hiện việc tu sửa, 
nhưng sau đó phần lớn công việc trùng tu được thực hiện 
bởi Ngài Sir John Marshal, Giám đốc của Ban Khảo Cổ 
Ấn Độ (ASI) từ năm 1912-1919, 


7.3 Những Nơi Cần Thăm Viếng 
(1) Đại Bảo Tháp %føpu Ở Sanchi 


Kích thước hiện tại của Đại Bảo Tháp là 120 feet 
(36.5m) đường kính mặt đáy và cao 50 feet (15.2m). Nó bao 
gồm một mái vòm hình bán cầu, trên đỉnh có cột tháp với 3 
mái dù năm trong một lan can rào hình vuông 4 cạnh trên 
đỉnh tháp. 


Bảo tháp có thể được đi vào bằng 4 cổng vào có bốn 
công chảo được điêu khắc rất tỉnh xảo, được dựng lên vào 
thế kỷ 1 trước CN. Mọi công chảo gồm có 2 cột vuông, trên 
đầu 2 cột vuông được điêu khắc hình những con voi, sư 
tử...đang nâng đỡ phần kiến trúc bên trên là 3 thanh rường 
bắt ngang, mỗi thanh đều được boa tròn hai đầu. 


Toàn bộ công chào cao 28 feet (§.53m, chưa tính phần 
điêu khắc trên cùng). Những thanh rường ngang được chia 
ra và nâng đỡ bởi 4 khối hình lập phương và 6 cột đá nhỏ 


230 e Hành hương về xứ Phật 


để chống đỡ và kết chặt các thanh ngang ở giữa. Tất cả đều 
được điêu khắc với nhiều hình tỉnh xảo. 


Trên đỉnh của cổng chảo là biểu tượng của Giáo Pháp: 
Bánh Xe Pháp (Dhamưmnacakka) đặt trên lưng volI, đứng kèm 
2 bên là một Dạ-xoa hộ vệ (yakkha) và 2 biểu tượng Tam 
Bảo (Tïrafanas), đại diện cho Phật, Pháp & Tăng. (Hình 50). 


Một phần hình chụp Đại Bảo Tháp nảy chính là hình 
của bìa quyền sách này, (trong lần xuất bản đầu tiên). 


Toản bộ mặt điêu khắc phù điêu của cổng chào được 
phân thành 5 nhóm sau đây nội dung và ý nghĩa sau: 

- Những cảnh về cuộc đời Đức Phật, 

‹ Cảnh trong tiền kiếp của Đức Phật, 

° Những sự kiện lịch sử, như là việc phân chia lại xá lợi 
Phật, bảo tháp Ramagama và vua Asoka đên thăm Cây Bồ 
Đà, 

° Phật Manushi và những vị Phật trước đó, và 

° Những cảnh và trang trí khác nhau 


Đây là một công trình kiến trúc và nghệ thuật đắng 
ngưỡng mộ của Ân Độ và nhân loại. 


(2) Tháp Stupa 2 & Stupa 3 
Bên cạnh Đại Bảo Tháp $/wpa, còn có những tháp nổi 


tiếng khác, như Tháp Spa 2 và Stupa 3. Tháp Stupa 3 được 
xây vào thế kỷ 2 trước CN và được làm giống kiểu mẫu của 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 231 


Sfzpa T là Tháp Chính, và được dựng lên bên cạnh Tháp 
Chính. 


Trong Tháp S?upa 3 có lưu giữ một hộp đá có chứa xá lợi 
nhục thân của hai vị Đại Đệ Tử của Đức Phật là Xá-Lợi- 
Phất và Mục-Kiền-Liên. 


Tháp Sa 2, năm thấp hơn, có rất nhiều điêu khắc, phù 
điêu. Tháp này có lưu giữ 4 hộp đựng xá lợi, là tro hỏa thiêu 
của 10 vị thánh nhân của Phật giáo: 


(1) Kasapagota 

(2) MaJjhima 

(3) Haritiputa 

(4) Vachhiya-SuviJayata 
(5) Mahavanaya 

(6) Apagira 

(7) Kodiniputa 

(8) KosikIputa 

(9) Gotiputa 

(10) Mogaliputa. 


Những vị đạo sư này không phải đều là những người 
cùng thời hay cùng một thế hệ. Chăắng hạn như ngài 
Mogaliputa thì được ghi rõ trong phần thờ xá lợi ở tháp 
Sfupa 2 ở Andher và ở SonarI (Xem bên dưới) là một học trò 
của ngài Gotiputa, mà ngải Gofiputa lại là một thế hệ sau 
những người thầy là Kasapagota và Majjhima. Vì vậy trong 
tháp S/„pa 2 đang thờ những xá lợi của những bậc Sư Thầy 
Phật giáo của ít nhất 3 thế hệ khác nhau. 


232 e Hành hương về xứ Phật 


(3) Tu Viện Chetiyagiri Vihara Mới 


Một tu viện mới được xây bên trái của Đồi Sanchi bởi Hội 
Đại Bồ-Đề Ấn Độ vào năm 1952. 


Bên trong ngôi tu viện có thờ và chứa xá lợi của hai vị 
Đại Đệ Tử của Phật là Xá-Lợi-Phất và Mục-Kièền-Liên, 
được phát hiện trong bảo Tháp S7upa 3 bởi ngài Sĩr 
Cunninegham năm 1851, mang về London để cất giữ và 
những xá lợi này đã trao trả lại cho Ấn Độ năm 1949 theo 
yêu cầu của Hội Đại Bồ-Đề. 


Xá lợi của I0 vị đạo sư cũng được khôi phục từ Tháp 
Stupa 2 và được lưu giữ trong Viện Bảo Tàng British 
Museum và cũng được trao trả lại cho Ấn Độ vào năm 1956. 
Trong số này, hộp thứ nhất chứa xá lợi tro của những A-la- 
hán Mogaliputa, Kosikiputa và Gotiputa, đã được gửi tặng 
qua Tích Lan, trong khi xá lợi tro của các vị khác thì vẫn 
được giữ thờ trong tu viện này. 


(4) Những Tháp Sfupa Gần Sanchi 


Xá lợi của những vị Đại Đệ Tử cũng được tìm thấy trong 
Tháp Spa 2 cùng thời ở Satdhara, khoảng II km về 
hướng Tây Nam của SanchIi. 


Thật ra, toàn khu vực quanh Sanchi được xây đầy những 
“Tháp thờ xá lợi”. Ví dụ như ở Sonari, 10 km về hướng Tây 
Nam của SanchIi, ở Satdhara, như đã nói trên và ở Andher, 
15 km về hướng đông Bắc của Vidisa, ở đó những phần xá 


Những tháp tưởng niệm đáng ghi nhớ trên đường hành hương ® 233 


lợi khác của 10 vị A-la-hán có xá lợi được thờ trong Tháp 
Sfupa 2 ở Sanchi, cũng được thờ ở đây. 


Những bằng chứng này cho chúng ta thấy rõ là ngay 
trước thế kỷ 2 trước CN đã diễn ra việc phân chia lại các xá 
lợi của Phật và xá lợi của các vị Đại Đệ Tử cho những bậc 
cao tăng trong Tăng Đoàn ở nhiều nơi sau nảy. Và từ đó, họ 
lại tiếp tục phân ra vả đặt thờ trong nhiều tháp sípa được 
xây thêm về sau. 


Phần IV 


Những Nhà Hành Hương Lỗi Lạc 
& 
Những Người Khôi Phục Phật Tích 
và Phật Giáo Ở Ấn Độ 


Nội Dung: 


Những cuộc hành hương chiêm bái nỗi tiếng ngày xưa 
Ký Sự Phật Quốc của ngài Pháp Hiển (Fa Hsien) 

Ký Sự Tây Vực của ngài Huyền Trang (Hsũan Tsang) 
Sự tản phá & suy vong của Phật giáo ở Ân Độ 

Sự khôi phục những di tích Phật giáo ở Ân Độ & bình 
minh mới của phật giáo Ân Độ 

6. Cuộc phục hưng phật giáo ở Ân Độ & những nhà tiên 
phong trong cuộc phục hưng phật giáo ở Ân độ 


bệ UP: 22 ng 


236 e Hành hương về xứ Phật 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 237 


q) 


Những Nhà Hành Hương Lỗi Lạc 
Trong Quá Khứ >9 


Bốn (4) nơi thánh tích thiêng liêng do Phật chỉ ra (Tứ 
Động Tâm) cùng với Bốn (4) thánh tích nơi những cảnh 
tượng kỳ điệu được gọi là Tám Thánh Địa Quan Trọng 
(Atthamahathanan)). 


Hoàng Đề A-dục (Asoka) gọi một cuộc thăm viếng đến 
tám nơi nảy là “cuộc hành trình Giáo Pháp” (dhamưmnayatfra) 
hay là “cuộc hành hương của lòng mộ đạo”. Vào năm trị vì 
thứ 20 của ngài, năm 249 trước CN, ngài đã chú tâm đến 
những lời đề xướng động viên của Đức Phật và ngài đã lên 
đường thực hiện một cuộc hành hương đến chiêm bái những 
nơi thánh địa này. 


Chuyến đi của Vua Asoka được gọi là một chuyến đi 
“đánh dấu mở đường” bởi vì bất cứ nơi nảo ngải thăm 
viếng qua, ngài đều cho xây những bảo tháp (Phù-đồ, 
Šfapas) và dùng những cột đá với những chữ khắc để tưởng 
nhớ đến chuyến thăm của ngài đến những thánh địa Phật 
giáo. 


Những cột đá như tháp được làm những những khối đá 
sa thạch nguyên khối và trên đỉnh cột có khắc hình những 


238 e Hành hương về xứ Phật 


linh vật (như sư tử, voi...), nhằm mục đích đánh dấu vị trí 
địa lý của những thánh địa Phật giáo thiêng liêng nhất. Ngay 
cả sau khi chúng bị tàn phá, SỤP - đồ vào thời Suy SỤp của nền 
Phật giáo ở Ấn Độ, chúng ta vẫn còn tìm thấy được chúng 
để nhận ra được vị trí của những thánh địa. 


Ngày nay, sau 2.250 năm, nhiêu trụ đá thời Asoka vẫn 
còn đứng vững, minh chứng cho lòng tỉn mộ đạo và sự 
công hiên của ngài. 


Những người hành hương trong thời hiện đại này vẫn 
còn nhìn thấy được những Trụ Đá Asoka ở Lumbini, 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) và Vesali (Tỳ-xá-ly), Đầu Sư Tử 
nổi tiếng ở Viện Bảo Tàng Sarnath và Đầu Voi ở Sankasia. 
Cuộc hành hương làm gương của nhà vua Asoka đã được 
các nhà vua “Phật tử” sau này, những hoảng hậu, những 
thánh nhân và những người giảu có có phương tiện tài lực 
thời bấy giờ, noi gương làm theo. 


Cuối cùng thì Ân Độ đã trở thành nước đầu tiên mọc lên 
những công trình tưởng niệm và những đền tháp Phật giáo. 


Đến từ Trung Hoa là những nhà sư mộ đạo và vô cùng 
nhiệt huyết, như ngài Pháp Hiển, Huyền Trang và nhiều 
người khác nữa. Họ đã hành trình vạn dặm và đã kiên trung 
vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm và thậm chí là cái 
chết để hoàn thành ước nguyện đi chiêm bái những thánh địa 
Phật giáo. 


Trong quyền “Những Nhà Sư Trung Hoa ở Ấn Độ” của 
ngải Nghĩa Tịnh (I-Ching), một nhà hành hương nổi tiếng 
khác, ngài đã mô tả lại cảnh ngài phải chịu đói suốt nhiều 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 239 


ngày không có miếng ăn, thậm chí không một giọt nước. 
Chúng ta phải tự hỏi làm sao những nhà hành hương có thể 
chịu đựng để giữ vững tinh thần và hạnh nguyện hảnh 
hương của họ? 


Trên những chặng đường bộ hành thật dài, nhiều người 
đã bỏ mạng vì kiệt sức và bệnh tật và nhiều người đã phải để 
lại hài cốt của mình trên những sa mạc mênh mông hoặc ở 
đâu đó trên đường đi ở Ân Độ. Nhưng mặc dù bao nhiêu 
chông gai, gian khổ, họ vẫn không nản chí và đầu hàng, đó 
là tỉnh thần bất khuất và tâm nguyện kiên trung để được 
ngăm nhìn và chiêm bái những di tích thiêng liêng của tôn 
giáo mình. Chắc trước đó chưa từng có ai có thể chịu đựng 
được những thử thách của sa mạc, núi rừng hiểm trở và đại 
dương và thể hiện được lòng dũng cảm, lòng mộ đạo sâu 
sắc, và khả năng chịu đựng phi thường!. 


Người tiên phong hành hương là ngài Pháp Hiến (Fa 
Hsien). Ngài đã mất 5 năm đề bộ hành từ biên cương phía 
Tây của Trung Hoa, băng qua sa mạc Takla Makan, sa mạc 
tử thân, là khu vực có môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh 
trái đất, và những ngọn đèo bão cuốn ở Pamir và những dãy 
núi cao ngất, hiểm trở ở xứ sở của dãy Hindu Kush chỉ để 
thực hiện việc đi mà chưa đến được mục tiêu của chuyến đi 
là Ấn Độ. 


Sau đó, ngài hành hương ở Ấn Độ 6 năm vả qua Sri 
Lanka và ở lại đó thêm 2 năm nữa. Sau đó, ngài lên đường 
trở về quê hương bằng đường biển mắt một năm hành trình 
và ngài đã ghé lại đảo Java 5 tháng. Pháp Hiển đã ghi lại 
toàn bộ cuộc hành hương kéo đải từ năm 399-414 sau CN 
trong quyên Ký Sự Phật Quốc hay Phật Quốc Ký. 


240 e Hành hương về xứ Phật 


Gần 100 năm sau chuyến đi của ngài Pháp Hiển, 2 nhà 
sư khác, có tên trong tiếng Trung Hoa là Sung Yun và Hui 
Sheng, thuộc Lộ Giang, phủ Hồ Nam đã được Hoảng Hậu 
đương triều Bắc Ngụy phái đi sang Ấn Độ để thỉnh kinh 
Phật. Họ bắt đầu hành trình vào năm 518 sau CN và sau khi 
đến được Ấn Độ, tận vùng Peshawar và Nagarahara 
(Jalalabad), sau đó quay trở về Ân Độ vào năm 521 sau CN. 


Sung Yun có tường thuật lại trong một ký sự ngắn về 
chuyến đi của mình, nhưng Hui Sheng thì không ghi lại bất 
kỳ chỉ tiết nào về chuyên hành hương của mình. 


Đối với những nhà nghiên cứu sau này, Hui Sheng quả 
thật là một nhà hành hương bí ân. Một điểm được ghi lại 
trong lịch sử Trung Hoa và theo nghiên cứu hiện đại được 
công bố mới đây của hai học giả Mỹ và Canada, một phái 
đoàn Phật giáo đến Trung Mỹ và Mexico khoảng thế kỷ thứ 
5 sau CN. 


Theo giáo sư John Fryer thuộc Đại Học California, một 
nhà sư Phật Giáo tên là Hui Sheng trong tiếng Trung Hoa và 
bốn vị khác người gốc Kabul ở Afganistan đã viếng thăm 
Trung Mỹ và Mexico vào năm 458 sau CN với mục đích 
truyền dạy giáo lý của Đức Phật. Sau khoảng thời gian 40 
năm, Pháp sư Hui Sheng, vị trưởng đoàn, đã đơn độc trở về 
Trung Quốc năm 499 sau CN. 


Đây quả thật là một cuộc hành hương vĩ đại, từ Trung 
Hoa qua Ấn Độ rồi về lại Trung Hoa hoặc ra một hải cảng 
Ấn Độ để vượt đại dương sang Bắc Mỹ và hành trình nhiều 
ngàn dặm để xuống Trung Mỹ!. (ND) 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 241 


Nhà hành hương Trung Hoa nổi tiếng nhất là pháp sư 
Tam Tạng Kinh ngài Huyền Trang (Hsũan Tsang), người đã 
bí mật thực hiện cuộc hành hương bằng một chuyến đi đài 
về phía Tây vào năm 629 sau CN vào năm 27 tuổi. Chuyến 
hành hương của ngài là chuyên đi dài nhất, mất hết 17 năm 
(629-645 sau CN) và khi trở về lại đất nước, ông được 
nghênh đón bởi vua nhà Đường, Đường Thái Tông. 


Huyền Trang đã ghi lại những chuyến đi của mình trong 
quyền sách hay được gọi là “Đại Đường Tây Vực Ký”, với 
những trang viết đầy chỉ tiết và lãng mạn về những thánh 
địa, đền chùa Phật Giáo ở Ấn Độ và những nước ngài đã đi 
qua. 


Những trang ký sự này đã giúp cho hầu hết sự thành 
công của các nhà khảo cổ và khai quật các Phật tích ở Ấn 
Độ. Thật đúng là một sứ mạng thiêng liêng. 


Sự đóng góp, lòng mộ đạo và lòng ham mê học hỏi của 
ngài đã trở thành một nguồn cảm hứng to lớn cho những 
người đương thời và những thế hệ sau đó trong việc thực 
hiện tâm nguyện hành hương về đất Phật. 


Trong đó có Nghĩa Tịnh, người đã hành hương ởi từ 
Trung Hoa qua Án Độ và trở về đều bằng đường biển. 
Chuyến đi của ngài kéo dải từ năm 671-695 sau CN, trong 
đó ngài ở lưu lại 10 năm ở Học Viện Nalanda và thêm 10 
năm nữa ở Sri-Vijaya, Sumatra để dịch kinh sách. Ngài đã 
ghi lại cuộc hành hương của mình trong cuốn tác phẩm 
“Nam Hải Ký Qui Nội Pháp Truyện”. 


242 e Hành hương về xứ Phật 


Những ký sự của những nhà hành hương Trung Hoa 
lại chính là những văn bản duy nhất mô tả lại hoàn cảnh 
của Phật Giáo và những di tích Phật giáo theo như hiện 
trạng vào thời bấy giờ, cho nên chúng trở thành những 
chứng cứ vô giá trong việc xác định vị trí địa lý của 
những tàn tích, di tích trong quá trình khai quật vào thế 
kỷ 19 bởi Ngài Alexander Cunningham và những nhà 
khám phá khác. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 243 


qD 


“Ký Sự Phật Quốc” của ngài Pháp Hiến 


Ngài Pháp Hiển (Fa Hsien) đã hành hương đến Ấn Độ 
cùng với những nhà sư là: Hui-king, Tao-ching, Hui-ying, 
Hui-yu và một số người khác. Mục đích của chuyến đi là 
sưu tầm Luật Tạng (Vinaya) hay Giới Luật Tăng Đoàn. 


Ngài khởi hành từ Trường An hay Tây An (Xian) vào 
năm 339 sau CN, lúc ngài đã 65 tuổi, thật kiên cường. Cả 
đoàn hành hương phải đi bộ hảnh qua nhiều chặng đường 
cho đến khi họ đến được Chang-yeh, đồn trú quân lính cuối 
cùng ở đầu cực Tây Bắc của Vạn Lý Trường Thảnh, ở đó họ 
đã gặp đoàn nhà sư Trung Hoa khác do nhà sư Pao-yun và 
Sung-king dẫn đầu, cũng lên đường đi Ấn Độ. 


Sau khi trú chân một tháng mùa mưa ở Chang-ych, họ 
lập tức lên đường đến Dunhuang (Đôn Hoàng), nơi bắt đầu 
vành đai sa mạc Takla Makan tử thần, và họ nghỉ lại Đôn 
Hoàng hơn một tháng nữa. Quan trân thủ đã cung cấp cho 
họ những nhu yếu phẩm cần thiết để họ có thể vượt qua sa 
mạc và họ xuất phát vượt qua sa mạc Takla Makan. Sau khi 
đi bộ được 17 ngày được 1,500 lý, (1 lý=1/⁄3 dặm), về hướng 
Tây Nam, dọc theo vảnh đai của sa mạc, họ đã đến một xứ 
sở lởm chởm, khô căn là Shen-shen (Thiện Thiện), thuộc 
Loulan (Lâu Lan), phía nam của Lop Nor. Nhà vua của đất 


244 e Hành hương về xứ Phật 


nước này cũng sùng kính đạo Phật và ở đó có khoảng 4.000 
tu sĩ Phật giáo “Tiểu Thừa' (Hinayana)'. 


Sau khi nghỉ ngơi ở xứ này khoảng một tháng, họ lên 
đường tiếp tục cuộc hành trình đi về hướng Tây Bắc trong 
vòng 15 ngày, có thể là đi dọc theo sông Tarim và đến nước 
Kara-shahr (Korla), gần Hồ Bagarach. Ở đây họ gặp lại 
đoàn hành hương của nhà sư Pao-yun, đi theo hướng Bắc 
đến Hami và Turfan. 


Trong lúc này nhóm hành hương của ngài Pháp Hiển 
được lưu lại ở Kara-shahr được sự bảo trợ và cung cấp nhu 
yếu phẩm bởi một quan chức quan trọng, nhóm của ngài 
Pao-yun thì không được may mắn, họ phải quay trở lại 


†Những ghi chép của Ngài Pháp Hiển là theo cách những người theo 
Phật giáo Đại Thừa lúc đó thì hay gọi họ (những người theo các 18 
trường phái Kinh Bộ Nikaygs) là “Tiểu Thừa”. Nhưng cách gọi đó đã trở 
thành ấu trĩ, mang tính khinh miệt họ và tự tôn mình của những người 
Đại Thừa. Sau này, trên thế giới người ta gọi họ là những người theo 
“Phật giáo Nguyên thủy”. 


Và chúng ta đang bàn luận về những cuộc hành hương về xứ Phật, nơi 
mà Đức Phật từ lúc ra đời cho đến khi từ giã trần gian Bóát-Niết-bàn 
chưa hề giảng dạy một giáo pháp nào có tên Tiểu Thừa, Đại Thừa (hay 
xe lớn, xe nhỏ) cả. Và những thánh địa thiêng liêng là chứng tích của 
quê hương khởi thủy của Phật giáo mà chúng ta đang tâm nguyện 
chiêm bái, nên chúng ta cũng nên gọi bằng tên “Phật giáo Nguyên 
thủy”, ở những nơi chúng ta sẽ gặp gỡ, chứng kiến hàng ngàn Phật tử 
và tu sĩ mộ đạo đáng kính đến từ nhiều đất nước Phật giáo khác nhqu. 
[Xem thêm quyển “Giáo Trình Phật Học”, Chương XVII của cùng tác giả; 
“Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa” của HT. TiếN SĨ W. 
Rahula]. ND 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 245 


Turfan để chuẩn bị những nhu yêu phẩm cho chuyến đi tiếp. 
Sau khi ở lại Kara-shar 2 tháng, Pháp Hiển cùng với nhóm 
hành hương tiếp tục lên đường đi về hướng Tây Nam, băng 
qua sa mạc. Dọc đường hoàn toàn hiu quạnh, không nhà cửa 
và không một bóng người. Sự chịu đựng để vượt qua gian 
khổ của họ là ngoài sức tưởng tượng của con người. Họ la 
lếch tiếp tục bộ hành suốt một tháng và 5 ngày ròng rã, cuối 
cùng họ đến được một thị trấn ốc đảo xanh tốt là Khotan 
(Vu Điền). Người đứng đầu xứ sở nảy đã tiếp đãi nông hậu 
và chu cấp những tiện nghi, chỗ ở cho các ngài trong một tu 
viện. Họ lưu lại đây 3 tháng. 


Từ Khotan, đoàn hành hương tiếp tục đi bộ 25 ngày để 
đến Yarkand, và dừng chân nghỉ lại ở đây 15 ngày trước 
khi tiếp tục. Họ lại tiếp tục bộ hành 25 ngày để đến Kasghar 
(Tân Cương), nằm giữa dãy núi Thông Lĩnh (Pamirs), vào 
lúc chứng kiến được Lễ Pancavassika Parisa (Hội Đồng 
Phật Giáo họp mặt Š năm hay 5 Hạ I lần) do Hoàng Đề A- 
dục (Asoka) đặt ra), trong buổi Lễ đó, Vua nước này đã thực 
hiện lễ cúng dường trang trọng cho Tăng Đoàn. Rời khỏi 
Kashgar, họ tiến vào đất nước Tajikistan qua dãy núi 
Sarykol, mất nguyên một tháng trời để vượt qua hết vùng 
núi non hiểm trở Pamirs, sau đó họ tiếp tục cuộc hành trình 
về hướng Tây Nam trong 15 ngảy, vượt qua những chặng 
đường hiểm trở nhất, toàn là vách đá dựng đứng, gần như 
không thể nào vượt qua được. Ngài Pháp Hiển đã mô tả lại 
như sau: 


“.. mười lăm ngày trên một con đường gay go dốc đứng 
và hiểm nghèo, vì sườn núi giống như một bức tường đá với 
chiều cao hơn 10.000 bộ (gân bằng 3.000m). Nhìn xuống 
dưới, cảnh vật đã mờ đổi và khi muốn bước tới thì cũng 


246 e Hành hương về xứ Phật 


không có chỗ đề đặt bàn chân nữa. Bên dưới là sông Sinf°u- 
ho (Indus). Những người đã đến đây những lần trước đã 
đục đá để làm đường đi và phải đặt thang vào sườn đá. Tất 
cả có đến 700 bậc thang, khi đã vượt qua hết những bậc 
thang này thì chúng tôi phải đi qua con sông bằng cầu treo 
dây quăng. Hai bên bờ sông cách xa nhau gần tảm mươi 
bước..., ( tức gần 80-100m)”. 


Sau khi vượt sông, họ tiếp tục đến nước Udyana, trải dài 
từ xứ Chitral đến xứ Swat ngày nay ở miền Bắc Pakistan. 
Ngày đó, Udyana là một trung tâm phát triển Phật giáo, 
với khoảng hơn 500 tu viện của những tu sĩ Phật Giáo 
Nguyên Thủy. Ba người trong đoàn là Hui-king, Tao-ching 
và Hui-yu tách ra để đi đến Nagarahara (Jalalabad) chiêm 
bái di tích “Bóng Phật” ¡in trên vách hang động của Rồng 
Gopala Naga” và chiêm bái cả xá-lợi răng và xương sọ của 
Đức Phật tại Hadda, trong khi đó ngài Pháp Hiển và Hui 
ying vẫn còn ở lại Udyana để trải qua mùa Mưa Kiết Hạ. 
Sau khi kết thúc ở đây, tất cả đều lên đường đi Swat và tiếp 
tục hành trình 5 ngày xuống phía Đông để đến Gandhara 
(vùng đất năm giữa Takkasila và Charsadda ngày nay). Từ 
đây, họ tiếp tục hành hương về Peshawar để chiêm bái bảo 
Tháp Kaniska spa nổi tiếng và di vật bình bát của Phật. 
(Chú giải 4). Tại đây, họ gặp lại đoàn hành hương của nhà 
sư Pao-yun và Sung-king cũng đến chiêm bái bình bát của 
Phật. 


Một trong những người bạn đồng hành của ngài Pháp 
Hiển là Hui-yu, người lần trước tách ra đi chiêm bái Bóng 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 247 


Phật? ở Nagarahara, cũng vừa đến Peshawar, và đến lúc này, 
ông ta quyết định quay về Trung Hoa cùng với đoàn của 
Pao-yun và Sung-king. Trong khi đó, một người đồng hành 
khác của ngài Pháp Hiển là Hui-ying, trong khi ngụ lại 
trong ngôi Chùa có bình bát của Phật, đã từ trần tại đó. 


Bây giờ, Pháp Hiến và 2 người đồng hành cùng tiến về 
phía Tây đến Nagarahara. Ngài đã đến thành phố Hadda, và 
viếng thăm ngôi chùa có giữ Xá Lợi Xương Sọ của Phật. 
Tại thủ đô Nagarahara, ngài cũng đã viếng thăm những 
ngôi chùa có những tu sĩ mang y kép (Sanghati, Tăng-g1à- 
lê); và thăm động “hang rồng' Gopala Naga để chiêm bái 
Bóng Phật. 


Ông cùng hai người đồng hành là Tao-ching và Hui-king 
nghỉ chân và ở lại 2 tháng mùa Đông tại thành phố này. Khi 
mùa Đông kết thúc, họ tiếp tục hành trình xuống phía Nam 
và gặp phải sự khắc nghiệt của một mùa Đông buốt giá, thời 
tiết lạnh như băng khi họ cô gắng vượt qua dãy núi Safed 
Koh. 


?Theo truyền thuyết được ghi chép lại bởi những nhà hành hương Trung 
Hog, Đức Phật đã để lại bóng của Người in trên hang động ở vách núi 
Nagghơra (thủ phủ ngày xưa của thị trấn Jalalabad). Hang Động lớn này 
là nơi ở của Rồng Naga Gopdla hủy diệt, nó đã định tiêu diệt vương 
quốc này, chỉ vì nó có một số xích mích với nhà vua trong kiếp trước. 


Vì lòng từ bi đối với những dân cư đang sống ở đây, Đức Phật từ Trung 
Ấn đã đến nơi đây để hàng phục con rồng và Người đã để lại bóng của 
mình trên vách hang động của Rồng Naga Gopdla. Đức Phật dặn con 
rồng là phải nhìn lên bóng Phật mỗi khi tâm ác khởi sinh thì lập tức lòng 
từ sẽ được thay thế cho ác tâm. Về sau này, bóng Phật đã không còn 
được thấy nữa. 


248 e Hành hương về xứ Phật 


Nhà sư Hui-king, gần như không thê phục hồi từ những 
căn bệnh trước đây trong cuộc hành trình dài vạn dặm, và 
không thể nào tiếp tục cất bước nữa. Ngài kiệt sức và chết 
trên tay của Pháp Hiển. Điều nảy càng thúc giục những 
người còn lại phải cố găng hết sức lực cuối cùng và vượt 
qua rặng núi càng nhanh càng tốt để hướng về Afghanistan. 
Cuối cùng, họ cũng đến được Afghanistan. Họ đã xin nghỉ 
lại qua mùa Mưa trong một tu viện cùng với 3.000 tăng sĩ 
sống ở xung quanh vùng lân cận. 


Sau kỳ An Cư Mùa Mưa, họ lên đường băng qua vùng 
Punjab, đây là vùng Phật giáo đang nở hoa và họ đã ghé qua 
rất nhiều tu viện với vô số Tổ kheo, và sau đó đến được 
nước Mathura. Pháp Hiên đã viếng thăm lần lượt những nơi 
Sankasia, Kanauj, Saketa, Ayodha và Savatthi (Xá-vệ), ở 
đó những Tỳ kheo trong Tu viện Kỳ Viên Jetavana đã vô 
cùng ngạc nhiên khi gặp họ, bởi vì những người Ấn Độ ở 
đây chưa bao giờ thấy người Hán (Trung Hoa) đến tận nơi 
cách xa này để thỉnh giáo pháp của Phật. 


Xuôi về hướng Đông, đoàn hành hương đã đến thăm 
vương quốc dòng họ Thích Ca (Sakya) cô xưa, và ở đó, họ 
đã đi thăm nơi sinh của các vị Phật Kakusandha (âm Hán 
Việt: Phật Câu-lưu-tôn) và Phật Konagamana hay còn gọi 
là Phật Kanakamuni (âm Hán Việt: Phật Câu-Na-Hàm), và 
cũng đã chứng kiến những Trụ Đá Asoka được dựng lên ở 
đó. Lúc này, kinh thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) giống 
như một sa mạc, không một bóng người ở. Chỉ có một nhóm 
Tỳ kheo và khoảng 10 gia đình cư sĩ. Đường xá vắng tênh, 
không người qua lại vì nỗi sợ voi dữ và sư tử. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 249 


Từ Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), những người hành hương 
đi Kusinara (Câu-tin-na), là thánh địa, nơi Đại Bát-Niết bàn 
của Đức Phật. Ở nơi này cũng vậy, cũng chỉ có một số ít của 
dân và những gia đình bên cạnh một vài nhóm Tỳ kheo. Sau 
đó họ rời đi Vesali (Ty-xá-ly) và Pataliputta (Hoa Thị 
Thành), thủ đô của nước Magadha (Ma-kiệt-đà) cô xưa. Sau 
đó họ lại hành hương qua tu viện Nalanda và thành 
Rajagaha (Vương-xá), tại đây, Pháp Hiển đã leo lên ngọn 
núi Gijjhakifta (Linh Thứu) để dâng hoa, hương đèn và 
ngôi lại suốt đêm để thiền định và đọc kinh. 


Tiếp tục cuộc hành hương, họ lại đến Buddhagaya (Bồ- 
Đề Đạo Tràng), thánh địa nơi Đức Phật thành Đạo; và họ 
đến Vườn Nai (Lộc Uyến) ở Sarnath, nơi Đức Phật khai 
giảng Giáo Pháp bằng Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên (kinh 
Chuyển Pháp Luân); rồi họ cũng viếng thăm Varanasi và 
cuối cùng Kosambi ở quận ly Allahabad, tại nơi này, họ 
cũng đến thăm nơi tản tích của tu viện Ghositarama nổi 
tiếng. Quay trở lại Pataliputta (Hoa Thị Thành), sư Tao- 
ching đã quyết định xin nhập tịch làm cư dân Ân Độ, sau 
khi thấy những khuôn phép giới luật nghiêm trang được tuân 
chỉ bởi những tu sĩ Ân Độ theo đúng như Luật Tạng, so với 
những nét sơ sải của những giới luật ở Trung Hoa vào thời 
bấy giờ. 


Còn đối với nhà sư Pháp Hiến, mục đích của ngài là lưu 
trú tạm thời cho đến khi nào tìm được một bản sao của Luật 
Tạng (nhắm đến “Giới Luật Tăng Đoàn') để mang về quê 
hương, nhưng sau bao nhiều năm hành hương, đến bây giờ 
vẫn chưa tìm được một văn bản viết tay nào. Tất cả những 
giới luật mà ngài học được trên suốt đường đi đều do truyền 
miệng. Ngài đã thính được từ Tu Viện Kỳ Viên một văn bản 


250 e Hành hương về xứ Phật 


về giới luật được sử dụng bởi trường phái Phật giáo 
Mahasanghika (Đại Chúng Bộ). Pháp hiển phải bỏ ra 3 
năm để học tiếng Phạn để sao dịch những Giới Luật đó. Lại 
tiếp tục hành trình, ngài đi dọc theo sông Hằng theo hướng 
Đông, đến thành phố hải cảng Tamralipti ở cửa sông Hằng 
(tức là Cảng Tamluk ngày nay ở West Bengal), nơi đây, ngài 
ở lại thêm 2 năm nữa để tiếp tục sao chép những kinh điển 
và vẽ lại những tranh ảnh tư liệu. 


Từ giã Ấn Độ, Pháp Hiển lên thuyền từ cảng Tamralipti 
đi Sri Lanka (Tích Lan) Ngài ở lại SrI Lanka thêm 2 năm 
nữa để thu nhập và sao chép kinh điển, bao gồm cả những 
giới luật tăng đoàn được ghi chép và áp dụng bởi trường 
phái Phật giáo Mahissaka (Hóa Địa bộ), vốn chưa từng 
được biết đến ở Trung Hoa. 


Sư Pháp Hiển đã rời xa quê nhà đã nhiều năm trời. Trong 
bốn nhà sư cùng đi chung với ngài, l người đã quay trở 
lại Trung Hoa ngay sau khi chỉ đến được Peshawar (là 
Hui-yu), 2 người qua đời một cách đáng ghi nhớ ở Ấn Độ 
(là Hui-ying và Hui-king) và một người ở lại Ân Độ (là 
Tao-ching). 


Trong tu viện Abhayagiri ở Anuradhapura, Tích Lan, 
nhìn thấy cảnh một thương nhân dâng tặng một cây quạt 
bằng lụa trắng từ Trung Hoa đã làm cho ngải chợt u buồn và 
cảm thấy nhớ quê hương thăm thắm trong lòng. 


Sau khi đã hoàn thành việc sao chép Giới Luật để về 
truyền bá ở Trung Hoa, như mục đích ban đầu trước khi 
hành hương, Pháp Hiển lên đường về lại cô quốc. Lần trở về 
này ngài đi bằng đường biến. Trong chuyên đi này, theo ghi 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 251 


chép, ngài cũng đã nhiều lần thoát chết trong gang tắc một 
cách kỳ diệu. Thuyền của ngài bị bão táp, sóng lớn đánh bị 
lủng và bị dạt vào đảo Yepoti, Java (tức Indonesia ngày nay) 
và ngài đã ở lại 5 tháng ở nơi này. 


Sau đó, ngài lên thuyền khác đi về hướng Quảng Đông, 
nhưng sau hơn một tháng, ngài lại gặp bão, thuyền bị dạt ra 
xa khỏi lộ trình và cuối cùng tấp vào bờ của bán đảo 
Shantung”. Tuy nhiên, sau bao nhiêu hiểm nguy, gian khổ, 
Pháp Hiển vẫn tìm được đường về lại quê nhà với một hành 
lý vô cùng quý giá, đó là những ghi chép kinh điển vẫn còn 
được giữ nguyên. 


Sau khi nghỉ chân ở Tsing-Chow (thuộc Quảng Châu) 
qua một mùa hè, ngài thân hành đến Nam Kinh để trình bày 
những quyền kinh sách mà ngài đã kỳ công mang được về 
đến Trung Hoa. Đó là 14 năm của những cuộc hành trình 
đầy gian khổ và hiểm nguy, đi qua gần 30 nước khác nhau. 
Nhờ vào lòng tin và sự bảo hộ của Tam Bảo, ngài đã được 
an toàn trở về sau bao nhiêu khổ ải, và sau đó, với mong 
muốn chia sẻ lại những khoảng thời gian gian truân, sóng 
gió cũng như đầy hạnh phúc trong chuyến hành trình về xứ 
Phật, ngài đã ghi lại ký sự của những chuyến đi từ năm 399- 
414 sau CN. 


3 Theo tìm tòi trong nhiều tư liệu, nếu địa danh Shantung là cách phát 
âm của tiếng Quảng Đông về bán đảo Sơn Đông (thường viết là 
Shandong theo tiếng Phổ Thông), thì thuyền của ngài Pháp Hiển đã bị 
bão đánh dạt quá xa, cách hàng ngàn dặm về hướng Đông Bắc, lên 
tận vùng Sơn Đông ở phía Bắc Trung Quốc, tức là gần thành phố 
duyên hải Thanh Đảo (Qingdao) ngày nay. (ND) 


252 e Hành hương về xứ Phật 


Ngài Pháp Hiến tuổi đã khá cao khi khởi hành cuộc 
chiêm bái vào năm ngài 65 tuổi, và khi về nước, ngài đã 79 
tuôi. Ngài mắt năm 82 tuổi, sau khi đã hoàn thành toàn bộ sứ 
mệnh dịch thuật những kinh điển Phật giáo mà ngài đã mang 
về. Ngài là một nhà hành hương tận tụy vả kiên trung, một 
học giả, một tâm gương về niềm tin và lòng mộ đạo và một 
nhà sư Phật giáo đáng tự hào và đáng tưởng nhớ cho đến 
muôn đời đối với tất cả chúng ta. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 253 


(HD 


“Tây Vực Ký” của ngài Huyền Trang 
(Hsũan Tsang) ®) 


Ký sự “Đại Đường Tây Vực Ký” là một bộ sách ghi chép 
một cách khách quan, hơn 12 quyền, do nhà hành hương nổi 
tiếng Huyền Trang kế về chuyến đi lịch sử từ Trung Hoa 
đến Trung Á và bán đảo Ấn Độ và hành trình quay vẻ, 
trong khoảng thời gian 629-645 sau CN. ? 


Trong khi Pháp Hiến hành hương đến Ấn Độ để tìm 
giáo Luật hay Luật Tạng (Vinaya), thì mục đích của Huyền 
Trang là đến Ấn Độ để tìm học từ những bậc trí giả, thánh 
nhân những điều về giáo Pháp hay Kinh Tạng (Su?fana), mà 
bản thân ngài còn nhiều điều chưa thông suốt. 


Sau khi đơn xin hành hương của ngài không được triều 
đình cho phép, ngài đã lên đường một cách bí mật từ 
Trường An vào năm 629 sau CN, vào năm ngài 27 tuổi. Đi 
theo hành lan Gansu, ngài vượt qua Lan Châu và đi thăng về 
nơi cuối cùng của Vạn Lý Trường Thành gần Đôn Hoàng. 
Từ đó, ngài tiếp tục đi theo nhánh phía bắc của con đường 


* quí vị đừng nên nhầm lẫn với truyện “Tây Du Ký”, một sáng tác của 
Ngô Thừa Ẩn về cuộc hành hương của thầy trò Đường Tăng với Tề Thiên 
Đại Thánh, Trư Bát Giới...và cũng đã từng được quay thành phim. 


254 e Hành hương về xứ Phật 


Tơ Lụa, vượt qua Yumen Guan (Ngọc Môn quan) và vượt 
sa mạc Gobi để đến Hami (Ha-mật). Đến đây, ngài được 
triệu mời về Turfan, thủ đô của nước Uighur, bởi nhà Vua 
kính mộ đạo Phật, để làm quốc sư, nhưng ngài đã từ chối. 
Sau khi không thuyết phục được Huyền Trang, nhà Vua đã 
tiễn Huyền Trang lên đường đến Kara-shahr, rồi từ đó, 
ngài tiếp tục đi đến Kucha (Dao Tần). 


Kucha (thuộc xứ tự trị Tân Cương ngảy nay của Trung 
Quốc) là một đô thị ốc đảo nằm bên vành đai sa mạc, rất nồi 
tiếng về những giống ngựa ở đây. Vùng đất này rất phì 
nhiêu về khoáng sản và hoa màu nông nghiệp. Ở đây, có 
hàng trăm tu viện với hơn 5000 tu sĩ theo trường phái 
Sarvastivadin (Nhất Thiết Hữu Bộ). Tất cả những tu viện 
đều có treo nhiều ảnh Phật được trang hoàng lộng lẫy, được 
dùng đề treo lên những chiếc xe đề đi diễu hành trong những 
dịp lễ. Ở Kucha, nhà Vua cũng tuân thủ tổ chức LỄ 
Panecavasssika Parisa (Hội Đồng Phật Giáo họp mặt 5 năm 
hay sau 5 Hạ một lần) do Hoàng Đề A-dục (Asoka) đặt ra, 
là dịp lễ để cho nhà Vua và tất cả thực hiện việc cúng dường 
lớn nhất 5 năm một lần. Lần hành hương của Pháp Hiển, 
ngải cũng ghé qua đất nước này và cũng ở lại đúng vào dịp 
tổ chức lễ này. 


Từ bên ngoải cổng thành, Huyền Trang thấy được những 
hình tượng Phật, cao khoảng 90 bộ (khoảng 30-40m), và bên 
trước đó là nơi để làm lễ hội được dựng lên. Sau khi ở lại xứ 
sở này 2 tháng, ngài lên đường đến Aksu và vượt qua dãy 
núi Thiên Sơn đây băng tuyết và tiếp tục bộ hành đến gần 
Hồ Issyk Kul ở nước Kyrgyzstan. Khu vực hồ trên núi này 
có độ cao 5272 bộ Anh (1.607m) so với mực nước biến, 
rộng 6,200 Km2 là hồ nước mặn lớn thứ nhì trên thế giới. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 255 


Sau đó, ngải tiễn về phía Tây Bắc dọc theo vùng đất màu 
mỡ thuộc thung lũng sông Chu và băng qua vùng hồ và 
châu thổ Kyrgyz thuộc vùng Myn-bulak, được biết đến với 
nghĩa là “Ngàn Con Suối”. Sau đó, ngài lại tiếp tục hảnh 
trình về phía Tây, đi qua đô thị Tartar của xứ Taras và nước 
Nujkend năm trên Rặng Núi Chatkal, và đến được 
Tashkent ở miền Đông Uzbekistan, lúc bấy giờ dưới sự cai 
trị của người Tuh-kiueh (Hung Nôi). 


Điểm dừng chân tiếp theo là Samarkand, một quốc gia 
đông dân năm ngay trên trục giao thương giữa Trung Hoa và 
Ấn Độ. Đó là khu chợ, trung tâm mua bán sâm uất nhất trên 
con đường Tơ Lụa. Theo như ghi chép của Huyền Trang: 


“Nhiêu loại hàng hóa quỷ hiếm của nhiều nước được 
chứa ở đây. Người dán ở đáy thì khéo léo và buôn bán giỏi 
giang hơn những nước khác. Người ở đây dũng cảm và 
mạnh mẽ và mọi người xung quanh đếu theo gương của họ 
về sự lịch thiệp và khẳng khải của họ”. 


Từ Samarkand, nhà hành hương tiếp bước đến Kesh 
(Karshi), rồi đi về hướng Nam tiến về vùng núi non hiểm 
trở. Sau khi leo lên qua chặng đường dốc đứng và đầy nguy 
hiểm, ngài đến được “Công Sắt hay Thiết Môn Quan, một 
ngọn đèo hai đầu toàn vách núi dựng đứng, xanh đen thắm 
cũng giống như màu của sắt. Ở đó, những cánh công 2 lớp 
bằng gỗ được dựng lên và nhiều loại chuông được gắn trên 
đó. Khi công cửa được gia cố bằng sắt và không thể nảo 
đánh phá được. Bởi vì rất khó mà vượt qua đèo được một 
khi công đã bị đóng, hai bên là vách núi, cho nên đèo này 
được gọi là Thiết Môn Quan. 


256 e Hành hương về xứ Phật 


Sau khi vượt qua Thiết Môn Quan, ngài đến được 
Tukhara, một đất nước đang được cai quản bởi người Turk, 
sau đó ngài vượt xông Oxus (Amu Darya) gần Termez đến 
Kunduz ở Afghanistan. Ở đây, ngài gặp người con cả của 
thủ lĩnh Turkish Khan, người anh rễ của Vua nước Turfan. 
Vua nước Turfan khi trước đây Huyền Trang ghé lại Turfan, 
nhà Vua đã viết thư giới thiệu Huyền Trang cho thủ lĩnh 
Turkish Khan. Sau vài ngày chờ đợi, ngài cùng những nhà 
sư đông hành từ Balkh đã tiễn vào thành phó, trước đây là 
thủ đô của vương quốc Bactria của Vua Milinda. Nơi đây 
có khoảng hơn 100 tu viện và 3.000 tăng sĩ. 


Sau khi đến chiêm bái một số di tích thiêng liêng tại nơi 
đây, ngài lên đường đi Balkh và bắt đầu thực hiện một cuộc 
hành trình gian khổ và đây hiểm nguy nhất để vượt qua vùng 
núi cao Hindu Kush để đến Bamiyan. Ở Bamiyan, mọi 
người thờ Tam Bảo, nhưng vẫn còn thờ hàng trăm vị thần hộ 
mệnh, đặc biệt là những người buôn bán thường làm lễ cúng 
bái những vị thần này khi công việc làm ăn bị thất bát, thua 
lỗ. Có khoảng 10 tu viện và 1000 tăng sĩ theo trường phái 
Lokuttaravadin (Thuyết xuất thế bộ). Huyền Trang đã thấy 
những hình tượng Phật không lồ, cao 55m và 35 m, được 
khắc vào vách núi vào thế kỷ thứ 4 và thứ 5 sau CN. Ngài 
cũng đã từng nhằm tưởng rằng hình tượng Phật nhỏ hơn 
khác được làm bằng đồng bởi vì ở đó sáng lên màu vàng 
ánh. Ngài cũng thấy một tượng Phật nằm và cũng đến lễ lạy 
một số di tích xá lợi răng của Phật. 


Ghỉ chú: Vào năm 2001, trong một hành động mù 
quáng, những tay súng Taliban cuồng tín ở Afghanistan đã 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 2577 


phá hủy hình tượng Phật nảy, trước sự lên án và phản đối 
của cả thế giới). 


Tiến về phía đông, Huyền Trang vượt qua đèo của dãy 
núi Hindu Kush, vượt qua Đỉnh đèo Siah Koh, xuống nước 
Kapisa. Nước này có khoảng 100 tu viện và 6.000 tăng sĩ 
Đại Thừa và một tu viện lớn có khoảng 300 Tỳ kheo Phật 
giáo Nguyên Thủy. Cũng có khoảng 10 đền thờ với khoảng 
1.000 tu sĩ khô hạnh người Hindu, theo nhiều phái tu hành 
khổ hạnh khác nhau như lõa thể (Digambaras), những người 
chỉ che thân bằng bụi tro (Pasupa/as) và những người mang 
vòng kết bằng xương trên đầu (Kapaladharinas). 


Mỗi năm, nhà vua đều cho làm một ảnh Phật bằng bạc và 
phát chân cho người nghèo đói và mồ côi trong vương quốc 
của ông. Sau khi trải qua hết mùa hè năm 630 sau CN ở 
Kapisa, Huyền Trang lại lên đường đi Nagarahara 
(Jalalabad). Ở đây, ngài thấy rất nhiều tu viện, nhưng tất ít 
tu sĩ. Những bảo tháp phù-đồ s/upa thì hiu quạnh và bị tản 
phá. 


Ngài cũng viếng thăm di tích hang động của Rồng Naga 
Gopala nỗi tiếng, mà theo truyền thuyết, Đức Phật đã đề lại 
bóng của người In trên vách hang động sau khi đã hàng phục 
con rồng (naga) định hủy diệt vương quốc. Tại ngôi chùa có 
xá lợi xương sọ của Phật, ngài bắt gặp người canh giữ ngôi 
chùa lại là một Bả-la-môn do nhà vua cử đến và Bà-la-môn 
đã thu tiền phí những người đến đây thăm viếng di tích. 
(Đoàn hành hương của ngài Pháp Hiển cũng đã từng viễng 
thăm những nơi thánh tích này). 


258 e Hành hương về xứ Phật 


Rời Nagarahara, nhà hành hương tiếp tục hành trình đến 
Gandhara sau khi vượt qua Đèo Khyber. Nơi đây, cảnh 
thành thị, làng xóm thật hiu quạnh, chỉ thưa thớt một SỐ Íf 
dân cư. Có khoảng 1.000 tu viện, nhưng thật tiếc chỉ còn là 
những tàn tích, cây cỏ rêu phong mọc đầy. Những bảo tháp 
đều đã bị mục rửa, điêu tàn. Chỉ còn lại l ngôi chùa, trong 
đó có khoảng 50 tu sĩ Đại Thừa. Tuy nhiên những đền thờ 
các Thần, thì chiếm khoảng 100 cái và rất đông đúc những 
người dị giáo. 


Theo ghi chép của Huyền Trang: 


“Nhiêu thế kỷ trước đây, một nhà vua Hung Nô bạo tàn ở 
Sakala tên là Mahirakula, đã giết người bảo trợ của mình 
là vua của nước Kashmir để chiếm ngôi. Sau đó, ông đến 
Gandhara và giết vua ở đây trong một cuộc mai phục. Ông 
giết sạch gia đình hoàng gia, tỀ tướng của nước này, đập đồ 
những bảo tháp và phá nó) những tu viện, chùa chiêng - tất 
cả T.600 cơ sở như vậy”. 


Rời đi và vượt lên phía Bắc, Huyền trang đến Udyana, 
một trung tâm hưng thịnh Phật giáo vào thời ngài Pháp Hiển 
viễng thăm, nay chỉ còn là một đồng đồ nát, toàn bộ 1.400 tu 
viện, chùa chiềng ngày trước đã trở thành tàn tích, hiu 
quạnh. Trước kia có khoảng 18.000 tăng sĩ ở vùng này, bây 
giờ chỉ còn lại thưa thớt một số ít. 


Sau khi thăm viếng những di tích, ngài tiếp tục chuyến 
hành trình đến Takkasila (gần Rawalpindo). Nơi đây, ngài 
đã chứng kiến cảnh hoang tàn và đồ nát cũng do chính tên 
vua bạo tàn Hung Nô Mahirakula gây ra, nhiều tu viện đã bị 
hủy diệt và hoang phế. Rời Takkasila, ngài tiếp tục đi 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 259 


Kashmir, nơi đây Phật giáo còn đang thịnh hành. Có 
khoảng 100 tu viện và 500 tu sĩ Phật giáo ở đây. Dường như 
là sau cái chết của Mahirakula, con cháu ông ta lên ngôi trị 
vì ở Kashmir, đã muốn chuộc lại những tội lỗi của ông, nên 
đã cho xây lại nhiều bảo tháp và tu viện Phật giáo. Tại thủ 
đô Srinagar, Huyễn trang đã lưu trú lại 2 năm (631-633 sau 
CN) để học giáo pháp và sao chép kinh điển từ những người 
thầy theo Đại Thừa. 


Rời khỏi Kashmir, nhà hành hương tiếp tục đi về phía 
Nam, đi qua Jammu và đến Sakala (Sialkot gần Lahore), 
nơi đóng đô của vua Milinda của vương quốc Bactria trước 
kia và một vua không nổi tiếng thuộc đòng con cháu của 
Mahirakula. Tại đây, ngài đã bị kẻ cướp cướp hết đồ đạc khi 
chuẩn bị rời Sakal. 


Lại tiếp tục đi, ngài đến một thị trấn lớn, có thể là 
Lahore, và ngài đã ở lại đó 1 tháng. Sau đó, ngài đến ở lại I 
năm ở Chỉinapati. Vào năm 634 sau CN, ngài lên đường đi 
Jalandhar, đến sông Sutlej, vượt qua Satadru và 
Paryartra trước khi đến Mathura. Dọc đường, ngài đã 
chứng kiến sự suy tàn, xuống dốc của đạo Phật và sự nổi 
lên của tư tưởng Bà-la-môn mới vào thời đại Gupta. 
Mathura, một căn cứ mạnh mẽ của Phật giáo vào thời vua 
Asoka và là trung tâm của trường phái Phật giáo 
Sarvastavadin (Nhất Thiết Hữu Bộ) dẫn đầu bởi vị Tỳ Kheo 
lỗi lạc Upagupta, bây giờ chỉ còn là bóng mờ của quá khứ, 
với chỉ còn khoảng 20 tu viện và 2.000 Tỷ kheo. 


Sau khi thăm viếng những di tích nơi đây, nhà hành 
hương tiếp tục đi lên phía sông VYamuna, đến Kuru-kshetra 
(Thaneswar), vùng đất thánh của những người theo đạo 


260 se Hành hương về xứ Phật 


Hindu và quang cảnh những trận chiến Mahabharata huyền 
thoại giữa anh em dòng họ Pandava và Kauravas, những 
người anh em họ và cũng là kẻ thù một mắt một còn. Ở đây, 
chỉ còn 3 tu viện với khoảng 700 tu sĩ, nhưng có đến 100 
đền thờ thần Deva với rất đông thành viên giáo phái. 


Về hướng Đông, ngài đến sông Hằng và đi dọc theo 
dòng chảy của sông, ngài đi qua nhiều đô thị mà ngài ghi 
chép lại là những nơi đang nổi lên lại chủ nghĩa Bả-la-môn 
như thủy triều dâng lên. Ngài cũng đi qua thánh địa 
Sankasia và chiêm bái những di tích liên quan đến truyền 
thuyết Đức Phật hạ thế trở lại trần gian từ Cung Trời Đao 
Lợi. 


Sau đó, ngài đi đến Kanauj, cũng được gọi là 
Kanyakubja, (thành phố của những người phụ nữ lưng gù), 
nơi Vua Harsha Vardhana đã chọn làm thủ đô. Ngài không 
gặp được nhà Vua ở đó khi nhà Vua đi vắng, nhưng sau này 
nhà vua đã trở thành một người bảo trợ cho ngải. 


Rời Kanauj, ngài đến Ayodha hay Saketa, nơi mà đạo 
sư danh tiếng của phái Đại Thừa là ngài Vasubhandu (Thế 
Thân) đã biên soạn những trước tác Đại Thừa của mình. Sau 
đó, ngài đến được ngã ba hợp lưu của Sông Hằng và Sông 
Yamuna, vào thành phố Prayag (Allahabad). Nơi đây, chỉ 
có 2 tu viện và một vài tu sĩ, nhưng đền thờ thần Deva và 
những người theo giáo phái đó thì rất nhiều. Tại ngã ba sông 
đó, Huyền Trang cũng đã chứng kiến hàng trăm người theo 
đạo Hindu trầm mình dưới nước sau 7 ngày nhịn đói, với 
niềm tin rằng dòng nước sẽ gội rửa hết những tội lỗi và dẫn 
dắt họ lên thiên đường. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 26] 


Ngài lại đi và đến Kosambi và viếng thăm tu viện 
Ghositarama, nơi mà những thương nhân giàu có ở xứ này 
đã xây để cúng dường cho Đức Phật để Người cư ngụ trong 
những lần Người đến Kosambi. Bấy giờ, tu viện 
Ghositarama chỉ còn là một nơi đồ nát, điêu tàn. 


Đi ngược lên phía Bắc, nhà hành hương đã đến Sravasti 
hay Savatthi (Xá-vệ), ngài thăm Maheth (nơi có hang động 
Anguilimal), ở đó ngài cũng chiêm bái Tháp Sudata, đánh 
dấu vị trí ngôi nhà của Sudata, hay được gọi là Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), và bên cạnh đó là Tháp Angulimala sfupa. 
Tại Saheth, ngài chứng kiến tu viện Kỳ Viên (Jetavana) đô 
nát và hoang tàn. 


Rời khỏi Sravasti (Xá-vệ), ngài tiếp tục đi đến 
Kapilavastu, (Ca-tỳ-la-vệ), kinh đô của vương quốc Thích 
Ca (Sakya); Rồi ngài đến nơi Đức Phật đản sinh là 
Lumbini, tu viện Ramagama, cũng đã trở thảnh nơi phế 
tích đã nhiều năm và đến Kusinara, (Câu-tin-na), nơi Đại 
Bát-Niết-bàn của Đức Phật. 


Lại đôi hướng đi về phía Nam khoảng 500 lý, băng qua 
nhiều cánh rừng rậm, ngài đến Varanasi, thành phố linh 
thiêng của người Hindu. Nơi đây có khoảng 30 tu viện và 
khoảng 3.000 Tỳ kheo, nhưng có đến hơn 100 đền thờ với 
khoảng 10.000 tín đồ theo đạo Hindu, chủ yếu họ thờ thần 
Siva. Tại khu Vườn Lộc Uyễn ở Sarnath, ngài đã viếng 
thăm một tu viện, nơi có 1.500 Tỳ kheo theo trường phái 
Phật giáo Sammitiya (Chính Lượng Bộ) và cũng đã viếng 
thăm nhiều di tích xung quanh vùng này. Rồi lại xuôi theo 
sông Hằng về hướng Đông đến Ghazipur, rồi trở lại hướng 
Đông Bắc đến thành đô Vesali (Tỳ-xá-ly). 


262 s Hành hương về xứ Phật 


Ở thành đô Vesali (Tỳ-xá-ly) có vài trăm tu viện, nhưng 
chỉ có rất ít tu sĩ. Thành phố cũng bị tàn phá và gần như 
hoang phế. Ngài đến chiêm bái Trụ Đá Asoka với đầu sư tử 
trên đầu trụ, và bên cạnh đó có một bảo tháp cũng được xây 
dựng bởi vua Asoka. Gần trụ đá là một Ao Nước, do một 
bây khỉ đào để cho Đức Phật dùng, và phía Nam là một bảo 
tháp được xây lên để đánh dấu nơi bây khi lấy bình bát của 
Phật, trèo lên cây và đồ mật ong vào để dâng lên Phật. Đi 
lên Tây Bắc, ngài đi qua xứ Vaishali của những tu sĩ Bạt-kỳ 
(Vajji) trong quá khứ và rồi sau đó đi Nepal. Sau đó, ngài 
quay về lại Vesali và rồi đi qua sông Hằng, đến nước 
Magadha (Ma-kiệt-đà). 


Pataliputta (Patna, Hoa Thị Thành), kinh đô của đề chế 
Maurya vào thời Vua A-dục (Asoka), cũng trở thành một 
nơi hoang tàn. Còn có khoảng 50 tu viện với khoảng 10.000 
tu sĩ, đa số là những người theo Đại Thừa. Trong thành cổ, 
Huyền Trang cũng chứng kiến hàng trăm tu viện, đến thờ 
Hindu và bảo tháp nằm trên đống đồ nát. Ngài cũng viễng 
thăm tu viện Kukkutarama do nhà vua Asoka xây, nhưng 
công trình này cũng đã đồ nát, chỉ còn lại di tích là móng 
của những bức tường. 


Xuôi về hướng Nam, ngải ghé ngang Chùa Tiladaka, nơi 
có rất nhiều người bên cạnh một tượng Phật Đứng, dấu hiệu 
cho thấy sự phát sinh ra trường phái Phật giáo Tantra (tức 
Mật Tông sau này phát triển ở Tây Tạng). 


Tiếp tục hành trình, Huyền Trang đã đến sông 
Neranjara (Ni Liên Thuyền), và qua sông là đến Gaya. Ở 
nơi quan trọng này, ngài viêng thăm tât cả các nơi, như Đôi 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 263 


Pragbodhi (núi Tiền Chánh G1ác) nơi Bồ-tát (tức Đức Phật 
trước khi Người thành Đạo) trải qua 6 năm tu khổ hạnh; 
thăm ngôi làng của Cô Sujata, người đã mang cho vị Bồ-ráf 
bát cháo nấu băng gạo và sữa; thăm khu rừng Uruvela (HV: 
Khổ Hạnh Lâm) và Bodhgaya (Bồ-Đê Đạo Tràng), là thánh 
tích quan trọng nhất nơi Đức Phật đã thành Đạo, Giác Ngộ - 
là nơi thiêng liêng nhất đối với tất cả Phật Tử viếng thăm. 


Sau đó, ngài Huyền Trang đi đến Rajagaha (thành 
Vương-xá) và viếng thăm tất cả những di tích quan trọng ở 
đó, bao gồm Đỉnh Núi Linh Thứu, Khu tu viện Rừng Tre 
(Trúc Lâm), Suối Nước Nóng, Ngôi Nhà Đá Pippala và 
ngài cũng ghé thăm Đại Hang Động Sattapamni, nơi diễn 
ra Hội Đông Kết Tập Kinh Điền Lần I. 


Ngài ở lại Nalanda vào khoảng năm 635 sau CN và ghi 
danh vào Đại Học Viện danh tiếng Nalanda, đó là ngôi 
trường Phật giáo lớn nhất đầu tiên ở Ấn Độ, để hoản thảnh 
mục đích là đến Ấn Độ để học hỏi giáo pháp Phật Giáo từ 
những bậc hiên trí. 


Việc Xét Tuyển dựa vào kết quả phỏng vấn bởi một vị 
giới chức của trường có nhiều kiến thức sâu rộng về Phật 
học. Ông ta sẽ đặt bất kỳ những câu hỏi khó khăn nảo, thì thí 
sinh phải trả lời được để thỏa mãn ông ta thì coi như đã 
được xét tuyển. Thông thường thi có 10 thí sinh, thì đến 7-8 
người bị đánh rớt trong lần sát hạch. Huyền Trang với nhiều 
kiến thức đã có sẵn của một nhà sư và chiêm bái nhiều năm, 
đã được nhận vào. 


Ở đó, ngài được học Du Già Luận Thuyết (Yogacara) từ 
một vị thầy Đại Thừa danh tiếng là Silabhadra. Ngài cũng 


264 e Hành hương về xứ Phật 


học về Triết học Hindu và thành thạo về tiếng Phạn 
(Sanskrit). Trong suốt quá trình lưu học ở đó, ngải luôn thê 
hiện mình về tính chuyên cân và sự uyên bác nôi bật. 


Đến năm 638 sau CN, ngài ngưng việc học và lên đường 
đi Champa (Bhagalpur) và West Bengal, rồi dừng chân lại 
ở khu hải cảng Tamralipti, (giống như ngài Pháp Hiển 
trước đó). Tại nơi hải cảng này, ngài định sẽ lên thuyền đi 
Sri Lanka (Tích Lan) để học giáo lý của trường phái 
Trưởng Lão Bộ (Theravada), sau này là đại diện cho Phật 
Giáo Nguyên Thủy. Nhưng ngài nghe rằng Tích Lan rất gân 
mũi phía Nam của Ấn Độ, mà thật là đúng như vậy nếu 
chúng ta nhìn vào bản đồ Ân Độ và Tích Lan, cho nên ngài 
quyết định đi tiếp bằng đường bộ đến tận mũi cực Nam Ấn 
Độ hơn là mạo hiểm đi thuyền vượt đại dương. 


Tiếp tục đi về hướng Tây Nam, ngải tiếp tục đi qua bang 
Orissa, nơi đây có vài trăm tu viện với khoảng 10.000 tăng 
sĩ của phái Đại Thừa, và đi qua Kalinga, nơi có rất nhiều tín 
đồ đị giáo, đa số là người theo giáo phái Nigantha (Ni-kiền- 
tử) trước kia (nhóm tu sĩ lõa thể tu khổ hạnh). 


Sau đó, ngài tiếp tục chuyến đi đến Kosala (quê của ngài 
Nagarjuna (Long Thọ), người sáng lập học thuyết Trung 
quán tông, hay Trung Quán Luận), rồi ngài đến Andhra, 
rồi ghé qua Amaravati. Ở đó, cũng còn một số tu viện, 
nhưng tất cả đều điêu tàn và hoang vắng. Khoảng 20 tu viện 
còn được bảo tôn, chỉ có khoảng 1.000 tu sĩ Đại Thừa. 


Ngài cũng đi qua 2 địa danh là 2 cơ sở năm phía Đông và 
phía Tây sườn núi, của 2 nhánh phái gần nhau là Purvasaila 
(Đông Sơn Trụ bộ) và Aparasaila (Tây Sơn Trụ bộ). Cả 2 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 265 


cơ sở, giông như tu viện, là nơi tăng sĩ cư ngụ và tu hành, 
những lúc đó cũng đã là tàn tích và bỏ hoang. 


Sau khi dừng chân qua Mùa Mưa năm 639 sau CN ở 
Amaravati, nhà hành hương lại lên đường tiếp tục về hướng 
Nam, theo ý định qua Tích Lan, ngài đã đi qua nước Chola, 
mà ngài đã miêu tả lại trong ký sự của mình như sau: 
“...hoang tàn và hìu quạnh, liên tiếp những đâm lầy và rừng 
già, dân cư thưa thớt và những toán quán cướp hiên ngang 
đi lại ở xứ này”. 


Tiếp tục, ngài băng ngang qua một huyện toàn rừng 
hoang, tiếp tục đi thêm 1.500 lý, ngài đến được nước 
Dravida. Tại thủ đô Kanchipuram (gần Madras), có 
khoảng 100 tu viện và 10.000 tu sĩ Phật giáo Đại Thừa. 


Thật ra, Đại Thừa xuất phát từ phía miền Nam Ấn Độ, 
chứ không phải ở những nơi phía Bắc xưa kia Đức Phật đản 
sinh và giảng dạy giáo pháp như chúng ta thấy trên bản đồ 
những thánh địa Phật giáo. 


(Xem thêm: “Giáo Trình Phật Học”, chương XD. 


Ở đây, Huyền Trang nghe được rằng Sri Lanka (Tích 
Lan) đang đối diện với bạo động và nạn đói, sau cái chết của 
nhà vua. Vì vậy, ngài từ bỏ ý định đến Tích Lan để tiếp thu 
giáo lý Phật Giáo Trưởng Lão Bộ (Theravada), mà ngày nay 
là đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy chính thống. 


(Có lẽ đây là một điễu đáng tiếc cho lịch sử truyền thừa 
của Phật giáo!. Giả sử, nêu Ngài Huyện Trang đã đi qua 
Tích Lan và học hỏi thêm Phật giáo Trưởng Lão Bộ, thì có 


266 e Hành hương về xứ Phật 


thể Ngài cũng đã du nhập về Trung Hoa cả những giáo lÿ 
của Phật Giáo Nguyên Thủy ngoài giáo lý Đại Thừa mà 
ngài đã thành công mang về). 


Quay lên lại hướng Bắc, ngài băng qua nhiều cánh rừng 
và làng mạc hoang vắng, chỉ gặp toàn những đám cướp ngày 
đêm lùng sục nạn nhân. Sau đó, ngài đi tiếp 2.000 lý nữa và 
không gặp tai nạn cướp bóc gì. Nhà hành hương đã đến 
được Konkanapura (Golconda gần Hyderabad), nơi đó có 
khoảng 100 tu viện với khoảng 10.000 tu sĩ thuộc cả 2 
trường phái Đại Thừa và Kinh Bộ Nikaya. 


Rời khỏi Konkanapura, ngài băng qua những xứ sở 
hoang tàn, đầy những kẻ cướp bóc và thú rừng hoang dã, và 
ngải đã an toàn đến được Maharashtra, ngài đã ghé thăm di 
tích nổi tiếng khu tổ hợp Chùa Hang Ajanta. Rời Ajanta, 
ngài tiếp tục đi đến Valabhi vào năm 641, rồi đi qua 
Bharoch, Malava và Kachha. Valabhi là kinh đô của 
vương quốc Maitraka ở vùng Gujerat và là một trung tâm 
học thuật và thương mại sầm uất. Theo ghi chép của Huyền 
Trang: 


“Ở đó có khoảng 100 gia đình có 100 triệu phú (lakhs). 
Những sản vật hiếm và quý giá được tích trữ ở đây với số 
lượng lớn”. 


Ngài cũng đã đên thăm một tu viện lớn, nơi hai đạo sư 
Đại Thừa nôi tiêng từng cư ngụ ở đây và biên soạn những 
trước tác của mình là ngài Sthiramatfi và Gunamai. 


Chuyển qua hướng Tây, ngài đi qua vùng Surashtra và 
Gurjjara trước khi đến được Ujjain, kinh đô của nước 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 267 


A vanti. Ở đâu cũng có rất nhiều tu viện, nhưng tất cả đã trở 
thành phế tích và chỉ còn khoảng 300 tu sĩ Phật giáo. Tiếp 
tục theo hướng Tây, ngải đã đi đến Sindh và bắt gặp vài 
trăm tu viện với khoảng 10.000 tu sĩ theo trường phái 
Sammatiya (Chánh Lượng bộ). 


Rồi lại lên hướng Bắc, vượt sông Indus, ngài đến 
Multan. Ở đây, những Phật tử và tu sĩ rất ít. Có khoảng 10 
tu viện, tất cả đều đã sụp đô. Đến đây, ngài quyết định quay 
trở lại Nalanda, sau khi ngài đã đi và đã chiêm bái hầu hết 
những thánh tích và tu viện, chùa chiềng ở Ấn Độ. 


Trở lại Nalanda, Huyền Trang dành hết toàn bộ thời gian 
vào việc học giáo lý Phật Giáo Đại Thừa và tham gia vào 
nhiều cuộc đàm đạo giáo pháp ở đó. Sau khi đã lĩnh hội 
được hâu hết những kiến thức hàn lâm về giáo pháp, ngài 
bắt đầu nghĩ đến việc quay về lại Trung Hoa để truyền bá 
giáo pháp. 


Nhà vua xứ Assam là Kumara-raja, khi nghe về khả 
năng uyên bác của ngài, đã mời ngài đến kinh đô 
Kamarupa vào năm 643. Trong khi Huyền Trang đang 
nghỉ chân tại đó, thì Vua Kumara-raja lại nhận lệnh của một 
vị Hoàng Để của đế chế quyền uy hơn là Vua Harsha 
Vardhana, đưa nhả sư Trung Hoa đó đến để gặp nhà vua ở 
Kajinghara, một kinh đô nhỏ nằm bên bờ sông Hằng. Sau 
khi gặp gỡ, cả hai người trở thành 2 người bạn tâm giao, 
thân thiện. Vua Harsha Vardhana mời Huyền Trang đến 
kinh đô Kanau], nơi đó ông triệu tập một hội nghị tôn giáo 
bên sông Hăng, 20 vị vua của 20 nước chư hầu đã đến dự, 
cùng với nhiều tu sĩ và những Bà-la-môn. Huyền Trang 
được đề cử là người Chủ tọa của Cuộc Đàm Đạo Giáo 


268 e Hành hương về xứ Phật 


Pháp. Trong suốt 3 tuần, vua Harsha cúng dường thức ăn 
cho tất cả các tăng sĩ và những Bả-la-môn. 


Sau đó, nhà vua tự mình khuân vác một bức tượng Phật 
với kích thước người thật làm bằng vàng lên một tháp cao 
để lễ lạy Tam Bảo và cúng dường những bộ y làm băng lụa 
được gắn đá quý. Vào ngảy cuối cùng, những kẻ ngoại đạo 
muốn phá hoại hội nghị, bằng cách phóng hỏa tháp Phật đó 
và tìm cách mưu sát nhà vua. Nhưng kế hoạch ám sát đã bất 
thành vả những kẻ mưu sát đã bị bắt. Hắn khai nhận là được 
thuê bởi những kẻ dị giáo và những Bà-la-môn, họ ghen tức 
vì nhà vua đã trao nhiều danh dự và bày tỏ lòng tôn kính đối 
với nhà sư Phật giáo. Nhà vua cho lưu đày người cầm đầu và 
những Bả-la-môn ra biên ải Ấn Độ. Sau đó, nhà vua đích 
thân đưa tiễn Huyền Trang đến Prayag, và tổ chức Lễ hội 
Phật Giáo (tổ chức 5 năm 1 lần theo đề xướng của vua A- 
dục Asoka), nhà vua phát chân tất cả những tài sản ông tích 
lũy hơn 5 năm, theo gương nhà vua A-dục (Asoka). 


Sau khi chứng kiến lễ hội nảy, Huyền Trang ở lại Prayag 
thêm 10 ngày nữa với Vua Harsha và bắt đầu chuyến đi trở 
về cô hương Trung Hoa. Để qua đèo núi an toàn, nhà vua đã 
cho Kumara-raja và quân lính đi theo bảo vệ Huyền Trang 
đến tận biên giới. 


Huyền Trang quay trở về Trung Hoa theo hướng ngược 
lại với hướng ra đi trước kia. Ngài quay về qua Jalandhar, 
Takkasila và Nagarahara. Sau khi vượt qua dãy núi Hindu 
Kush, ngài tiễn về phía Bắc Afghanistan. Rồi đi theo hướng 
Tây Bắc, ngài đến Badakshan và vượt qua nhiều núi non 
hiểm trở và thung lũng của dãy Pamirs, đi qua nhiều đô thị 
của Tajikistan. Vượt qua dãy núi Sarykol, là biên giới thiên 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 269 


nhiên giữa Trung Hoa và Tajikistan, ngài về đến Kashgar 
thuộc tỉnh Xinjiang (Tân Cương). Từ Kashgar, ngài đi tiếp 
về Yarkand và Khotan, băng qua sa mạc Takla Makan, và 
đến Đôn Hoàng (Dunhuang). Sau khi nghỉ lại ở Đôn 
Hoàng, ngài quay lại Trường An (Tây An) vào năm 645, 
ngài được hoan nghênh tiếp đón bởi quan lại triều đình và 
những nhà sư. Sau đó, ngài điện kiến Hoàng Đề vài ngày sau 
đó. 


Huyền Trang đã mang về Trung Hoa những vật phẩm 
sau: 


(1) 150 viên ngọc xá lợi Phật. 

(2) 6 bức tượng Phật. 

(3) 124 tác phẩm và sách kinh Đại Thừa. 

(4)_ Những kinh điển, ghi chép khác, gồm 657 tác phẩm, 
được chuyên chở bởi 22 con ngựa. 


Ngài Huyền Trang dành hết thời gian còn lại của đời 
mình để chuyền dịch những tác phẩm tiếng Phạn mà ngài đã 
mang về, cùng với sự trợ giúp của nhiều người trong nhóm 
phiên dịch. 


Ngài qua đời vào năm 664, hưởng thọ 62 tuổi, sau khi đã 
hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, cuộc hành hương Tây Du 
vĩ đại để học hỏi giáo pháp từ những thánh nhân, bậc hiền trí 
và mang kiến thức Phật Pháp về cho Trung Hoa. 


Cũng như ngài Pháp Hiển và nhiều nhà hành hương quả 
cảm khác, Huyền Trang trở thành một hiện tượng không bao 
giờ phai mờ trong lịch sử hành hương và lịch sử tôn giáo, là 


270 e Hành hương về xứ Phật 


tâm gương cao đẹp về lòng mộ đạo, sự kiên trung trong việc 
sưu tâm, học hỏi và truyền bá giáo pháp. 


Hơn gần 1.350 năm này, hàng triệu Phật tử ở những 
nước Phật Giáo Đại Thừa ở vùng viễn Đông, như Trung 
Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ đã có cơ 
hội học hỏi từ trong những giáo pháp mà ngài đã mang về 
cũng như học tâm gương mộ đạo và tu hành mẫu mực của 
ngài, với một lòng tri ân vô hạn. 


h» Xem hình “Bản Đồ Hành Hương Của Ngài 
Huyền Trang” (sau Phần V, cuối sách): Chỉ rõ những địa 
danh, Đường Đi vả Đường Về của cuộc hành trình T ây Du 
của Huyễn Trang. Đường màu Xanh là đường ra đi từ 
Trường An và đường màu Đỏ là đường quay về từ tu viện 
Nalanda, Mathura. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 27] 


qV) 


Sự Tàn Phá & Suy Vong 
Của Phật Giáo ở Ấn Độ Š> 9› 49: 419, d2 


Có 2 cuộc tàn phá lớn với quy mô lớn đối với những 
thánh tích, tháp, chùa và tu viện Phật giáo ở Ấn Độ. Cuộc 
tàn phá đâu tiên là do giặc Ephthalites hay người Hung Nô 
Trắng (Bạch Hung) xâm lược Ấn Độ vào năm 500-520 sau 
CN và đã thâu tóm toàn bộ khu vực biên giới phía Bắc là 
tỉnh Gandhara và Kashmrr. 


Vua Hung Nô, Mikirakula, là một tay vua man rợ và đã 
thể nguyện là kẻ thù của đạo Phật, đã càn quét, phá hủy tất 
cả những cơ sở của Phật giáo. Những vị vua của triều đại 
Gupta đã chiến đấu liên tục, nhưng vẫn không dẹp được bọn 
Hung Nô, mãi cho đến năm 533 thì Hung Nô mới bị chinh 
phục bởi Yasodharman của xứ Mandasor. (Yasodharman, 
vị phó vương người địa phương quan trọng nhất của một 
vương triều thuộc Mandasor, nay là miền tây của Trung Ấn 
Độ). Ngài Huyền Trang đã đi qua Gandhara và Kashmir sau 
đó 100 năm, khi nghe kể lại cuộc tàn phá của quân Hung 
Nộ, ngài đã ghi chép lại về Gandhara như sau: “Mihirakula 
đập phá những bảo tháp và tiêu hủy những tu viện, tổng 
cộng 1.600 cơ sở Phật giáo”. 


272 e Hành hương về xứ Phật 


Vào thời ấy, Phật giáo vẫn còn mạnh mẽ và hưng thịnh, 
đủ sức để khôi phục lại từ vết thương đồ nát mà bọn Hung 
Nô đã gây ra hơn một thập kỷ. Tăng Đoàn phát triển trở lại ở 
vùng này trong những tu viện được xây cất lại từ đống đồ 
nát. Tuy nhiên, ở miền Tây của Ấn Độ, như Gandhara, 
Kashimir và những tỉnh bên phía Tây như Uttar Pradesh, 
Phật giáo đã mất chỗ đứng, nhường chỗ cho chủ nghĩa Tân 
Bà-la-môn trỗi dậy từ thời của triều đại Gupta ngay trước 
đó. Ở miền Đông Ấn Độ, như Magadha (Bihar) và Tây 
Bengal, Phật giáo bắt đầu khôi phục lại dưới sự bảo trợ của 
nhà vua Phật tử là Harsa Vardhna (vào thế kỷ thứ 7 sau 
CN, người đã tiếp đón và bảo trợ của ngài Huyền Trang) và 
sau đó là sự bảo trợ của những vị vua thuộc triều đại Pala 
(thế ký tử 8-12 sau CN). 


Đó là thời kỳ rất nhiều chùa, tu viện được mở rộng ra từ 
trung tâm dạy học cho đến những học viện lớn, hay còn gọi 
là những Đại Tu Viện (Maha-viharas), nhằm đáp ứng được 
những nhu cầu về tu học và nghiên cứu phật giáo, trong 
hoản cảnh mới bị phá hủy. Những đại tu viện như: Nalanda, 
Odantapura và Vikramasila ở Magadha (Ma-kiệt-đà), mỗi 
tu viện đã từng có hơn 10.000 tăng sinh từ những nước Phật 
giáo khác nhau. Vua chúa, những người quý tộc, những 
thương nhân giàu có và quân chúng đã đóng góp rất nhiều 
vào việc xây dựng và duy trì những đại học danh tiếng này. 
Nhưng mặc dù những đóng góp tài lực đã góp phần làm cho 
các đại học nối tiếng và sung túc, những nhà hảo tâm 
không thể nào hiểu hết chính lúc này đã làm suy yếu lý 
tưởng cao đẹp của sự Buông Bỏ và Hy Sinh là những phẩm 
chất mà Tăng Đoàn cần phải dựa vảo đó. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 273 


Những lý lẽ và luận thuyết của những người theo phái 
Phật giáo Đại Thừa đã xung đột với những “triết thuyết 
Nyaya được sáng lập bởi học giả Bà-la-môn Mithila khắp 
vùng sông Hằng đã trở thành đề tài hoạt động chính trong 
các trung tâm học viện của Đại Thừa. Những tăng sĩ dần dần 
quen thuộc với những lối sống dễ dàng, theo đuổi việc học 
hành với tính cách hàn lâm, lý thuyết và theo những tập tục, 
nghi lễ tôn giáo và buông lỏng việc tuân thủ những giới luật. 
Điều này dẫn đến sự phân hóa trong Tăng Đoàn thành 
những nhánh phái khác nhau, và làm mai một niềm tin 
tưởng của những Phật tử, cư sĩ vào tăng đoản. 


Vào thời của triều đại Pala trong lịch sử từ thế ký thứ 9- 
1T sau CN, Phật giáo Ấn Độ bị pha trộn với Tantric (Mật 
Tông), với những thần chú, yoga và những cách tu hành 
hoàn toàn xa lạ với những hình thức trước đó của Phật giáo. 
Vào trước triều đại Gupta (năm 300-350 sau CN), giáo lý 
của trường phái Đại Thừa (Mahayana) cũng đã đi đến giai 
đoạn ly khai hăn với Phật giáo Nguyên thủy, khi họ đã công 
khai chỉ trích, chê bai quả vị A-la-hán. Họ chủ trương quả vị 
Bồ-tát là mục tiêu mà những Phật tử đích thực phải nhắm 
tỚI. 


Theo học giả Tiến sĩ Rhys Davids trong quyển sách 
“Lịch Sử và Văn Học Phật Giáo” (7h History and 
Literature öoƒ Buddhism): 


“Toàn bộ sự phô bày của học thuyết này được hình thành 
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tiếng Phạn là 
Saddharma Pundarika. Điều đó mang tính chất lật đỗ 
đối với Phật giáo Nguyên thủy và thậm chí họ còn tuyên 
bố là do chính Đức Phật thuyết giảng”. 


274 e Hành hương về xứ Phật 


Trong suốt thời kỳ của triều đại Gupta, có rất nhiều luận 
thuyết trong truyền thống Đại Thừa đã tiếp tục nổi lên và 
dẫn đến sự £ờ cúng những vị thần theo kiêu Đại Thừa hay 
những vị Bồ-tát (Bodhisatta) được tưởng tượng ra để làm 
biểu tượng cho những luận thuyết đó. Theo Tiến sĩ Rhys 
Davids, thời gian trôi qua trước đó, những người chuyển 
dạng qua Phật giáo Đại Thừa cũng đã quen thuộc với những 
thần linh của đạo Hindu (Ấn Độ giáo), đã đưa một số hình 
ảnh của những vị thần trở thành những thần tượng Phật 
giáo. Những vị thần Hindu được thể hiện dưới dạng những 
vị 'Bồ-tát” và những người phù hộ phụng sự cho Đức Phật, 
nhằm tạo ra sự “dung hòa) của 2 tín ngưỡng và thu hút 
thêm nhiều tín đồ. 


Những đền thờ lớn đã được xây dựng để thờ cúng 
những vị Bồ-¿á mới này, trong đó nhiều lễ nghi thờ cúng 
được thực hiện và thu hút thêm nhiều người từ những tầng 
lớp khác nhau và khuyên khích họ bằng những niềm tin mê 
tín và những nghỉ thức thờ cúng. 


Chính những cách thực hành này đã là nền tảng cho sự 
phát triển Mật Thừa (7awra-yana) bởi những tu sĩ Phật 
giáo áp dụng những phương pháp của những người trì chú 
Hindu trong việc kết hợp những tín ngưỡng Hindu và Vệ-đà. 


Tham khảo thên “Phật Giáo Ấn Độ” (Indian 
Buddhism), tác giả Hajùne Nakamura. 


Phật giáo bấy giờ trở thành một “mật giáo? bí truyền, mà 
ở đó, những thần chú và những nghi lễ huyền thuật và 
những cách thực hành mà họ cho là có thê tạo ra những kêt 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 275 


quả siêu nhiên, thần kỳ. Những người thần bí Mật Tông 
được công nhận là những người đại sư, những người có khả 
năng tìm ra con đường ngắn nhất đến với sự Giải Thoát. 
Trong một số trường hợp, họ tin rằng “ân huệ của một vị 
đạo sư” cũng đủ giúp cho họ đạt được trạng thái xuất thân. 
Một số đạo sư huyền bí (guru) còn công khai chê bai giới 
luật tăng đoàn và thậm chí còn truyền bá những lễ nghỉ tập 
thể gồm có rượu vả phụ nữ. 


Việc khai quật tàn tích tu viện Nalanda cũng phát hiện 
nhiều tranh tượng Tantra (Mật Tông), tất cả đều thuộc thời 
của triều đại Pala, cung cấp bằng chứng về việc phát triển 
của Mật Tông từ ngay trong của đại học Nalanda. 


Theo thượng tọa Jagdish Kashyap (rong quyển “Con 
Đường của Đức Phật` (Path oƒ the Buddha), Chương ]), 
Phật giáo đã bị ô nhiễm và suy yếu bởi những hình thái suy 
đồi đó và Phật giáo đã không còn có thể vực dậy nỗi, sau 
cuộc tàn phá những đền, chùa và tu viện Đại Thừa bởi 
những đạo quân Hồi giáo xâm lược. 


Cơn lốc định mệnh của Phật giáo Ân Độ xảy ra vào đầu 
thế kỷ 13 bởi những người Turaskas hay Khalijis từ 
Afghanistan. Họ là những kẻ Hỏi giáo man rợ, mang bản 
chất chiến đâu và hủy diệt. Vào thời gian đó chúng đã chiếm 
hết miền Tây của Uttar Pradesh, được gọi là xứ Doab, 
vùng này được bao bọc bởi 2 sông Yamuna và sông Hằng 
Ganges, để chuẩn bị cho cuộc xâm lược, gieo rắc những 
khủng bố và hoảng loạn khắp nơi, từ thành thị đến nông 
thôn, sự tiễn sâu của chúng là môi đe dọa cho những đền 
chùa tu viện Phật giáo ở phía Bắc Ấn Độ. Toàn bộ khu vực 
ở phía Đông, thành cô Magadha (Bihar) và Bắc Bengal đều 


276 e Hành hương về xứ Phật 


lọt vào tay bọn giặc cướp. Sự dã man nhất được nhắm tới 
những hình tượng Phật và Bồ-¿á¿ lớn, lần lượt bị đập phá và 
tiêu hủy. Những nhà sư cạo đầu trong y phục tu hành rất 
dễ bị nhận ra là những kẻ tôn kính những tranh tượng đó, 
đều bị tàn sát, tất cả sự giết chóc và sự tàn phá khủng khiếp 
đều được ghi lại trong lịch sử. 


Vào đầu thế kỷ 13, những kiến trúc của những Đại Tu 
Viện Vikramalasila (Vikrarmalasila Mahavihara: có lễ vị 
trí năm gân Colgong, Quận Bhagalpur, Bihar ngày nay) đã 
bị san bằng bởi những kẻ xâm lược, chúng thậm chí thê rằng 
sẽ nhồ sạch nền móng để quăng xuống sông Hằng. 


Cùng chung số phận là Đại Tu Viện Odantapuri (nằm ở 
Bihar SharIf, gần Đại Tu Viện Nalanda) đã biến thành nơi 
đồn trú của quân lính Hồi giáo vào khoảng năm 1198 sau 
CN, dưới sự chỉ huy bởi thủ lĩnh Muhammad Bakhtiyar 
Khaliji, trong những cuộc tàn sát Tỳ kheo ở tất cả các đại tu 
viện, mặc dù không một aI nói gì và cũng không rõ những 
kẻ Hồi giáo có biết hay không biết được rằng trong kinh 
sách Phật Giáo không hề có nói điều gì thách thức hay liên 
quan đến Hồi giáo. 


Có lẽ chỉ vì lòng thờ phụng thượng để của họ và suy 
diễn một cách mù quáng rằng không thể có thượng đế nảo 
khác; và chúng đã hiểu lầm Đức Phật là một thượng đề khác. 
Cho nên họ cho rằng những đệ tử của Phật là những Tỳ kheo 
là kẻ thù truyền kiếp của họ và như vậy chúng đi tàn sát. 
(ND) 


Câu chuyện về trận thảm sát ở tu viện Đại Tu Viện 
(Mahavihara) ở Odantapura, Bihar vào năm 1198 đã được 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 277 


chứng kiến và sau đó thuật lại bởi một nhà sử học Ba Tư tên 
là Minhaz vào năm 1243. Trong quyên sách của ông, 
*Tabaquaf-I-Nasirr”, ông đã kê lại như sau: 


“Hầu hết những người cư ngụ ở đó là những Bà-la-môn 
đâu trọc (j chỉ những tu sĩ Phật giáo - ND). Họ bị bức tử. 
Một số lớn những kinh sách đã được tìm thấy ở đây, và khi 
những Mahammadan (thủ lĩnh Hồi giáo) nhìn thấy, họ đã 
cho gọi vài người đến để giải nghĩa cho họ. Nhưng tất cả 
mọi người đêu đã bị giết. Sau này khám phá ra rằng, thành 
đài và thành phố này là một nơi học thuật (madrasa): trong 
tiếng Hindu, từ Bihar (hay tự viện, tu viện: vihara) có nghĩa 
là một đại học”. 


(Tham khảo: “Buddhisdt Monks and Monasteries oƒ 
Indaia”, Part V, 3, by Sukumar Duft : Những Tu Sĩ và Tu 
Viện Phật Giáo ở Ấn Độ”, Phần V, 3, tác giả Sukymar 
Dư). 


Trong lúc tiêu hủy Đại Tu Viện Nalanda, cũng nhà sử 
học này đã chép lại rằng hàng ngàn tăng sĩ đã bị thiêu sống 
cho đến chết và hàng ngàn tu sĩ khác thì bị chặt đầu và việc 
đốt cháy kinh sách, thư viện kéo dải nhiều tháng trời. 


Việc tàn sát những tu sĩ Phật giáo là một cơn lốc định 
mệnh đối với tô chức Tăng Đoàn ở Ân Độ. Những tăng sĩ đã 
bị giết sạch, không còn ai khuyên bảo hay động viên những 
Phật tử cư sĩ, họ cũng dần dần suy thoái, đa số đều bị ép 
theo Hỏi Giáo (Islam) hoặc chuyển hắn qua đạo Hindu hay 
Kỳ-na giáo (Jainism). Mặc dù những đạo này cũng bị ngược 
đãi và khủng bố như đạo Phật mà thôi, tuy nhiên những giáo 
sĩ và những lãnh tụ của họ không dễ dàng được phát hiện 


278 e Hành hương về xứ Phật 


hay nhận dạng để đem ra xử thảm như những nhà sư Phật 
giáo “đầu trọc”!. Vì vậy, họ có thể sống sót và gây dựng lại 
cộng đồng của họ. Tuy nhiên, Phật giáo ở Án Độ đã kết 
thúc ở đây!. 


Những giáo sĩ Bà-la-môn thuộc tầng lớp quý tộc trước 
kia luôn luôn đối đầu với Phật giáo, và vào những lúc Phật 
giáo được bảo trợ bởi những vương triều và những vị vua, 
thì những Bà-la-môn giữ thái độ im lặng. Sau cuộc suy tản 
của Phật giáo ở đây, họ bắt đầu chuyển biến những cơ sở 
Phật giáo, còn sót lại sau cuộc hủy diệt của quân Hồi giáo, 
thành những đền thờ Ấn giáo Hindu. 


Ở những vùng xa xôi, xa khỏi sự kiểm soát thường xuyên 
của quân Hỗi giáo xâm lược, hệ thống giai cấp (Bà-la-môn) 
đã lấy lại thế đứng của nó, và dưới áp lực của số đông, 
những Phật tử cư sĩ Phật giáo dần dần chuyển qua theo 
Hindu giáo. Theo Thượng tọa Tỳ Kheo Jagdish Kashyap, có 
3 yếu tố đóng góp vảo sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ, 
như chúng ta cũng vừa thảo luận ở trên đây, đó là: 


(a) Sự suy đôi và phân hóa trong Tăng Đoàn. 
(b) Sự tàn sát Tăng Đoàn của quân Hồi giáo xâm lược. 


(c) Sự đối nghịch trong nước với hệ thống giai cấp của 
Hindu giáo. 


Chỉ còn một số người sống sót sau trận “càn diệt? của 
quân Hồi giáo cực đoan. Họ phân tán, mang theo một số 
kinh sách, và trốn thoát vào những tu viện ấn dật trong rừng 
núi mả quân Hỏi giáo không phát hiện được hoặc chạy đến 
hải cảng gần nhất để lên thuyền chạy qua xứ của người 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 279 


Arakan, là Miễn Điện sau này, để được an toàn. Một số 
người thì ân náu và sau này ở lại vùng Chittagong và 
Arkan, gốc Đông Nam của Bangladesh, những người này 
về sau tuyên bố là những người thuộc dòng chính thống 
trực hệ của Phật giáo Ấn Độ vào thời hoàng kim xa xưa. 


Một số khác thì trồn chạy bằng đường bộ vượt qua vùng 
núi non Himalayas (Hy-mã-lạp-sơn) để đến những chùa 
chiềng ở những nước hiền hòa hơn như Nepal và Tây Tạng. 
Đó là sự Giải Tán lần cuối cùng của Tăng Đoàn Phật giáo 
ở Ấn Độ!. 


Cùng với sự suy tàn của Phật giáo ở Ấn Độ, tất cả 
những đền đài, bảo tháp Phật giáo trở thành hoang phế. Tắt 
cả đã bị cướp bóc và hủy diệt, hay bị quên lăng và bị bỏ 
hoang. Và theo dòng thời gian, những nơi Phật giáo này đã 
trở thành những tàn tích hay một số nhiều đã bị mất tích. 
Đây là thời kỳ đen tối nhất của Phật giáo - và là nỗi đau 
buồn không bao giờ quên được!. 





280 e Hành hương về xứ Phật 





Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 28] 


V 


Sự Khôi Phục Những Di Tích Phật Giáo 
Ở Án ĐẠ09.09 


“Bình Minh Mới của Phật Giáo Ấn Độ” 


Sự biến mất của Phật giáo ở Ấn Độ kéo dài 6 thế kỷ, từ 
thế kỷ 13 cho đến thế kỷ 19. Theo Thượng tọa Tỳ Kheo 
Jagdish Kashyap, sự biến mất là hầu như là hoàn toàn, ngay 
cả sau nảy, những người bản xứ ở Patna, Rajgir và Muttra, 
những nơi từng là căn cứ vững chãi của Phật giáo, cũng 
không còn được truyền lại một điều gì và cũng không thể 
nào nhận ra được những di tích Phật giáo được phát hiện hay 
khai quật lên ở đó. 


Trong khi đó, ở nhiều nơi vẫn còn một số tượng Phật 
(còn sót lại sau cuộc tàn phá) đã được người ta thờ cúng như 
là những thần của đạo Hindu. Rồi người Anh đến Ấn Độ 
vào thế kỷ 19 và tiễn hành nhiều cuộc khai quật nhiều di tích 
Phật giáo vốn đã bị chôn vùi dưới đất sau nhiều thế kỷ. 


Sau cuộc suy vong của Phật giáo Ấn Độ, thậm chí ngay 
cả tên của nhà vua Asoka vĩ đại cùng với những Trụ Đá 
Asoka của ông cũng đã bị quên lãng. Sau hơn 6 thế kỷ bóng 
tối, ánh bình minh bắt đầu ló rạng khi Đế Quốc Anh bước 
chân vào Ân Độ vào thế kỷ 18, lôi cuốn theo nhiều học giả 
và nhiều nhà khám phá. Những người mới đến từ phương 


282 e Hành hương về xứ Phật 


Tây rất hăm hở muốn khám phá những kho tảng và những bí 
mật của một đất nước cô xưa như Ấn Độ. 


Dĩ nhiên, những Trụ Đá Asoka đứng phô bày giữa sừng 
sững giữa không gian là những đối tượng được để ý đến 
trước tiên. Những người Anh đã bắt đầu phát hiện ra, từ năm 
1750, những mảnh vỡ của những trụ đá Asoka có khắc 
những dòng chữ cô đại. 


Đầu tiên là Trụ Đá Delhi-Mirath, rồi đến Trụ Đá 
Delhi-Topra, Trụ Đá Allahabad-Kosambi và những trụ đá 
ở Lauriya Araraj và Lauriya Nandangarh, 2 trụ đá cuối 
cùng này nằm ở Bihar. Sau đó vào thế kỷ 19, những Thạch 
Dụ khắc trên đá cũng đã được tìm thấy ở Girnar thuộc 
Gujerat, Dhauli thuộc Orissa (Kalinga) và Shahbazgarhi 
gần Peshawar ở Pakistan. 


Sau khi phát hiện, bước tiếp theo họ tìm hiểu xem trên 
những Trụ Đá và những Thạch Dụ trên đá nói những gì. 
Nhưng vào thời đó, không một ai ở Ân Độ có thể dịch được 
những ý nghĩa của những hàng chữ đó. 


Mãi cho đến năm 1837, James Princep, một sĩ quan 
trong quân đoàn Indian Mint và là Thư Ký Hội Á Đông 
vịnh Bengal (the Asiatic Society of Bengal), sau nhiều năm 
nghiên cứu và học hỏi công phu, đã có thể dịch được nội 
dung của những hàng chữ viết bằng thứ tiếng cổ đại 
Brahmi. Ông đã công bố bản dịch qua tiếng Anh của nội 
dung ghi trên 7 Trụ Đá Asoka, mà lúc nào cũng bằng một 
câu mở đầu: 





Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 283 


“Đây là lời của người con yêu dâu của những vị Trời, 
Vua Piyadasi `. 


(Tiếng Anh: “Thus spake the beloved of gods, King 
Piyadasi `). 


Mà al là Vua Piyadasi). Điều đó vẫn là một bí mật. 
Nhưng may mắn thay, lúc này có một nhà sử học tên là 
George Turnour, cũng là một sĩ quan trong Bộ Dân Sự ở 
Tích Lan, đã xuất bản bản dịch tiếng Anh của quyển 
Mahavamsa (Đại Biên Niên Sử Tích Lan) bằng tiếng Pali. 
Như là một sự tình cờ may mãn, cái tên "“Piyadasi" xuất 
hiện trong quyền Biên Niên Sử này [còn gọi là “Đại Sử Tích 
Lan”], đã giúp cho Princep nhận ra được Vua Piyadasi 
chính là vị Hoàng Đề Phật Tứ Asoka. (Vua A-dục). 


Sự diễn dịch được những hàng chữ trên các Trụ Đá 
Asoka và việc nhận ra được tên của Vua Asoka là một sự 
kiện mang tính lịch sử rất quan trọng, nó hé mở ra một sự 
thật là vào thời đại Asoka, Ấn Độ là một nước Phật Giáo!. 


Rõ ràng là những nhà chép sử Bà-la-môn đã cố tình 
bôi xóa đi thời đại Hoàng Kim Phật Giáo này. Việc khám 
phá ra điều này làm giàu có thêm cho lịch sử của Ấn Độ và 
Phật Giáo, mà những nhà viết sử Ấn Độ phải viết lại tất cả 
những quyền sách lịch sử của mình!. 





284 e Hành hương về xứ Phật 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 285 


(VD 


Cuộc Phục Hưng Phật Giáo 
ở Án Đô (15), (16), (17) 


Những Nhà Tiên Phong Trong Cuộc Phục Hưng 
Phật Giáo ở Ấn Độ 


Khi ngài (1) Sir Alexander Cunningham (1§14-1893) 
đến Án Độ, công việc khai quật và phục hồi nhiều di tích 
được xúc tiễn nhanh hơn. Ngài là Tổng Giám Đôc đầu tiên 
của Ban Khảo Cổ Ấn Độ (ASI) và tất nhiên là nhà khám 
phá vĩ đại nhất về những di tích Phật Giáo ở Ấn Độ. 


Ông đến Ấn Độ năm 1833 và phục vụ trong quân đội và 
những ban, ngành của chính quyền Anh phụ trách Ấn Độ và 
Miễn Điện lúc đó. Bản thân ông là một kỹ sư. Ông bước vào 
nghành khảo cổ vì say mê khám phá cô vật và vì lòng khó 
chịu khi những đền, đài, thánh tích... đã bị con người tàn 
phá một cách dã man. 


Việc ông tham gia vào những công trình tưởng niệm Phật 
giáo bắt đầu từ lúc ông đảm nhận khai quật khảo cô Tháp 
Dhamek sfupø ở Sanarth vào khoảng năm 1840 khi ông 
chứng kiến được những phần bị hư hại của bảo tháp do sự 
phá phách đê tiện của Jagat Singh, một viên quan tổng quản 


286 e Hành hương về xứ Phật 


của Benares (Ba-la-nạl). Ì*.(Xem thêm phần nói về Sarnath 
Sau này). 


Sau cuộc khảo cô này và sau 28 nắm làm việc hết mình, 
ông được phong danh hiệu Nhà Khảo Cổ Ấn Độ (Surveyor 
ofIndian Archaeology) vào năm 1861. 


Cũng năm này, một học giả người Pháp M. Stanisla 
Julien, cũng vừa cho xuất bản bản dịch quyền ký sự của nhà 
hành hương nỗi tiếng người Trung Hoa Huyền Trang là 
“Tây Vực Ký”, ghi lại những gì ngài đã chứng kiến trong 
cuộc hảnh hương những năm 629-644 sau CN. 


Theo những miêu tả về những thành thị, nơi chốn, địa 
danh và những con đường... được ghi lại trong ký sự của 
ngài Pháp Hiển và ngài Huyền Trang, ngài Cunningham đã 
khởi xướng một chương trình khám phá khảo cổ một cách 
có hệ thống cho toàn bộ miền Phật giáo ở miền Bắc Ấn Độ, 
và đã tìm ra nhiều di tích và thánh tích ở những thánh địa 
Phật Giáo như: Kusinara, Sankasia, Savatthi, Nalanda, 
Kosambi khôi phục lại năm 1870, với ngài Cunningham là 
Giám Đốc, ngài đã giữ vị trí này cho đến tận năm 1885. 


Kể từ khi ngài nghỉ hưu ở London đến khi ngài qua đời 
vào ngày 28 tháng II năm 1893, ngài đã viết nhiều quyền 
sách về Phật Giáo dựa vào những điều ngài đã tìm thấy được 
ở Ấn Độ. Sự mở mang cũng như cống hiến to lớn của ngài 
Cunningham trong việc khôi phục những di sản Phật giáo 
là không thể so sánh được. Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế 
giới sẽ luôn luôn ghi nhớ công đức của ngài. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 287 


Trong khi ngài Cunningham đã dành trọn cuộc đời mình 
vào việc khôi phục những thánh tích, di sản ở những 
thánh địa thiêng liêng của Phật giáo, thì một người khác lại 
dành trọn cuộc đời mình vảo công việc khôi phục nền Phật 
gio Án Độ, đó là Ngài (2) Tỳ kheo Anagarika 
Dharmapala (1865-1933), người đi tiên phong trong 
phong trào phục hưng Phật giáo ở Ân Độ. 


Ông được sinh ra ở Sri Lanka, tên là David 
Hewavitarana, sau này lấy pháp danh là Anagarika 
Dharmapala, có nghĩa là “Người xuất gia bảo vệ Chánh 
Pháp”. Ngài Dharmapala đã đến Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo 
Tràng) vào năm 1§91 sau khi đọc một số bài viết của Ngài 
Edwin Arnold, tác giả của quyên “Light of Asia” (Ánh Sáng 
Châu Á), miêu tả tình trạng đáng xót xa của Tháp Đại Bồ- 
Đề, nơi thánh địa thiêng liêng nhất của tín đồ Phật giáo. 


Những gì ngài chứng kiến đã làm ngài thật sự sửng sờ và 
đau buôn, vì vậy ngài đã nguyện sẽ cống hiến cả đời mình: 
“để làm cho nơi thiêng liêng này được chăm sóc bởi 
những Tỳ kheo của chúng ta `. 


Nhận thấy đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, trừ 
khi ngài phải chuyên tải thông điệp của Đức Phật, nên ngài 
đã lập ra Hội Đại Bồ-Đề Ấn Độ (Maha Bodhi Society of 
India) để phát động phong trào. Với Hội Đại Bồ-Đề Ân Độ 
được thành lập, ngài bắt đầu tiễn trình phục hưng và phát 
triển lại Phật giáo vốn đã bị biến mắt ngay trên quê hương 
của mình. 


Bắt đầu từ Bodhgaya (Bồ-Đề Đạo Tràng), nơi xảy ra 
cuộc tranh đấu để giảnh lại quyền cai quản của Tháp Đại 


288 e Hành hương về xứ Phật 


Bồ-Đè (Mahabodhi) từ những người Hindu, Hội Đại Bồ-Đề 
tiếp tục mở rộng hoạt động qua Sarnath, nơi Đức Phật khai 
giảng Bài Thuyết Pháp đầu tiên. 


Khi ngài Anagarika Dharmapala đến Ấn Độ năm 1891, 
Sarnath chỉ còn là một làng nhỏ bé, xung quanh là rừng già, 
là nơi ăn cỏ của những con heo rừng. Ngài Dharmapala 
quyết định khôi phục lại di tích sống này, bằng cách xây một 
tu viện (vihara) bên cạnh Vườn Lộc Uyễn. 


Sau khi hoàn thành tu viện Mulagandha Kuti Vihara 
vào năm 1931, tiếp theo là sự ra đời của Thư Viện Hội Đại 
Bồ-Đề (Maha Bodhi Society Library), Bệnh Xá Miễn Phí, 
Trường Tiểu học và Trung Học, Trường Cao Đẳng Sư 
Phạm, Nhà Khách cho những người hành hương và một tịnh 
xá cho các tu sĩ..., Sarnath đã trở lại với nhịp sông. Sự ảnh 
hưởng hoạt động của Hội Đại Bồ-Đề chắng bao lâu được 
biết đến khắp Ấn Độ và đưa đến những phong trảo phục 
hưng Phật giáo ở những thành phố lớn ở Ấn Độ. 


Nếu không có sự giúp đỡ về tài chánh từ những thí chủ 
thì Hội Đại Bồ-Đề sẽ không thể nảo thực hiện những hoạt 
động Phục Hưng Phật Giáo của mình được. Người giúp đỡ 
lớn nhất là bà Mrs. Mary Flizabeth Mikahala Foster, 
người vợ gốc Hawai của một nhà ngân hàng giàu có người 
Mỹ. Ngài Anagarika Dharmapala gặp bà trên tàu hạm đội SS 
Oceanic ở Honolulu vào ngày I8 tháng 10 năm 1893. 


Chuyện kể lại rằng, bả thường xuyên có những cơn bốc 
đồng mà không thể nảo kiềm chế được. Ngài Anagarika 
Dharmapala đã giúp bà thực tập giữ sự tĩnh lặng để kiểm 
soát những khi mất bình tĩnh. Bà đã làm được và rất ấn 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 289 


tượng với việc nhà sư đã giúp bà. Bà đã quyết định dùng của 
cải của mình để tài trợ vào Phong Trào Phục Hưng Phật 
Giáo do ngài Anagarika Dharmapala khởi xướng. 


Được nhắc đến như là một “Visakha” của Cuộc Phục 
Hưng Phật Giáo Hiện Đại (Visakha là tên của một vị nữ đại 
thí chủ hộ pháp thời Đức Phật), bà đã trở thành nhà tải trợ 
chính của những hoạt động của Hội Đại Bồ-Đè. 


Một tâm bảng băng đá câm thạch ngay trước cổng Tu 
Viện Mulagandhakuti Vihara ở Sarnath để ghi nhớ công đức 
của bà với những hàng chữ như sau: 








Tu viện “MULAGANDHAKUTI VIHARA được xây 
dựng, bởi Ngài ANAGARIKA DHARMAPALA là Người 
Sáng Lập và Tổng Thư Ký của Hội Đại Bỗ-Đề (Maha Bodhi 
Soclety) với sự giúp đỡ của bà Mrs. MARY ELIZABETH 
FOSTER ở Honolulu và những người khác, trên khu Di 
Tích nơi Đức Phật Cồ-Đàm của chúng ta đã khai giảng 
Diệu Pháp (Saddhamma) cách đây 2.520 năm. Nguyện cho 
tất cả mọi chúng sinh được phúc lành! Phật Lịch 2475. Tây 
Lịch 19317” 





Một trong những người bạn và là người giúp đỡ khác của 
Hội Đại Bồ-Để có lẽ là Ngài Sir John Marshall, Tổng 
Giám Đốc Ban Khảo Cổ Ấn Độ (ASI) trong thời gian 1902- 
1928, ông được biết đến nhiều qua cuộc khám phá ra Nền 
Văn Minh Thung Lũng Sông Indus ở Harappa và 





290 e Hành hương về xứ Phật 


Mohenjodaro và những cuộc khai quật khảo cổ của ông ở 
vùng Taxila kéo dài đến 20 năm. 


Vào năm 1925, khi Chính Phủ Ấn Độ quyết định đình 
chỉ việc xây dựng Tu Viện Mulagandhakuti Vihara nói trên, 
vì xây trên nền đất quá gần với bảo Tháp Dhamek Stupa, 
Hội Đại Bồ-Đề đã kêu gọi ông giúp đỡ. Một cuộc họp được 
triệu tập ở Taxila (gần Islamabad) có ngài Sir John Marshall, 
Devapriya Valisinha, thư ký Hội Đại Bồ-Đề và Bác sĩ C. 
A. Hewavitarne, em trai của ngài Anagarika, để bản luận về 
vấn đề đang xây dựng tu viện ở Sarnath. 


Với sự giúp đỡ của ngài Sir John Marshall, cuộc tranh 
chấp đã được giải quyết yên ôn vào năm 1926, chính phủ đã 
cấp một lô đất khác cộng với toàn bộ số tiền đền bù cho việc 
xây nền móng của dự án trước đây và được thêm 20 mẫu đất 
được cấp để làm khu vườn cây của tu viện. 


Trong khi đó, những người láng giềng ở vùng Varanasi 
thì hoàn toàn làm ngơ đối với sự nghiệp Phật Giáo và tất 
nhiên không ai đóng góp một rupee nào vào việc xây tu 
viện này. (Theo ghi chép của Hội Đại Bồ-Đề (The Maha 
Bodhi), Vol. 46, tháng 10 năm 1938, trang. 433 -434). 


Với trụ sở chính đặt tại Calcutta, Hội Đại Bồ-Đề đã mở 
rộng hoạt động của mình đến nhiều thành phố lớn ở Ân Độ 
cũng như nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Triều 
Tiên, Hồng Kông, Sri Lanka, Anh Quốc và Mỹ. 


Sự ảnh hưởng của Hội Đại Bồ-Đề cũng rất thành công ở 
Ấn Độ, giúp hàng triệu người thuộc giai cấp hạ tiện của Ấn 
Độ giáo Hindu trở thành những Phật tử, nhờ sự đóng góp cả 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 291 


cuộc đời và tắm gương lỗi lạc của (4) Tiến sĩ Babasaheb 
Ambedkar, Người Dẫn Đầu của Giai Cấp Nô Bộc Ân Độ, và 
cũng là người đã chọn (3) 7} kheo Sayadaw U 
Chandramani ở Kushinagar làm người cố vấn cho buổi lễ 
kỷ niệm mang tính lịch sử của mình diễn ra vào tháng 10 
năm 1956 ở Nagpur, Maharashtra. 


Sự kiện này đã mở ra cánh cửa cho đại quân chúng thuộc 
giai cấp bị khinh bỉ bởi những người Hindu có được cơ hội 
hòa nhập vảo cộng đồng Phật giáo, trồn thoát được mọi phân 
biệt giai cấp sau hàng ngàn năm. Và sau đó, hàng năm lại có 
thêm nhiều người Hindu giáo thuộc giai cấp hạ tiện lại bước 
qua Phật giáo để tìm thấy sự nương tựa và hòa đồng. 


Đến nay đã có hơn 50 triệu Phật tử ấn Độ (theo ước 
tính của nhiều học giả Phật giáo) đã được chuyển hóa từ 
những người theo đạo Hindu vốn khi xưa bị phân biệt, khinh 
khi. Sự kiện ở Nagpur là một Cuộc Chuyển Hóa Tôn Giáo 
Lớn Nhất trong lịch sử nhân loại. 


292 e Hành hương về xứ Phật 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 293 


(VII) 


Sayadaw U Chandramani ở Kushinagar: 
người Anh Hùng Phật Pháp ở Ấn Độ #3 #? 


Cuộc chuyển hóa lớn nhất về tôn giáo diễn ra ở Ân Độ 
vào ngày 14 October 1956 tại khu đất lớn 14 mẫu Anh tên là 
khu “Diksha Bhumi` ở Nagpur, Maharashtra (xem hình 49). 
Vào ngày lịch sử đó, có 380.000 người thuộc nghèo khó, 
được xếp vảo giai cấp hạ tiện (Dalits) đã chuyển qua theo 
đạo Phật dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Dr. Babasaheb 
Ambedkar (là một trong 4 nhà tiên phong trong cuộc phục 
hưng Phật giáo mà chúng ta đang đề cập). 


Người được chọn để làm cố vẫn về Phật Pháp và thực 
hiện Quy Y Tam Bảo và Ngũ Giới cho 380.000 Phật tử mới 
đó là Ngài Sayadaw U Chandramani ở Kushinagar. Cuộc 
chuyển hóa và quy y theo đạo Phật này là một cuộc chuyển 
hóa về tôn giáo lớn nhất trong lịch sử nhân loại. 


Tại sao trong số tất cả những tu sĩ Phật giáo ở Ấn Độ lúc 
bấy giờ mà lãnh tụ kiệt xuất Tiến sĩ Dr. Ambedkar lại chọn 
ngài U Chandramani, một Tỳ kheo người Miến Điện, làm 
người cô vấn Phật Pháp cho Tiến sĩ? Để trả lời cho câu hỏi 
này, chúng ta sẽ xem qua tiểu sử của người được gọi là 
“Người Anh Hùng Phật Pháp ở Ân Độ”. 


294 e Hành hương về xứ Phật 


Thật ra, nếu để hiểu rõ chỉ tiết về cuộc đời của những 
nhà tiên phong này, phải cần đọc một quyển sách về mỗi 
người. Nhưng vì khuôn khổ giới hạn của quyển sách, tác giả 
đã giới thiệu sơ lược mỗi người vài chục trang. Nhưng trong 
giới hạn bản dịch, người dịch chỉ trích sơ lược những sự 
kiện chính trong đời của nhà tiên phong mà thôi. (ND) 


9.1 Những Năm Tháng Đầu Tiên 


Sayadaw U Chandramani sinh tháng 6, I876 ở quận 
Akyab (quận Sittwe ngày nay) thuộc Bang Rakkhine của 
người Arakan, Miễn Điện. Ngài đã học Phật Pháp từ người 
chú của mình là ngài Sayadaw Ashin U Sandimar, một vị 
thầy nổi tiếng về Tam Tạng Kinh. Lúc bấy giờ, ngài trở 
thành một Sa-di với pháp danh là Shin Chandra (“Shin 
trong tiếng Miễn Điện nghĩa là Sa-di). 


Lúc đó ngài Anagarika Dhammapala và (Colonel 
Olcott, (những người sáng lập Hội Đại Bồ Đề), tìm đến để 
giÚp đỡ Hội Đại Bồ Đề ở đó. Hội cũng tìm những Sa-dI trẻ 
tuổi, có lòng dũng cảm và nhiệt huyết cao, để đảo tạo qua 
Ấn Độ trong sự nghiệp khôi phục lại Phật Pháp ở Ấn Độ. 
Hai Sa-di đã được chọn ở Thiền Viện của ngài Sayadaw U 
Sandimar, là Shin Chandra và Shin Thuriya. Vào tháng I1, 
1891 cả hai người cùng với một người học trò là, Thar Doe 
Oo, lên đường sang Ấn Độ. 


Khi đến nơi, cả 3 người ở tại Nhà Khách Kuthodaw ở 
Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Trảng) do Vua Miễn Điện Mindon 
(1808-1878) xây dựng, gần Cây Bồ-Đề, cùng với những nhà 
sư Tích Lan. Lúc đó, Mahant đạo Hinhdu còn đang chiếm 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 295 


tháp Đại Bồ-Đè, đã từ chối sự có mặt của những nhà sư trẻ 
này ở nhà khách. Tháng 2, 1892, ông đã xúi giục những tín 
đồ của ông đến phá rối nhà khách và đánh đập các Tỳ kheo. 


Shin Chandra quay về Miễn Điện nhưng quay trở lại Ấn 
Độ với tâm nguyện thực hiện việc khôi phục lại Phật Pháp 
tại đây. Ở Calcutta, Shin Chandra và Thar Doe Oo gặp một 
thương gia người Arakan Miến Điện tên là U Kyi Zayi. 
Người này lấy làm cảm kích với những sa-di trẻ nên đã cung 
cấp chỗ ăn ở cho 2 người trong tòa nhà của Hội Đại Bồ-Đè. 
Sau đó, Shin Chandra chuyển đến ở chung trong một ngôi 
đền cùng với ngài Mahawira. Lúc này, 2 sa-di bắt đầu thực 
hiện việc ăn chay trường. 


Khi ngài Mahawira chuẩn bị về Kushinagar để ở luôn. 
Thương gia U Kyi Zayi đã đề nghị cúng dường miếng đất ở 
Kushinagar để xây tu viện. Ngài Mahawira đã tìm được 
miếng đất thích hợp và thương lượng mua lại từ người chủ 
đất Hindu. Nhưng sau khi nhận tiền cúng dường từ người 
thương gia U Ky! Zayl1, ngài Mahawrra đã bị cướp sạch trên 
đường đi. 


Shin Chandra đã đi bộ nhiều ngày đề tìm ngài Mahawira 
sau khi nghe tin ngải bị cướp, sau khi đến nơi gặp ngài 
Mahawrra, Shin Chandra đánh điện báo tin cho thương gia 
U Kyi Zayi và thương gia này đã tiếp tục cúng dường thêm 
số tiền để bắt đầu xây dựng tu viện lại từ đầu. 


Sau đó, Shin Chandra quay về Mandalay, Miễn Điện để 
nhận lễ Đại Thọ Giới Tỳ kheo (Upasampada) ở tu viện 
Panwar Vihara (tức tu viện Ramugrama Vihara) vào tháng 
2; 


296 e Hành hương về xứ Phật 


Sau khi quay lại Kusinagar, ngài bắt đầu dịch Kinh Pháp 
Cú qua tiếng Hindu và đến năm 1909, hàng ngàn bản dịch 
đã được phân phát khắp Ân Độ. Sau đó, ông tiếp tục dịch 
các kinh Maha Satipatthana Sutta, Anafa Lakkhana Suftta 
and Sangifi Sufa. Ngài dành hầu hết thời gian để dịch kinh 
điển qua tiếng Ấn Độ, và đã làm cho người Ấn Độ bắt đầu 
biết đến giáo pháp Đức Phật. 


Thương gia U Kyi Zayi và vợ Daw Mi Chan Mĩa tiếp tục 
cúng dường cho ngài Mahawira mua thêm lô đất rộng 5 mẫu 
Anh gần Tháp Đại Bồ Đề để xây Nhà Khách vào năm 1901 
và một tu viện vào năm 1902. Năm 1919, ngài Mahawira 
qua đời ở tu viện nảy vả ngài Sayadaw U Chandramani tiếp 
tục sự nghiệp của thầy mình và làm trụ trì Tu Viện Phật 
Giáo Miễn Điện ở Kusinagar. 


Theo gương thầy mình, Sayadaw U Chandramani làm 
việc hết sức mình để khôi phục Phật Pháp ở Ân Độ. Năm 
1908, ngài cho xây một tu viện nhỏ Migadarvoon ở gần 
Vườn Nai và ông đã đưa người cháu của mình là Ashin U 
Kittima đến dạy người địa phương ngôn ngữ và Phật Pháp. 
Sarnarth là nơi Đức Phật khai giảng bài Thuyết Pháp đầu 
tiên. 


9.2 Công Nhận Kushinagar Là Nơi Di Tích Đại Bát- 
Niết-Bàn (Mahaparinibbana) 


Năm 1901, ngài Sayadaw U Chandramani và thương 
nhân U Kyi Zayi nộp đơn lên chính quyền Anh ở Ấn Độ để 
xin phép cho những người hành hương đến tôn kính di tích 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 297 


tượng Phật Nằm ở bên trong Đèn Đại Bát-Niết-Bàn. Chính 
quyên Calcutta chuyển hồ sơ qua Bộ Luật Pháp ở Lucknow, 
nhưng họ từ chối công nhận đó là di tích Bát-Niết-Bản của 
Đức Phật. 


Sau đó, nhờ kiên nhẫn khai quật tiếp tục Đền Đại Bát 
Niết Bàn, họ tìm thấy một bảng khắc chữ Brami. Ở Ấn Độ 
lúc đó không ai giải mã được ý nghĩa của dòng chữ, nên họ 
gửi qua London để tìm hiểu. Sau 2 năm, những chuyên gia 
người Anh đã dịch được hàng chữ: “Đức Phật đã qua đời 
tại nơi này”. Lúc này, sự kiên nhẫn của nhà sư đã được đền 
đáp. Chính quyền mới bắt đầu công nhận nơi di tích Đức 
Phật Đại Bát Niết Bàn. Đền Thờ Đại Bát-Niết-Bàn trở thành 
một thánh tích “sống' trở lại. Điều nảy làm cho Kushinagar 
trở thành một nơi hành hương Phật giáo quan trọng nhất. 


Trải qua hàng trăm gian khổ và tranh đấu, ngài đã cô 
gắng từng ngày trong suốt cuộc đời để tìm cách mua thêm 
đất đai và xây thêm nhiều tu viện, nhà nghỉ, trường học, 
bệnh xá. Vì lúc đó chính quyền không cho một cá nhân đứng 
tên đất đai cho mục đích tôn giáo, đặc biệt là ngài là người 
ngoại quốc. Nên ngải lập ra “Hội Tăng Đoàn Tỳ Kheo 
Kushinagarˆ do ngài đứng đầu. 


9.3 Khôi Phục Phật Pháp Ở Nepal 


Theo lịch sử, Phật Giáo đã từng là tôn giáo chính ở 
Nepal cho đến thời triều đại của Vua Jayasthiti Malla, 
người tfrỊ vì đất nước đến thời cận đại (khoảng năm 1382 sau 
CN). Ông vua này áp đặt hệ thống tư tưởng giai cấp Hindu 
vào Nepal vả nghiêm cắm phổ biến văn hóa và truyền thông 


298 e Hành hương về xứ Phật 


Phật giáo và cưỡng ép những tu sĩ xuất gia không có vợ (hay 
chồng) phải cởi áo cà sa và quay lại cuộc sống phàm tục. 


Sự Áp Bức Phật giáo của những thủ lĩnh đạo Hindu được 
thấy rõ nhất vào thời kỳ người Anh đô hộ Nepal khoảng 
năm 1§16, khi ông Brian Hodgson đã đến nhận chức Trợ Lý 
về Cư Trú ở nhiệm sở mới. Ông đã thu thập những văn bản, 
luận giảng của những nhà Luật tạng Phật giáo như ngài 
Amrutananda và gửi qua Hội Châu Á Học vùng Bengal 
(Asiatic Society of Bengal) và tổ chức Ngôi Nhà Án Độ 
(India House) ở Paris và những thư viện khác. 


Một lần khác, Bộ Trưởng Rana Bahadur Jang của 
Nepal đã bố ráp, bắt giữ một Tu Viện Phật giáo vả quăng tất 
cả kinh sách ra ngoài đường. Bác sĩ Dr. Wrights, một bác sĩ 
phục vụ cho những cư dân người Anh ở Nepal lúc đó, đã thu 
lượm những kinh sách đó lại và gửi lại về Đại Học 
Cambridge University. Chính từ nguồn kinh sách này mà 
học giả Burnuff và người học trò của ông là Max Muller đã 
biên soạn tác phẩm nói về lịch sử Phật giáo nguyên thủy 
(xem tham khảo Ref. 46, Ch. 15). 


Tình trạng Phật giáo bị áp bức càng nặng nẻ hơn vào thời 
chế độ triều đại Rana, trị vì Nepal từ năm 1846-1953, 
nhưng thuyên giảm quyền lực phong kiến vương triều Shah 
chỉ còn là biểu tượng của nền quân chủ lập hiến và thủ 
tướng vả chính quyền điều hành có thực quyên. 


Lúc đó, Phật giáo hoàn toàn bị quên lãng bởi toàn bộ 
nhân dân Nepal. Triêu đại Rana này nghiêm câm mọi hành 
vi và hoạt động Phật giáo và cấm không cho bất cứ ai 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 299 


chuyển hóa theo đạo Phật. Chỉ có những người theo đạo 
Phật là được phép chuyên đạo qua Hindu giáo. 


9.4 Thọ Giới Vào Tăng Đoàn Cho Những Tỳ Kheo 
Nepal 


Ngài Sayadaw U Chandramani đã đóng góp một vai trò 
quan trọng nhất trong việc khôi phục hội Phật Pháp ở Nepal. 
Ngài đã thọ giới cho những Tỳ kheo gốc Nepal vào Tăng 
Đoàn, và dạy họ thêm về giáo Pháp và giáo Luật. 


Vào lúc bây giờ, hoàn toàn không có Tăng Đoàn Tỳ kheo 
ở Nepal. Đã hảng mấy trăm năm, người Nepal chỉ biết đến 
những “thầy tu' Phật giáo Vajracharya từ trường phái Phật 
Giáo Wewar ở Nepal hay Kim Cương Thừa (Vajrayana) và 
những Lạt-ma Tây Tạng (Tibetan Lamas). Người dân không 
hề biết đến những Tăng Ni của Phật giáo Nguyên thủy 
Theravada. Những “thầy tu” Vajracharyas là những tu sĩ tại 
gia. Họ sống với gia đình, không phải độc thân (hôn nhân) 
và không xuất gia. Dĩ nhiên không phải tất cả tu sĩ Tây Tạng 
đều có gia đình (vợ hay chồng). Điều đó phụ thuộc vào 
nhánh phái mà họ theo. 


Người Nepal đầu tiên được thọ giới vào Tăng Đoản là 
ngài Mahapragna, một người được sinh ra ở Khattiya, 
Nepal. Trước kia, ngài đã từng được thọ giới thành một 
“Gelung' (“Gelung' là danh từ để gọi một tu sĩ Tây Tạng) 
vào năm 1926. Sau đó ngài bị truy kết và nhốt tù vì tội 
chuyển đạo từ đạo Hindu sang đạo Phật và bị lưu đảy sang 
Ấn Độ. Đến Ấn Độ, ngài đã gặp được ngài Sayadaw U 


300 e Hành hương về xứ Phật 


Chandramani ở Kusinagara. Rất mộ phục Sayadaw”, ngài đã 
xin thọ giới và đã đặt viên đá đầu tiên cho Tăng Đoàn Phật 
giáo Nguyên thủy trong lịch sử Nepal hiện đại sau hơn 600 
năm văng bóng Phật giáo và Tăng đoản. Một người Nepal 
khác chuyên từ một “Gelung° thành một Tỳ kheo dưới sự thọ 
giới của ngài Sayadaw U Chandraman là ngài 
Pragyananda. Ngài trở thành Tỳ kheo y vàng người đầu 
tiên xuất hiện trên đường phố Kathmandu vào cuối năm 
1930. Ngài ngụ tại tu viện Kindol Vihara theo lời mời thỉnh 
giảng (Kinh) từ ông Dasaratna Shahu (sau đó trở thành Tỳ 
kheo Dhammaloka). Sự thuyết giảng của ngài đã làm cho 
chính quyền Rana chú ý, và họ lại bố ráp và bắt giam tất cả 
những thành viên của tu viện và sau này mới thả ra. May 
mắn là lúc đó ngài Pragnananda đang đi hành hương những 
thánh tích ở Ấn Độ. 


Sau khi được thả, ông Dasaratna Shahu cũng đến 
Kusinagar và thọ giới trở thành Dhammaloka vào năm 
1932. Ông quay lại Nepal trong y vàng và lại bị bắt và kéo 
theo câu chuyện dài vỀ sự áp bức Phật giáo ở Nepal và tất cả 
các Tỳ kheo đều tiếp tục bị bắt và lưu đày. 


Tỳ kheo nổi tiếng Ammitananda cũng được thọ giới bởi 
ngài Sayadaw U Chandramani ở Kusinagara, sau nảy tổ 
chức Phật giáo lưu vong của Nepal được lập ra tại Ấn Độ 
vào ngày 30 tháng II, 1944, gọi là “Dharmodaya Sabha?, 
với ngài Sayadaw U Chandramani là chủ tịch và ngài 
Amittananda làm tông thư ký. 


”“sayadaw” là cách gọi một người tu sĩ Phật giáo Miến Điện. Trong 
tiếng Miến Điện, “Sayadaw” là: Thầy, Sư, Tỳ kheo. Ở đây có nghĩa là Sư U 
Chandramgdni. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 301 


Sau Thế Chiến thứ II kết thúc năm 1945, những Tỳ kheo 
Nepal về lại để xem tình hình và nhận thấy không còn chính 
quyên cũ hay ai áp bức trực tiếp nữa. Tăng Ni Đoàn với sự 
gia hộ từ Tam Bảo ở Kushinagar đã quay về truyền bá Phật 
giáo Nguyên Thủy ở Nepal. Ngài đã thu xếp gửi nhiều Tăng 
Ni Nepal qua Miến Điện và Tích Lan để học thêm về Kinh 
Điển. Ở Kathmandu, ngài Dhammaloka bắt đầu xây ngôi 
Chùa Phật Giáo Nguyên Thủy đầu tiên. Một ngôi chùa khác 
là “Tu viện Yanmangala Vihara” cũng được xây ở thủ đô bởi 
ngài Buddhaghosa. 


Vua Nepal đã tải trợ hàng trăm ngàn rupee cho tổ chức 
Phật giáo 'Dharmodaya Sabha' nói trên để xây những nhà 
khách Phật giáo dành cho những Tỳ kheo Theravada, mà 
ngài Dhammaloka và ngài Amittananda phụ trách tiễn hành 
công trình. 


Vậy là Phật giáo đã có đất sông trở lại ở Nepal. Và Phật 
Pháp lại được củng cô như một tôn giáo quan trọng trên 
mảnh đất nơi sinh của Đức Phật. Nhờ vào công đức tiên 
phong của người anh hùng Phật Pháp Sayadaw U 
Chandramani, ngày nay Nepal có được ngôi chùa, tu viện, 
303 Tỳ kheo và Sa-di (và có 135 tu sĩ Tây Tạng). Trong số 
họ có người hành đạo tại Nepal, có một SỐ người tu tập hay 
truyền đạo ở nước ngoài. (Theo Nguồn: The Ananda 
Bhoomi; năm 33; ấn bản số 32 & 33). 


Hòa Thượng Kushinagar Sayadaw Ashin 
Chandramani đã viên tịch vào ngảy 8 tháng 1972 vào tuổi 
97, ngài đã sống gần 80 năm như một Tỳ kheo Miến Điện ở 
Kushinagar, Ấn Độ để phụng sự cho sự nghiệp Phật Pháp 


302 e Hành hương về xứ Phật 


với một lòng tiên phong, kiên trung và vô cùng nhẫn nại, 
trong điều kiện sống nghèo nàn, khó khăn ở vùng đất nảy. 
Phật tử từ 32 nước giáo đã truy điệu, tưởng niệm sự ra đi 
của ngài. Những Phật tử ở xứ Akyab (Sittwe), Miến điện, 
nơi sinh của ngải, đã đúc một tượng đồng và đặt thờ tại một 
tu viện ở địa phương. Nhà văn Miến Điện, Akyab đã viết 
một quyền sách với tựa đề “Cuộc đời của Sri Bhaddanta 
Chandramani ở Kushinagar” xuất bản năm 1975 và đã 
được dịch ra tiếng Anh năm 1999, 


ĐỀ noi gương truyền thống giữ gìn Phật Pháp và những 
thánh địa hành hương, Quỹ “U Chandramani Foundation 
Trust”đã được thành lập năm 2000 đề tiếp tục phụng sự sự 
nghiệp cao cả của ngài. Năm 2004, những Phật tử ở Nagpur, 
bang Maharashtra, Ấn Độ, đã tặng 13 mẫu đất để xây 2 tòa 
nhà làm trung tâm hoạt động của Quỹ. Còn nhớ, Nagpur là 
nơi nhà sư, cùng với Tiến sĩ Babasaheb Ambedkar, tổ chức 
lễ chuyển hóa tôn giáo và quy y Phật, Pháp, Tăng cho 
3680.000 người thuộc giai cấp hạ tiện (Dalits). 


Thiền sư Sayadaw U Rakkhita Dhamma, là một Tỳ 
kheo Miến Điện phụ trách trung tâm nảy cũng là một người 
bạn thân quen của tác giả quyền sách này từ những năm tu 
thiền tại Thiền Viện Chanmyay Yeiktha Meditation Centre ở 
Yangon. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 303 


(VID 


Tiến sĩ Babasaheb Ambedkar: 


Người Lãnh Tụ Của Giai Cấp Hạ Tiện  ? 
(21), (22) 


10.1 Một Người Uyên Bác, Học Rộng 


Nếu nói về cuộc khôi phục Ấn Độ mà không nhắc đến 
Tiến sĩ Bhimrao. R. Ambedkar thì thật là thiếu sót. Ông là 
nhả vô địch, người lãnh tụ của giai cấp hạ tiện Ân Độ và bản 
thân là một người, thuộc giai cấp hạ tiện, thiên tài và xuất 
chúng nhất ở Ấn Độ. Ông chuyển hóa theo Phật giáo năm 
1956 và nỗ lực cả cuộc đời để chuyển hóa hàng triệu người 
theo Phật giáo. Nhờ vậy, mà ngày nay đã có 50 triệu Phật tử 
ở Ấn Độ. 


Tuần báo Izsfrated Weekly (ngày 18-24/11/1979) miêu 
tả ông là người vĩ đại nhất sau Đức Phật. “Vậy còn thánh 
Gandh¡?”, nhiều người lại hỏi. 

“Chúng tôi không ý chỉ điễu gì về ai hơn ai so với 
Mahatma Gandhi. Mọi người ai đọc cuốn sách này sẽ đồng 
ý với ý kiến của tuần báo về Babasaheb” —- Ông V. T. 
Rajshekar đã viết vậy trong Tựa Đề cho quyển sách 
“Annihilaton of Caste with a Reply to Mahatma Gandh1” 
(Sự Tiêu Diệt giai cấp bằng một Câu Trả Lời Cho Mahatma 
Gandhi), do Tiến sĩ B. R. Ambedkar viết. 


304 e Hành hương về xứ Phật 


Nếu nói hết về Tiến sĩ Bhimrao R. Ambedkar, ta cần 
nhiêu quyền sách mới nói hết được về ông. Trong khuôn khổ 
quyển sách này, chỉ xin lược dịch và tóm lược tiểu sử và 
đóng góp cho công cuộc khôi phục Phật giáo Ấn Độ của 
ông. (ND) 


Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar sinh ngày 14 tháng 4, 
1891 trong một gia đình Mahar Hindu giáo ở thị trân Mhow, 
gần Indore, Madhya Pradesh. Ông từng giảng dạy khoa 
Kinh Tế Chính Trị tại Đại Học Sydenham College. Từ lúc 
sinh ra cho đến lúc học tiểu học, trung học vả đến mãi lúc về 
nước giảng dạy khoa Kính Tế Chính Trị tại Đại Học 
Sydenham College, ông vẫn luôn bị phân biệt đối xử là 
người thuộc giai cấp hạ tiện của Án Độ giáo Hindu, một 
pariah. Ông thậm chí bị cắm uống nước từ những bình nước 
để trong phòng cho các giáo viên uống. 


Ông là một người hiếu học và uyên bác, có lẽ là người 
học nhiều trường và có nhiều băng cấp nhất không những 
trong lịch sử thế giới giai cấp hạ tiện ở Ấn Độ của ông, cả 
toàn Ấn Độ mà còn có thể cả toàn thế giới cho đến ngày 
hôm nay. Ông có băng Thạc Sĩ Khoa Học, Thạc sĩ & Tiến Sĩ 
Kinh Tế Học (London); Tiến Sĩ Luật (Columbia); Tiến Sĩ 
Khoa Học, Tiến Sĩ Văn Chương (Osmania); Luật Sư (Grays 
Inn, London)... 


10.2 Dẫn Dắt Phong Trào Giải Phóng Giai Cấp Cho 
Những Người Thuộc Giai Cấp Hạ Tiện Đối Với Hindu 
Giáo. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 305 


Năm 32 tuổi, trở thành một người uyên bác và tài năng 
nhất đất nước, ông lập ra Hội Phúc Lợi của Tầng Lớp Bị Áp 
Bức (Bahishkrit Hiữakarimi Sabha) vào tháng 7, 1924 với 
mục tiêu khuyến học, cải thiện văn hóa và điều kiện sống và 
tiếng nói của tầng lớp nghèo nàn bị khinh khi. Ông cũng 
sáng lập tổ tuần báo “Bahishkit Bharar” đề thông tin cho 
quân chúng. 


Năm 1926, ông lập ra tổ chức “Sama Sanik Dal” (có 
nghĩa là: Đội Quân Vì Bình Đăng Xã Hội). Năm 1927-1932, 
ông dẫn đầu phong trào bất bạo động (Satyagraha) cho 
phép những người thuộc giai cấp hạ tiện được bước vào đến 
thờ Hindu và được uống nước từ những giếng hay hồ nước 
công cộng như mọi người Hindu khác. Hai lần nổi bật là 
phong trảo tại đền thờ Kalaram Temple ở Nashik và tại Hồ 
Nước Chowdar ở Mahad với hàng chục ngàn người tham 
gia mỗi lần. Phong trào đòi bình quyền ở Hồ Nước Chowdar 
cũng chứng kiến cảnh những người hạ tiện đốt quyên 
“Manu Smriti”, quyên sách Luật Hindu cổ đại là công cụ 
đối xử phân biệt, khinh khi người nghèo khó, “hạ tiện” một 
cách bất công và hướng dẫn cho tầng lớp “thượng lưu” 
Hindu trừng phạt và đánh đập giai cấp “hạ tiện” khi họ dám 
cả gan đọc hay nghe Kinh Vệ-đàải!. 


Việc làm giúp những người bị khinh khi của Tiến sĩ 
Ambedkar đã gây sự chú ý đối với ngài Thống Đốc Bombay, 
ông này sau đó bố nhiệm Ambedkar vào Hội Đồng Lập Pháp 
Bombay. Đây là bước đầu của 20 năm sau đó ông được chọn 
làm Bộ Trưởng Tư Pháp và là Kiến Trúc Sư Trưởng của 
Hiến Pháp Ấn Độ khi nước này giành lại độc lập năm 1947. 


306 e Hành hương về xứ Phật 


Ông đã tạo nên móng pháp lý đề xóa bỏ sự khinh khi đối 
với giai cấp bần cùng. Cũng chính ông là người soạn thảo và 
đưa những biểu tượng Phật giáo thành những biểu tượng 
quốc gia của Ấn Độ, ví dụ như: biểu tượng Bánh Xe 
Chuyển Pháp Luân trên nền cờ Ân Độ và biểu tượng Sư 
Tử trên đầu Trụ Đá Asoka ở Sarnath trên đồng tiền của 
An Độ. 


10.3 Sự Đối Đầu Của Tiến sĩ Babasaheb Đối Với 
Gandhi 


Trong quá trình đi tìm quyền lợi tốt hơn cho giai cấp 
cùng đỉnh, Tiến sĩ Ambedkar đã phải đối đầu với nhân vật 
nôi tiếng là Gandhi, ông này từ chối việc trao những quyên 
về chính trị cho giai cấp “hạ tiện”. Tại Hội Nghị Bàn Tròn 
ngày 12 tháng II, 1930 Tiến sĩ đã yêu cầu chính quyền 
thuộc địa trao quyên chính trị cho giai cấp “hạ tiện” Ấn Độ. 
Hội nghị thông nhất theo yêu cầu của ông, tuy nhiên điều đó 
không được hiện thực hóa, vì Đảng Quốc Đại do Gandhi 
lãnh đạo đã không tham dự phiên họp thứ nhất mà chỉ dự 
phiên họp thứ hai vào ngày 15 tháng 9, 1931 và họ đã bác bỏ 
việc trao quyền chính trị cho giai cấp “hạ tiện ” Ấn Độ, mặc 
dù họ lại không phản đối việc giao quyền tương tự cho 
những người Sikhs và người Hồi giáo. Nhưng sự phản bác 
của Gandhi cũng bị thất bại, bởi vì Thủ Tướng Anh Quốc 
Ramsay MacDonald đã cho phép quyền bầu cử chính trị của 
Giai cấp “Hạ Tiện” (Dalits) trong một quyết định văn bản là 
Communal Award (Giải thưởng. Cộng đồng) cho những 
người cùng đỉnh về công cuộc đấu tranh đòi quyền bầu cử 
độc lập do chính thủ tướng ban hành vào tháng 8, 1932. 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 307 


Sau khi thất bại trên Bàn Tròn, Gandhi áp dụng vũ khí 
cuối cùng của mình là Tuyệt Thực cho đến chết! Đề yêu 
cầu sửa đổi quyết định của chính phủ Anh Quốc. Vì vậy, văn 
bản ban thưởng “The Communal Award' đã phải bị sửa đổi 
và thay bằng Đạo Luật Poona Pact ngày 25 tháng 9, 1932, 
mà TS Ambedkar đảnh lòng phải ký vào để cứu sống 
Gandhi khỏi chết vì tuyệt thực và vì Ambedkar nhận thấy, 
nếu vì việc này mà M. Gandhi qua đời, những người Hindu 
(theo Ấn Giáo) có thể sẽ trả thù và có thể sẽ sát hại nhiều 
người thuộc giai cấp cùng đinh. Đạo luật mới dành nhiều 
chỗ từ giai cấp cùng đinh cho những giai cấp khác. (Vẫn đề 
của Gandhi bề ngoài có vẻ sẽ ủng hộ những số ghế bầu cử 
cho g1ai cấp hạ tiện, nhưng mục đích chính của ông hoản 
toàn về chính trị. Ông muốn giữ đa số ghế hay quyền phủ 
quyết về tay số người giai cấp cao của Hindu để đối phó với 
số ghế người Hồi giáo, bởi vì người “hạ tiện' chỉ chiếm 1⁄4 
dân số Ấn Độ. Theo ông Gandhi, vào lúc đó chưa thê xóa bỏ 
triệt đề hệ thông giai cấp). 


Tiến sĩ Ambedkar bắt đầu ý định từ bỏ đạo Hindu mà 
ông biết rõ từ trong chính thống là một tôn giáo phân biệt 
giai cấp và đối xử tàn bạo người cùng đinh. Cuộc đời bản 
thân ông cũng đã chứng kiến và là nạn nhân. Những người 
theo đạo Hindu, nhưng chỉ bởi vì mình thuộc tầng lớp hạ 
tiện, nghèo hẻn, thì không được bước vào đền thờ Hindu! Và 
không được uống nước sạch chung với những người Hindu 
giai cấp cao hơn!. Tại cuộc gặp mặt với quân chúng ngày 13 
tháng 10, 1935 ở Yeola, ông nói với quần chúng rằng nếu họ 
chưa bao giờ được đạo Hindu che chở và bênh vực, họ nên 
nghĩ đến chuyện thay đối “đức tin của mình để tìm đến một 
tôn giáo có đối xử bình đẳng, bình quyền. Còn nói về bản 
thân mình, ông phát biểu rằng: 


308 e Hành hương về xứ Phật 


Thật không may, tôi đã sinh ra là một người Himdu. 
Điểu đó là ngoài khả năng ngăn cản việc đó xảy ra của tôi, 
nhưng tôi thê chắc rằng tôi sẽ không chết là một người 
Himdu”. 


Khi Tiến sĩ Ambedkar tuyên bố từ bỏ đạo Hindu, nhiều 
tôn giáo đã tiếp cận ông như một người nổi tiếng để khuyên 
khích ông theo tôn giáo của họ, như Thiên Chúa Giáo, Hồi 
Giáo, đạo Sikhs, nhưng ông đã khước từ ngay. Trong bài 
phát biểu lịch sử “What way for Liberty?” (Con Đường 
Nào Cho Tự Do?) ngày 30 & 31 tháng 5, 1936 ở Dadar, 
Mumbai, ông đã nói về con đường dẫn đến sự Tự Do của 
mỗi con người và ông không đặt vấn đề là chuyển hóa qua 
tôn giáo nảo, nhưng ông đã dẫn những lời cuối cùng của 
Đức Phật nói với ngài Ananda được chép lại trong Kinh Đại 
Bát-Niết-bàn: 

* Hãy là hòn đảo cho chính mình, là nơi nương tựa của 
chính mình, không nên tùm Hơi nương tựa từ bên ngoài; 
với Giáo Pháp là hòn đáo của mình, là nơi nương tựa của 
mình, không nên tùn nơi nương tựa khác”. 


Và ông đã chọn đạo Phật làm tôn giáo mới của mình, bởi 
vì đạo Phật chủ trương không phân biệt giai cấp, công bằng 
xã hội, đúng như lời dạy của Đức Phật khi giảng giải đúng 
sai cho một ông Bả-la-môn ngạo mạn về sự trái đạo lý của 
sự phân biệt giai cấp, khinh khi người khác trong “Kinh về 
Những Người Hạ Tiện” (Vasala Sutta, Suftanipata T.7). 


Ngày 14 tháng 10, 1956, ông đã kêu gọi và triệu tập Lễ 
chuyển đạo vả Quy y đạo Phật một lần cho 380.000 người 
tại một khu đất rộng 14 mẫu Diksha Bhumi ở Nagpur, 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 309 


bang Maharashtra, trong đó có sự tham dự của Hòa Thượng 
Sayadaw U Chandramani ở Kushinagar. Tất cả 380.000 
người cùng đọc theo ông lời tuyên thệ Quy y Tam Bảo và 
Tuân theo Ngũ giới. Đây là một cuộc chuyển đạo, quy y lớn 
nhất trong lịch sử tôn giáo. Trong buổi lễ này, ông cũng 
soạn thảo ra 22 điều quy y dảnh cho tất cả Phật tử mới. 


Nhiều người tiếp tục kéo đến Diksha Bhumi và hai ngày 
sau, ngày 16 tháng 10, 1956 hơn 300.000 người tiếp tục quy 
y cùng đọc 22 lời thệ nguyện. 


10.4 Hai Mươi Hai Lời Thệ Nguyện Của Phật Tử Án 
Độ 


22 Lời thệ nguyện đó là: 


I. Tôi sẽ không tin vào Brahma (Phạm Thiên), Thần 
Vishnu và Mahesh và sẽ không thờ phụng họ. 

2. _ Tôi sẽ không tin vào Rama và Krishna được cho là 
hóa thân của Thượng đề và sẽ không thờ phụng họ. 

3. Tôi không tin vào “Gauri, Ganapati và những thần 
hay nữ thần khác của Hindu và sẽ không thờ phụng 
họ. 
Tôi không tin vào sự hóa thân của Thượng Đề 

5. Tôi không tin Đức Phật là hóa thân của thần Visnu. 
Tôi tin đây chỉ là điều ngông cuồng và tuyên truyền 
SaI trái. 

6. Tôi sẽ không thực hành lễ “Shraddha” và sẽ không 
thực hành lễ “pind-danˆ của Hindu. 


310 e Hành hương về xứ Phật 


10. 
II. 
12, 


t5, 


14. 
15. 
16. 
17. 


18. 


19. 


Tôi sẽ không làm điều gì xâm phạm hay ngược lại 
những giới hạnh và giáo pháp của Đức Phật. 

Tôi sẽ không chấp nhận theo những nghỉ lễ do Bà- 
la-môn cử hành. 

Tôi tin vào sự bình đẳng của con người. 

Tôi sẽ nỗ lực đề thiết lập sự bình đẳng. 

Tôi sẽ đi theo “Bát Chánh Đạo? của Đức Phật. 

Tôi sẽ đi theo mười hạnh “paramitas` (Ba-la-mật) 
do Đức Phật chỉ ra. 

Tôi sẽ có lòng từ bi đối với mọi chúng sinh và bảo 
vệ họ. 

Tôi sẽ không ăn cắp. 

Tôi sẽ không nói dối. 

Tôi sẽ không sát sanh. 

Tôi sẽ không dùng những chất độc hại như rượu, ma 
túy..." 

Tôi sẽ nỗ lực đi theo Bát Chánh Đạo và thực hành 
lòng từ bi trong từng ngày. 

Tôi từ bỏ Hindu giáo, vì nó làm phương hại đến con 
người và cản trở sự tiên bộ và phát triên của nhân 


° Theo nghiên cứu trong rất nhiều tài liệu, người dịch vẫn không tìm 
thấy nguyên bản chính thức khác nào của 22 Điều Thệ Nguyện này 
của Tiến sĩ Ambedkar có ghi thêm một giới hạnh quan trọng trong 
Năm Giới là “Không tà dâm”. Và cũng khó mà tưởng tượng đây là 
một sự thiếu sót của Tiến sĩ Ambedkar. Vì ngay cả đó là thiếu sót do 
sơ suất, nhưng đến nay cũng không di đề cập về vấn đề này, mặc dù 
lịch sử đã ghi rõ là cuộc Quy Y của 380.000 và hơn 300.000 người 
cách 1 ngày sau đó là quy y Tam Bảo & tuân theo Ngũ Giới của Phật 
giáo. (ND). 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 311 


loại, bởi vì nó dựa vào sự bất bình đăng. Và tôi 
chọn đạo Phật là tôn giáo của tôi. 

20. Tôi tin chắc Giáo Pháp của Đức Phật là một tôn 
giáo đích thực. 

21. Tôi tin rằng tôi có tái sinh. 

22. Tôi xin thệ nguyện và tin chắc răng từ đây về sau 
tôi sẽ sống cuộc đời mình theo giới hạnh và giáo 
pháp của Đức Phật. 


10.5 Tại Sao Những Người Hạ Tiện Chuyển Đạo Qua 
Phật Giáo? 


Ngày 12 tháng 5, 1956 Tiến sĩ Ambedkar đã trả lời trên 
đài BBC rằng: 

“Theo ông, Phật giáo có 3 nguyên tắc kết hợp mà những 
tôn giáo khác không có. Những tôn giáo khác đều chủ 
trương có Thượng để và Đời sống sau khi chết hay Linh 
hồn”. Phật giáo thì nhắm đến trí tuệ bát-nhã (panna) hiểu 
biết hơn là vấn đề mê tín và siêu nhiên; nhắm đến lòng bi 
mẫn (karuna) là tình yêu giữa người và người, chứ không 
phải kiêu quan hệ kiểu chủ-tớ; và sự bình đẳng (samafa) 
thay thế cho sự phân biệt giai cấp. Đó là những thứ con 
người cần có để sống một cuộc đời tốt đẹp và hạnh phúc trên 
trái đất này. Thượng đề hay Linh hồn không thê làm điều đó. 
Ba nguyên lý này đã làm cho ông tham gia vào Phật giáo và 
ông muốn cả thế giới cũng biết đến như vậy”. 


Lê 


Nhờ công đức của Tiến sĩ Babasaheb Ambedkar, tầng 
lớp quân chúng đã quay lại được với đạo Phật của cha ông 
mình trong quá khứ sau khi bị liệt vào giai cấp 'hạ tiện kế 


312 e Hành hương về xứ Phật 


từ thời đại Gupta Period khoảng năm 400 sau CN. Ngày nay, 
con số Phật tử Ân Độ đã lên đến 50 triệu người. 


Nếu bạn hành hương qua Ân Độ và gặp những Phật tử 
Ấn Độ ở những nơi hành hương thiêng liêng, bạn chỉ cần 
đưa tay lên chào và nói: “Jhai Bhim!'” (Bhim sống mãi!). 
Điều này sẽ làm ãm áp tắm lòng của họ, bởi vì đối với họ, 
Bhim (tên gọi tắt và thân mến của Tiến sĩ Bhimrao Ramji 
Ambedkar) đã giành lại vị trí và danh dự cho tầng lớp bị 
khinh khi áp bức. Họ sẽ đáp lại lời chào bằng chính câu: 
*Jhai Bhữm?” từ những khuôn mặt hạnh phúc của họ vả điều 
này luôn mang lại thêm nhiều niềm vui và niềm hoan hỷ cho 
trong suốt chuyến hành hương về đất Phật của chúng ta. 


» Xem Hình “Bốn Nhà Tiên Phong Trong Cuộc 
Phục Hưng Phật Giáo Ở Ấn Độ” ở cuối quyền sách này. 


k k %* 


Những nhà hành hương và những nhà khôi phục...® 313 


Dần dân, tất cả “Tám thánh địa quan trọng” trong cuộc 
hành hương đều đã được khôi phục và phát triển như là 
những khu di tích và du lịch. Hầằu hết những nơi thánh địa 
đều lấy lại được vẻ huy hoàng trong quá khứ và đều đang 
sống theo nhịp của cuộc sống, nhờ vào sự nỗ lực cùng nhau 
của Tăng Đoản, những nhà khảo cổ, những nhà lịch sử và 
những đóng góp của những Phật tử vào trong việc phục hồi 
các di tích. 


Đặc biệt là vai trò và những đóng góp của tăng Đoàn ở 
Miễn Điện và Tích Lan trong việc xây thêm tu viện, tịnh xá 
(vihara) để cho Tăng Đoàn, để các Tỳ kheo có thê cư ngụ và 
làm những người giữ gìn; và đã làm tăng thêm tính thiêng 
liêng của những khu vực thánh tích. 


Nhiều khu di tích năm ở những vùng nông thôn xa xôi, 
thiếu thốn mọi phương tiện và những tu sĩ đến khu thánh 
tích đó đã góp phần quan trọng vào việc dạy học và giúp đỡ 
những người địa phương. 


Một lần nữa, đó là những di tích, thánh tích “sống”, đáng 
được tôn thờ và chiêm bái, mà hàng ngàn tín đồ đến viễng 
thăm mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới để tỏ lòng thành 
kính đối với bậc Đại Sư (Sattha) mà thế giới đã hăng biết 
đến —- Đức Phật — và đề tích tạo công đức bằng những cuộc 
hành hương của lòng kính đạo và niềm tin. Một cuộc hảnh 
hương về những di sản Phật giáo chắc chắn sẽ /àm cho Tâm 
trong sạch hơn và cao đẹp hơn và làm tăng trưởng nhiều 
phẩm chất tốt đẹp trong mỗi người. 


Nhìn cảnh những người đạo hữu hành hương đên từ 
những miên xa xôi với cùng mục đích tôn vĩnh Đức Thê 


314 e Hành hương về xứ Phật 


Tôn, chắc chăn sẽ làm khởi sinh những cảm giác hoan hỉ 
(mudita) ấm áp trong lòng người hành hương. 


Đối với những người hành hương “để tâm” và “khéo 
nhìn”, quan cảnh của những đền tháp huy hoàng ngày xưa, 
nay chỉ còn là những tàn tích và những đống đồ nát, có thể 
là cơ hội để mình quán chiếu và chiêm nghiệm thêm về sự 
Vô Thường của tất cả những pháp hữu vì (sankhara): 
Những gì được sinh ra dù kiên cố đến đâu rồi cũng tản hoại. 
Điều đó có thể sẽ khởi sinh trong lòng sự fhúc giục về mặt 
tâm linh để mau mau tỉnh tiễn thực hành con đường và Giáo 
Pháp của Đức Phật. 


Những Phật Tử sau khi hoàn thành cuộc hành hương của 
lòng tin và lòng kính đạo, sẽ còn mang mãi những cảm giác 
khó thay đổi và khó quên trong lòng. 


Đối với Phật tử, không nơi đâu trên trái đất này có 
thể làm xúc động thật mạnh lòng người và thúc giục tâm 
linh hơn là những nơi chúng ta đến viếng thăm và tôn 
kính trong Tám Thánh Địa Phật Giáo này!. 


Hình ảnh những thánh tích thiêng liêng cũng mang lại 
cho chúng ta những niềm “yên ủi” và “an lạc” cho đến tận 
Sau này. 


Những người Phật tử kính đạo nên lắng nghe theo lời đặn 
của Đức Phật trước khi Người ra đi và hấy cố gắng thu xếp 
một cuộc hành hương về đất Phật, ít nhất một lần trong 
cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta!. 


Phần V 


Tổ Chức Một Cuộc Hành Hương 
Đến Ấn Độ 


Nội Dung: 


m1" ŒœA C:.+>CG) t 


œ 


. Hành trình đi đến những thánh địa của Ấn Độ 

. Thực hiện việc bố thí, hay việc cúng dường Tăng, Ni 

. Thông tin & những lời khuyên khi đi lại Ở Ân Độ 

. Khoảng cách giữa những nơi thánh địa hành hương 

. Những đoàn Hành Hương từ năm 1991-2011 

. Thư mục những sách & tài liệu tham khảo 

. Hình ảnh bốn nhà tiên phong trong cuộc phục hưng Phật 


tích và Phật giáo ở Ấn Độ 


. Bản Đồ cuộc hành trình tây du của ngà Huyền Trang 
. Bản Đô chỉ vị trí địa lý của những nơi hành hương ở Ấn 


độ ngày nay. 


10. Hình ảnh các Phật tích, di tích ở những nơi hành hương. 


316 e Hành hương về xứ Phật 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 317 


q) 


Hành Trình Đi Đến 
Những Nơi Thánh Địa ở Án Độ 


1.1 Thời Gian Tối Thiếu Của Một Chuyến Hành 
Hương 


Khi hoạch định một chuyến hành hương, một điều thành 
thật muốn khuyên tất cả chúng ta là không nên đưa những 
chương trình “phụ” từ ban đầu hay thay đối cuộc hành 
hương, ví dụ ghé qua một hay những nước khác. Bởi vì nếu 
làm như vậy, sẽ làm chúng ta xao lãng mục đích cao cả và 
quan trọng của cuộc hành hương. 


Ngay cả khi chúng ta thường nảy sinh ra ý muốn sẵn dịp 
đi thăm viếng những xứ Phật giáo gần Ấn Độ như Sữi 
Lanka, Miễn Điện, chúng ta nên bỏ thêm thời gian chứ 
không nên gấp rút hay cắt xén bớt thời gian của cuộc hành 
hương những thánh địa ở Ân Độ. Vì nếu tổng thời gian của 
cuộc hành hương ở Ân Độ bị rút ngắn lại, chúng ta sẽ phải 
hấp tấp, vội vã từ nơi này đến nơi khác và sẽ trở nên mệt 
mõi và kết cuộc là cảm thấy không thoải mái, không mãn 
nguyện — Điều đó hoàn toàn ngược lại với ý nguyện hành 
hương ban đầu của chúng ta. 


318 e Hành hương về xứ Phật 


Đề thăm viễng được Tám Thánh Địa Quan Trọng vả 
những thánh tích ở những nơi đó theo một nhịp điệu vừa 
phải để mang lại lòng hoan hỷ và tâm hạnh phúc, chúng ta 
cần ít nhất 15 ngày hay 2 tuần để thực hiện một chuyên đi 
mãn nguyện. 


1.2 Những Hành Trình Bằng Xe Buýt Có Máy 
Lạnh 


Tất cả những nơi thánh địa hay “miền” Phật Giáo được 
miêu tả trong quyên sách này đều nằm ở những bang miền 
Bắc Ấn Độ như Uttar Pradesh và Bihar, ngoại trừ Lumbini 
là thuộc nước Nepal. 


Vào thời Cổ đại, khu vực này được gọi là Miền Trung 
Nam của đất nước (Majjhima Desa), nhưng ngày nay được 
gọi là chu vi hay “Miền Phật Giáo”, thê hiện bằng đường 
cong bao bọc được kết nối những vị trí của những thánh địa 
lại với nhau. 


Xem hình “Bản Đồ vị trí địa lý các Thánh Địa Phật 
giáo Án Độ”. 


Đa số những đến, tháp, thánh tích Phật giáo đều nằm ở 
những nơi xa xôi, thậm chí hẻo lánh, và ở đó, dịch vụ taxi 
hay giao thông công cộng rất nghèo nàn, rất khó khăn để đi 
đến những thánh tích, nên chúng ta phải đi thành một đoàn 
hay nhóm và thuê nguyên một chiếc xe khách. 


Sức chứa thông thường của một chiếc xe buýt khoảng 35 
người. Nhưng xin gợi ý là chúng ta nên đi theo nhóm 25 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 319 


người cho mỗi xe buýt, để tránh sự chen lấn, chật chội và 
không thoải mái. Sau nảy, những nhà vận chuyển Ân Độ 
cũng đưa vào những xe buýt 45 chỗ, nên có thể đi nhóm 30 
người hay hơn trên loại xe này cũng thoải mái. Đối với 
những nhóm hành hương ít người hơn, thì có thể thuê một 
chiếc xe khách loại 18 chỗ ngồi. 


Tất cả những xe buýt đều có găn máy lạnh, tuy nhiên 
những máy lạnh rẻ tiền không có điều khiến hay điều chỉnh, 
cho nên trong xe có thể là rất lạnh. Vì thế, chúng ta nên 
mang theo áo khoác hay áo choàng để giữ âm. Điều thứ hai 
là những ghế ngồi thường rất bị sốc và khó chịu vì đường xá 
rất xấu. Vì vậy, tốt nhất là nên bỏ trống hai hàng ghế sau 
cùng và dành để đề hành lý lên đó. 


Cần Thận: 


Mọi người nên đi vào ban ngày vì lý do an toàn, bởi vì 
đường xá thường rất hẹp và không có đèn đường. Trong 
trường hợp xe bị hư máy móc, thì cũng dễ dàng sửa chữa 
hay cứu hộ vảo ban ngày. 


Đối với những người hành hương lần đâu, đi hành hương 
theo nhóm, theo đoàn là cách tốt nhất để dễ đến Tám Thánh 
Địa vì nhiều lý do khác nhau. 


Lý do thứ nhất là sự thuận tiện, bởi vì đi theo đoàn thì 
mọi hành trình và sắp xếp đã được hoạch định bởi những 
người đã có kinh nghiệm hành hương - (xem thêm (*) trong 
mục 2. bên đưởi). 


320 e Hành hương về xứ Phật 


Thứ hai, đi theo đoàn, nhóm sẽ an toàn hơn, đặc biệt là 
những phụ nữ hành hương. 


Cuối cùng, có lẽ cũng là lý do quan trọng nhất, là có 
thêm tỉnh thần của những người bạn Phật tử đồng hành 
giữa những người hành hương với nhau cùng chung một 
mục đích cao đẹp, đặc biệt là nếu có sự đi cùng của một hay 
các Tăng Ni, là những người thầy tâm linh, thì sẽ làm cho 
chuyên đi trở nên an lạc, dễ chịu và đầy ý nghĩa hơn. 


Chỉ có một bất lợi nhỏ trong việc đi hành hương theo 
đoản là lịch trình khó uyên chuyên hay thay đổi theo ý của 
mình được. 


Nếu đoàn hành hương có một sư thây đi cùng, đặc biệt là 
những thầy theo Thiền Tông hay Phật giáo Nguyên thủy, 
chúng ta nên nhớ mang theo bữa ăn trưa khi rời khỏi khách 
sạn vào buổi sáng, để cho vị sư có thể thọ thực trước giờ 
Ngọ khi xe đang chạy trên đường. 


Thứ hai, để tiết kiệm thời gian đi đường, những thành 
viên trong đoản cũng nên dùng bữa trưa cùng lúc với nhà sư. 
Nên cổ gắng tránh việc ghé lại dùng bữa trưa ở khách sạn 
hay quán xá, vì phải chờ đợi người ta nấu nướng thức ăn 
theo thực đơn, và vì vậy sẽ mất rất nhiều thời gian quý báu 
trong ngày. 


1.3 Thời Gian Tốt Nhất Đề Đi Hành Hương Đến 
Án Độ 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 321 


An Độ có 3 mùa: Mùa lạnh (mùa Đông), mùa nóng và 
mùa mưa. 


Thời gian tốt nhất để hành hương đến miễn bắc Ấn Độ là 
mùa lạnh, từ tháng Mười Một đến tháng Hai, khi thời tiết 
đã khô ráo, mát mẻ và dễ chịu. Từ tháng Ba đến tháng Sáu, 
thời tiết nóng và bụi bặm, trong khi từ tháng Bảy đến tháng 
Mười là mùa mưa. 


Vào cuối tháng Mười, thời tiết bắt đầu khô ráo và mát mẻ, 
cây cỏ bắt đầu mọc xanh tươi khắp những vùng quê và việc 
đi lại ở miền Bắc Ấn Độ cũng dễ dàng hơn, vì sau những 
cơn mưa, đường xá và cảnh vật trở nên sạch sẽ hơn. 


322 e Hành hương về xứ Phật 


qU 


Thực Hiện Việc Bố Thí & Cúng Dường 
Tăng Ni 


Gần đến ngày xuất phát, người hành hương tự nhiên cảm 
thấy một niềm hân hoan và phấn khởi trong tâm về sự việc 
sắp diễn ra của một chuyên đi thật sự về vùng đất của Đức 
Phật và những vị A-la-hán đã từng sống và truyền dạy giáo 
pháp cách đây hơn 2.500 năm. 


Đối với những Phật tử có điều kiện và rộng lòng, họ sẽ rủ 
nhau cùng đi mua những đồ dùng, vật dụng, những thứ cần 
thiết để mang theo và đến cúng dường cho các Tăng Ni ở 
trong các chùa, tu viện xung quanh những thánh địa. 


Nhiều Tăng Ni, đặc biệt là rất nhiều Tăng đến từ Sri 
Lanka (Tích Lan) và Myanmar (Miến Điện) đã dành phần 
lớn của cuộc đời mình ở những thánh địa ở Ấn Độ. Họ đã 
nguyện một lòng phụng sự việc chăm sóc, trông coi những 
thánh tích thiêng liêng, luôn luôn làm sống lại Đại Lễ Phật 
Đản Vaisakha Purnửna (Wesak). Họ cũng đã cống hiến 
nhiều vào việc giáo dục cho những cư dân địa phương hiểu 
biết thêm về Đạo Phật, vốn đã được sinh ra tại miền Phật 
giáo này và đã bị biến mắt hơn 600 năm qua, kể từ thế kỷ 
13. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 323 


Sự có mặt của những nhà sư Phật giáo ở đây đã làm cho 
những nơi hành hương trở thành những thánh địa Phật giáo 
“sống”, và chúng ta có thể thỉnh cầu lời khuyên hay những 
giải đáp về những thánh địa từ những nhà sư này. 


Bằng việc cúng dường, bố thí (dana) cho các Tỳ Khéo, 
Tăng Ni chúng ta tỏ lòng biết ơn và sự tôn kính của mình 
đối với Tăng Đoàn (Sazngha), vì các vị Sư Thây đã kiên 
trung chăm sóc, bảo vệ những thánh tích, để cho thế hệ mai 
sau còn biết đến Phật giáo và sẽ đến đây và “chiêm bái với 
lòng thành kính”, theo đúng như lời dạy của Đức Phật. 


Đối với những người hành hương đi theo đoàn, nhóm (*) 
thì cũng có lợi về khối lượng hành lý của mỗi người, vì có 
thể làm thủ tục (check-in) theo nhóm tại sân bay và thông 
thường tông khối lượng hành lý không vượt quá tổng khối 
lượng cho phép trên tổng số lượng người của nhóm. 


Ví dụ những người hành hương đã mua nhiều đôồ đạc, 
thực phẩm...để cúng dường cho Tăng Ni, nên hành lý có thể 
vượt quá khối lượng quy định cho mỗi cá nhân. Nhưng nếu 
làm thủ tục cho cả đoàn thì không sao, vì cũng có những 
người mang ít hành lý như những sư thầy cùng đi theo. Điều 
này tạo cơ hội cho nhiều Phật tử có thể mang theo nhiều 
sách vở và những thứ cần thiết khác mà khó có thể mua 
được ở Ấn Độ và cúng dường cho Tăng Ni. 


Tiền mặt nếu có đem theo có thể đổi qua tiền rupees của 
Ấn Độ và khi cúng dường có thê trao cho thị giả hay người 
phụ giúp (kappiyas) của các sư, hoặc có thể bỏ vào những 
thùng đựng tiền bố thí ở những tu viện vả chùa ở những nơi 
hành hương. Như vậy, đồng tiền có thể được dùng vào 


324 e Hành hương về xứ Phật 


những chỉ phí bảo dưỡng tu viện, chùa, tháp và những điều 
kiện sông khác của các sư thầy, Tỳ kheo. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 325 


(H) 


Thông tin & Những Lời Khuyên 
Khi Đi Lại ở Ấn Độ 


3.1 Thị Thực (Visa) Nhập Cảnh 


Những người hành hương dự định hành hương đến Miền 
Phật Giáo ở Ấn Độ bằng máy bay phải bảo đảm có thị thực 
nhiều lần (multiple entry visa) để vào Ân Độ. Cần phải có 
visa hai lần để được nhập cảnh trở lại Ấn Độ sau khi thăm 
viêng Lumbini thuộc nước Nepal. 


Chúng ta có thể xin visa vào Ân Độ và cả Nepal ở tại Việt 
Nam, nhưng cũng có thê xin visa tại phi trường hoặc cửa 
khâu của Ấn Độ hoặc Nepal. 


3.2 Bảo Hiểm & Chỉ Phí 


e_ Những người hành hương nên mua bảo hiểm về mất mát, 
bệnh tật, tai nạn cho suôt cuộc hành trình hay đến phút 
chót vì bệnh tật hay chuyển khẩn cấp phải hủy bỏ chuyến 
đI. 


e Những người hành hương luôn đề phòng và cần thận bảo 
vệ hành lý và tư trang của mình. Khi đi hành hương, 


326 e Hành hương về xứ Phật 


không nên đeo vảng bạc, đồng hồ mắc tiền hay những tư 
trang có giá trị khác. 


Luôn luôn giữ kỹ tiền bạc và Hộ Chiếu (Passport) của 
mình mọi lúc, mọi nơi. Mât Hộ Chiêu sẽ rât phiên phức 
cho mọi hoạt động hành hương của người đó. 


Cân đem theo tôi thiêu bao nhiêu tiên? 


Bởi vì mọi chi phí của chuyến đi như chi phí đi lại, ăn, ở, 
thuế sân bay, phí visa ...thông thường đã được thanh 
toán cho Công ty Tổ Chức Lữ hành trước khi xuất phát, 
cho nên mọi người không phải đem theo nhiều tiền bạc. 
Có thể đem theo một ít tiền để tiêu xài lặt vặt, như mua 
đồ lưu niệm và tiền từ thiện, bố thí cho các chùa. 


3.3 Giữ Gìn Sức Khóe 


Đề tránh đau bệnh, mọi người luôn luôn uống nước đã 
nấu chín hoặc nước đóng chai, nước khoáng, và không 
nên ăn những thức ăn sống, ngay cả không nên uống 
nước đá, bởi vì nước đá ở đó được làm từ nước vòi, nước 
sinh hoạt. Luôn yêu cầu Công ty Lữ hành phải thu xếp 
cho mỗi người ít nhất một hai chai nước đóng chai mỗi 
ngày. 


Tiêm ngừa bệnh dịch tả (Cholera): 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 321 


Những ai muốn tiêm ngừa bệnh dịch tả nên tiêm ngừa 
khoảng 2-3 tuần trước chuyến đi để tránh bị sốt có thể 
phát sinh nêu bị dịch trong chuyên đi. 


Thuốc men!: 

Nên mang theo một Túi Sơ Cứu bao gồm những loại 
thuôc thông thường đê trị đứt tay chân, trặc tay, chân, 
xương, tiêu chảy, cảm sôt, ngộ độc thức ăn, các loại dầu 
để thoa khi muỗi, kiến cắn, Panadol giảm sốt.... Hoặc có 
thê mua chung một sô lớn những vật dụng, thuôc men vả 
chỉ phí được chia đều bởi mỗi thành viên trong đoàn. 

3.4 Những Thứ Cần Mang Theo 


Quan trọng: 


Trước khi lên máy bay, nên kiểm tra để chắc chắn không 


mang theo những vật dụng như đao, kéo nhọn trong hành 
lý xách tay, đề tránh bị an ninh sân bay không cho đi qua và 
sẽ ảnh hưởng toàn bộ việc đi của cả đoàn và của chính mình. 


Những vật dụng sau đây cần được mang theo: 


Đèn Pin trong nhiều trường hợp khách sạn bị cúp điện. 


Quần áo loại rộng rãi, nhẹ nhàng để đi lại ban ngày, vì 
ban ngày trời năng ấm hay nóng như ở Việt Nam. Tuy 
nhiên nên đem theo một khăn choàng hay áo khoác khi 
ngôi lên xe buýt, vì nhiều khi máy lạnh rất lạnh mà 
không có nút điều chỉnh như đã nói ở trên. 


328 e Hành hương về xứ Phật 


e_ Đối với giày, nên mang theo loại giày đi bộ hay giày 
chạy bộ và tất vớ. 


e_ Dù, loại dù xếp, gấp lại được để đễ dàng cầm theo tay 
khi đi chiêm bái lúc trời mưa hay quá nắng. 


e _ Những vật dụng như khăn giấy, giấy vệ sinh, xà bông 
gội đầu, xà bông giặt... nên được mang theo để sử dụng. 


e©_ Những đồ ăn khô, như bánh quy, bánh ngọt, cà phê hoặc 
trà, mì ăn liền... cần được mang theo. 


e Nên mang theo những loại thuốc vitamin tổng hợp để 
uống hàng ngày để bảo vệ sức khỏe. 


3.5 Bồ Thí, Giúp Đỡ Từ Thiện 


Việc ăn xin có thể là một nghề của một số nĐƯỜI ở Ấn 
Độ, thậm chí trẻ em trong làng cũng rất thích việc xin tiền 
khách ngay khi gặp khách hành hương. 


Khi chúng ta cho một người, có thể họ sẽ đến bao quanh 
rất đông đề xin thêm, rất ồn ào và có thể gây khó chịu cho 
một số người trong đoàn hay có thê sẽ làm mất đi nhiều thời 
g1an của cả đoàn. 


Nếu không đủ thời gian (và lòng kiên nhẫn, từ bi!) để bố 
thí hay làm từ thiện cho những người nghèo khó, cách tốt 
nhất là chúng ta nên mang cho tiền mặt hoặc vật dụng đến 
các tu viện, chùa để từ đó họ có thể phân phát lại một cách 
công bằng. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 329 


Chúng ta có thể mua mang theo bánh kẹo, viết, sách vỡ, 
quần áo mới cũ...để mang đến tặng cho những chi nhánh 
của Hội Đại Bồ Đề ở Sarnath và Bodhgaya (Bồ Đề Đạo 
Tràng), nơi đó Hội lo việc dạy học miễn phí cho những trẻ 
em nghèo trong vùng. 


4. Khoảng Cách Đi Đường Giữa Những Nơi Hành 
Hương 








Từ Đến Khoảng cách (Km) 
Delhi Agra 200 
Agra Lucknow 363 
Agra SankasIa 170 
SankasIa Kanpur 220 
Kanpur Lucknow S8 
Lucknow Sravast 175 
Sravast Kushinagar 250 
Sravast LumbInmI 210 
Sravast Balrampur 15 
Balrampur India Border 200 
India Border Bhatrawa 5 
Bhairawa Lumbini 5 
Bhairawa Ramagama 30 
Lumbini Kapilavastu 2Ế 
Lumbini Gorakhpur 125 
Lumbini Kushinagar 180 
Gorakhpur Kushinagar 56 








330 e Hành hương về xứ Phật 








Kushinagar 
Kushinagar 
Kushinagar 
Sarnath 
Bodhgaya 
RajJgrr 
Patna 
Patna 
Patna 
Bodhgaya 
Bodhgaya 
VaranasI 
VaranasI 
Allahabad 


Sarnath 
Vaishali 
Patna 
Bodhgaya 
RaJgrr 
Nalanda 
Nalanda 
Bodhgaya 
VaIshali 
Calcutta 
VaranasI 
Sarnath 
Allahabad 
Kaushambi 


250 
280 
350 
250 
S0 
12 
90 
125 
70 
490 
275 
12 
130 
54 





Ghi Chú: Tất cả những khoảng cách đều là khoảng "gần 
đúng". 





Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 331 


(V) 
Bản Đồ Chỉ Dẫn Vị Trí Địa Lý 
Của Những Nơi Thánh Địa 
Xem hình: “Bản Đồ Các Nơi Thánh Địa” ở cuối 
sách. 


Các vị trí Phật tích và di tích thường được tham quan theo 
một hành trình gần như giáp vòng. 


332 e Hành hương về xứ Phật 


IV) 


Những Nhóm Hành Hương Từ Năm 1991-2011 
& 
Gợi Ý Lịch Trình Thiết Thực Nhất 


Trong 20 năm qua, kế từ năm 1991-2011, tác giả đã tổ 
chức nhiều đoàn hành hương đến Án Độ cho những Phật tử 
ở Thung Lũng Klang, Malaysia. Nhiều Phật tử đã thực hiện 
được một hay những chuyến đi được mong ước của một 
đời người và họ luôn luôn còn giữ mãi những cảm giác và 
niềm hạnh phúc trong các chuyến hành hương của lòng tin 
và lòng kính đạo. 


Sự có mặt của những Tăng Ni trong đoàn như những vị 
thầy tâm linh, cũng đã tạo nên những chuyến đi hạnh phúc 
và khó quên được trong lòng của nhiều Phật tử. Nhiều Phật 
tử, như tác giả, cũng đã liên tục lại lên đường hành hương 
vào mỗi năm. 


Sau đây là lịch trình của những chuyến hành hương 
tiêu biểu đã được thực hiện. Mục đích tác giả đưa vào 
quyển sách này để cho nhiều đoàn hành hương khác nhau 
thấy được rất nhiễu lịch trình hành hương khác nhau, có 
thể sắp xếp cuộc hành trình từ nhiều nơi xuất phát và nơi 
đến đầu tiên và cuối cùng khác nhau có thể được tổ chức để 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 333 


cho thuận lợi với mỗi đoàn hành hương thuộc nhiều quốc 
gia, thuộc những đường hàng không thuận tiện khác nhau. 


Ví dụ, nêu từ Tp.HCM, có chuyến bay thắng Hàng Không 
Ấn Độ, thì chúng ta sẽ nên thu xếp chuyến bay thắng qua Ấn 
Độ, đến sân bay nào đó thuộc một thành phó, địa danh nào 
đó, và tự do sắp xếp chuyên hành hương theo một lịch trình 
nào đó bên dưới mà tác giả đã đưa ra. 


Hoặc nếu không có chuyến bay thắng, chúng ta có thể thu 
xếp chuyên bay qua Bangkok hoặc Singapore hoặc Kuala 
Lumpur.. .để bay đến Ấn Độ hoặc Sri Lanka hoặc Nepal, tùy 
theo chương trình của mỗi đoàn, nhóm hành hương. 


Những lịch trình hành hương được thực hiện dưới 
đây đã được xắp xếp, tính toán và rút kinh nghiệm 
trong nhiều năm, nhằm giúp cho các đoàn hành 
hương chọn cho mình một chuyến hành hương 
hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian nhất và đầy đủ 
nhât. 


[Ở đây, tác giả cũng đưa tất cả những tên của các Phật tử, 
Tăng, NI ở Malaysia và Myanmar đã cùng hành hương trong 
20 năm qua, để tôn vinh sự nỗ lực và công sức họ đã dảnh 
để thực hiện những cuộc hành hương. Nhưng trong khuôn 
khổ của bản dịch tiếng Việt này, người dịch không đưa vào]. 


334 e Hành hương về xứ Phật 
6.1. Chuyến hành hương 11 Ngày Nepal/Ấn Độ: 15- 
25/11, 1991 (22 người) 


Ngày 1: KƯ/Bangkok/Kathmandu (Máy bay) 
Qua đêm Kathmandu 


Ngày 2: Kathmandu/Lumbini (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 3: Lumbin1/Sravasti (Xe khách) 
Qua đêm Balrampur 


Ngày 4: Sravasti/Kushinagar (Xe khách) 
Qua đêm Kushinagar 


Ngày 5: Kushinagar/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 6: Patna/Nalanda/RaJgir/Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 7: Nguyên ngày ở Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 8: Bodhgaya/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 9: Varanasi/Sarnath/Kathmandu (Máy bay) 
Qua đêm Kathmandu 


Ngày 10: Nguyên ngày ở Kathmandu 
Qua đêm Kathmandu 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 335 


Ngày1 1: Kathmandu/Bangkok/KL (Máy bay) 
Quay về 


6.2. Chuyến hành hương 15 ngày Sri Lanka/Ấn Độ: 
21/11-5/12, 1997 (36 người) 


Ngày I: KL/Colombo (by Air Lanka Máy bay) 
Qua đêm Colombo 


Ngày 2: Colombo/Dambulla/Habarana (Xe khách) 
Qua đêm Habarana 


Ngày 3: Habarana/Mihintala/Anuradhapura (Xe khách) 
Qua đêm Habarana 


Ngày 4: Habarana/Sigiriya/Habarana (Xe khách) 
Qua đêm Habarana 


Ngày 5: SIgiriya/Kandy (Xe khách) 
Qua đêm Kandy 


Ngày 6: Kandy/Colombo/Delhi (by Máy bay) 
Qua đêm on plane 


Ngày 7: Delhi/Lucknow/Sravasti (Xe khách) 
Qua đêm Balrampur 


Ngày 8: Balrampur/LUumbin1/Gorakhpur (Xe khách) 
Qua đêm Gorakhpur 


336 e Hành hương về xứ Phật 


Ngày 9: Gorakhpur/Kushinagar/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 10: Patna/Nalanda/RaJjgir/Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Gaya 


Ngày 11: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm Gaya 


Ngày 12: Bodhgaya/Varanas1⁄Sarnath 

Qua đêm Varanasi 

Ngày 13: Varanas1/Agra (Máy bay), Agra/Delhi (Tàu lửa). 
Máy bay Air Lanka đến thủ đô Colombo 

Qua đêm trên máy bay 


Ngày 14: Nguyên ngày ở Colombo 
Qua đêm Colombo 


Ngày 15: Colombo/KL 
Quay về 


6.3. Chuyến hành hương Án Độ 12 
Ngày: 31/10-11/11, 1999 (22 người) 


Ngày 1: KLƯ/Delhi (by MAS Máy bay) 
Qua đêm Agra 


Ngày 2: Agra/Sankasila/Lucknow_ (Xe khách) 
Qua đêm Lucknow 


Ngày 3: Lucknow/Sravasti (Xe khách) 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 331 


Qua đêm Balrampur 


Ngày 4: Balrampur/Tilaurakot (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Lumbin1/Kushinagar (Xe khách) 
Qua đêm Gorakhpur 


Ngày 6: Gorakhpur/Sarnath/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 7: Varanasi/Bodhsaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 8: Nguyên ngày ở Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Bodhgaya/RaJgir/Nalanda/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 10: Patna/Vaishali/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 11: Patna/Delhi (local Máy bay) Nguyên ngày ở DelhI. 
Máy bay đêm Hãng MAS về KL 
Qua đêm trên máy bay 


Ngày12: Về đến sân bay KLIA 
Quay về 


338 e Hành hương về xứ Phật 
6.4. Chuyến hành hương 12 Ngày ấn Độ: 27/10-7/11, 
2001 (12 người) 


Ngày 1: KL/Singapore/Delhi (by SIA Máy bay) 
Qua đêm Delhi 


Ngày 2: DelhiSankasia/Kanpur (Xe khách) 
Qua đêm Kanpur 


Ngày 3: Kanpur/Sravasti (Xe khách) 
Qua đêm Balrampur 


Ngày 4: Balrampur/Tilaurakot (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Lumbin1/Kushinagar (Xe khách) 
Qua đêm Kushinagar 


Ngày 6: Kushinagar/Sarnath/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 7: Varanasi/Bodhsaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 8: Nguyên ngày ở Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Bodhgaya/RaJgir/Nalanda/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 10: Patna/Vaishali/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 339 


Ngày II: Patna/Kolkata (Tàu lửa đêm) Nguyên ngày ở 
Kolkata. 

Máy bay đêm Hãng SIA về Singapore 

Qua đêm trên máy bay 


Ngày 12: Máy bay Singapore/KLIA 
Quay về 


6.5. Chuyến hành hương 14 ngày ấn Độ: 8-21/11, 
2002 (23 người) 


Ngày 1: KL//Delhi (by MHI90) 
Qua đêm Delhi 


Ngày 2: Delhi/Asra (Shatabdi)/Sankasila/Lucknow (Xe 
khách) 
Qua đêm Lucknow 


Ngày 3: Lucknow/Sravast/Balrampur (Xe khách) 
Qua đêm Balrampur 


Ngày 4: Balrampur/Tilaurakot/Bhairawa (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Bhatrawa/Lumbini/Kushinagar (Xe khách) 
Qua đêmKushinagar 


Ngày 6: Kushinagar/Kesariya/VaIshali/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


340 e Hành hương về xứ Phật 
Ngày 7: Patna/Nalanda/RaJgir/Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 8: Nguyên ngày ở Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Bodhgaya/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 10: Sarnath tour. Night Tàu lửa to Bhopal 
Qua đêm trên tàu lửa 


Ngày 11: Sáng đến Bhopal, thăm Bhimbetka 
Qua đêm Bhopal 


Ngày 12: Sanchi/Satdhara/Udaigiri Caves. Sau ăn chiều, rời 
Bhopal đi bằng tàu lửa đêm đến Delhi 

Qua đêm trên tàu lửa 

Ngày 13: Nguyên ngày ở Delhi. Night Máy bay MHIO9I 


Qua đêm trên máy bay 


Ngày 14: Nov 21 Sẵng đến KLIA 
Quay về 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 341 


6.6. Chuyến hành hương 13 ngày Ấn Độ: 3-15/11, 
2003 (24 người) 


Ngày 1: KL/Delhi (by MAS Máy bay MH 190) 
Qua đêm Delhi 


Ngày 2: Delh1Agra (Tàu lửa Thatabdi Express dep.0600hrs- 
0800hrs). 

Agra/Sankasia/Kanpur (Xe khách) 

Qua đêm Kanpur 


Ngày 3: Lucknow/Sravasti (Xe khách) 
Qua đêm SravasftI 


Ngày 4: Sravast/Lumbin1/Bharrawa (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Bhatrawa/Kushinagar (Xe khách) 
Qua đêm Kushinagar 


Ngày 6: Kushinagar/Lauriya Ñandangarh/Muzaffarpur 
Qua đêm Muzaffarpur 


Ngày 7: Muzaffarpur/Vaishali⁄/Patna (Xe khách) 
Qua đêm Patna 


Ngày 8: Patna/Nalanda/RaJgir/Bodhsgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Bodhgaya and Dhongra HIII (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


342 e Hành hương về xứ Phật 


Ngày 10: Bodhgaya/Sarnath/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 11: Tham quan Sông Hằng và tham quan 
đi tích ở Sarnath (boat & Xe khách) 

Depart Varanasi by Tàu lửa đêm 

Qua đêm trên tàu lửa 


Ngày 12: Đến Delhi 0805hrs, tour & visit National Museum 
Máy bay đêm by MH 191 depart 2300hrs 
Qua đêm trên máy bay 


Ngày 13: Đến KLIA 0655hrs 
Quay về 


6.7. Chuyến hành hương 13 ngày: 22/11-4/12, 2004 
(39 người) 


Ngày 1: KL/Delhi (by MAS Máy bay MH 190) 
Qua đêm Delhi 


Ngày 2: Delh1/Lucknow (Shatabdi)/Sravasti (Xe khách) 
Qua đêm Sravasti 


Ngày 3: Sravasti/Lumbini (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 4: Nguyên ngày ở Lumbimi (Xe khách) 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Bhatrawa/Kushinagar (Xe khách) 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 343 


Qua đêm Kushinagar 


Ngày 6: Kushinagar//Vaishali/Patna 
Qua đêm Patna 


Ngày 7: Patna/Nalanda/RaJgir/Bodhgaya (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 8: Bodhgaya và Dhongra HIlI (Xe khách) 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Bodhgaya/Sarnath/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 10: Morning Sarnath, afternoon Allahabad 
Qua đêm Allahabad 


Ngày I1: Day tour of Kaushambi and Allahabad. 
Tàu đêm lửa to Delhi dep. 2130 
Qua đêm trên tàu lửa 


Ngày 12: National Museum, Buddha Vihara, Asoka Park 


Máy bay đêm by MH 191 depart 2300hrs 
Qua đêm trên máy bay 


Ngày 13: Đến KLIA 0655hrs 
Quay về 


344 e Hành hương về xứ Phật 

6.8. Chuyến hành hương 13 ngày Ấn Độ: 31/10- 
14/12, 2006 

Ngày 1: Máy bay KL/Delhi Hãng Arr India, Delhi/Agra Xe 
khách. 

Qua đêm Agra 


Ngày 2: Agra/Sankasia 
Qua đêm Myanmar Temple,Sankasia 


Ngày 3: Sankasia/Lucknow/SravastI 
Qua đêm Nikko Lotus Hotel, Sravasti 


Ngày 4: Sravast/Sonaul1/Bhairawa 
Qua đêm Nirwana Hotel, Bhairawa 


Ngày Š5: Bhatrawa/Lumbin1/TilaurakoVBharrawa 
Qua đêm Nirwana Hotel 


Ngày 6: BhaIrawa/Kushinagar 
Qua đêm Nikko Lotus, Kushinagar 


Ngày 7: Kushinagar/Vaishali/Patna 
Qua đêm Chanakya Hotel Patna 


Ngày §: Patna/Naland/RaJgir/Bodhgaya 
Qua đêm SuJata Hotel, Bodhgaya 


Ngày 9: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm SuJata Hotel, Bodhgaya 


Ngày 10: Bodhgaya/Sarnath/Varanasi 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 345 


Qua đêm Meraden Hotel, Varanasi 

Ngày 11: Sarnath/Muphal Sarai/Bhusaval by Tàu lửa 
Qua đêm trên tàu lửa 

Ngày 12: Bhusaval/AJanta/Aurangabad 

Qua đêm Rama Intf”l Aurangabad 


Ngày 13: Aurangabad/Ellora Caves/Mumbai by Tàu lửa 
Qua đêm trên tàu lửa 


Ngày 14: Nguyên ngày ở Mumbai, check In atrport at 22:55 
for Air India 


Máy bay AI 432 dep. 00:55Máy bay 
Qua đêm trên máy bay 


Ngày 15: Đến KLIA 11:30hr 
6.9. Chuyến hành hương 17 Ngày Ấn Độ; 18/11-4/12, 
2007 (25 người) 


Ngày 1: KƯ/Delhi by Air Lanka dep. 1440, arr. 2110 
Qua đêm Mathura 


Ngày 2: Mathura/TaJ Mahal/Sankasia 
Qua đêm Sankasia 


Ngày 3: Sankasia/Lucknow/SravastI 
Qua đêm SravasftI 


Ngày 4: Sravast/BhaIrawa 


346 e Hành hương về xứ Phật 


Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Bhatrawa/Ramagrama/Uumbin1/BhaIrawa 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 6: Bhatrawa/Kushinagar 
Qua đêm Kushinagar 


Ngày 7: Kushinagar/Vaishall/Patna 
Qua đêm Patna 


Ngày §: Patna/Nalanda/RaJgir/Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 9: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 10: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày I1: Bodhgaya/Sarnath/Varanasi (Xe khách) 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 12: Sarnath/KamayamI Express to Bhopal 
Qua đêm on Tàu lửa 


Ngày 13: Bhopal/Sanchi Vidisa/Bhopal 
Qua đêm Bhopal 


Ngày 14: Nguyên ngày ở Bhimbetika Tàu lửa to Delhi 


Qua đêm trên tàu lửa 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 341 


Ngày 15: Nguyên ngày ở Delhi. Tối đi máy bay đêm Air 
Lanka 

Delhi/Colombo Máy bay dep. 2200, arr. 0155+I 

Qua đêm trên máy bay 


Ngày 16: Quá cảnh nửa ngày và đi tham quan thủ đô 
Colombo 

Qua đêm Colombo 

Ngày L7: Máy bay Colombo/KL Hãng Air Lanka UL 


6.10. Chuyến hành hương 17 Ngày Ấn Độ: 4-18/11, 
2008 


Ngày I1: KL/Delhi by Indian Airlines, travel to Agra 
Qua đêm Agra 


Ngày 2: Agra/Sankasia 
Qua đêm Sankasia 


Ngày 3: Sankasla/SravastI 
Qua đêm Sravasti 


Ngày 4: Sravasti/Lumbin1/Bhatrawa 
Qua đêm Bhairawa 


Ngày 5: Bhatrawa/Ramagrama/Uumbin1/Bhairawa 
Qua đêm Bhairawa 

Ngày 6: Bhatrawa/Kushinagar (Xe khách) 

Qua đêm Kushinagar 


348 e Hành hương về xứ Phật 


Ngày 7: Kushinagar/Lauriya Nandangarh/Muzaffarp 
Qua đêm Muzaffarpur 


Ngày §: Muzaffarpur/Vaishal/Nalanda/RaJgir 
Qua đêm RaJgir 


Ngày 9: RaJgir/Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 10: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 11: Nguyên ngày ở Bodhgaya 
Qua đêm Bodhgaya 


Ngày 12: Bodhgaya/Sarnath 
Qua đêm Varanasi 


Ngày 13: Nguyên ngày ở Sarnath, Tàu lửa đêm to Delhi 
Qua đêm trên tàu lửa 


Ngày 14: Đến Delhi, Toủ tham quan ban ngày. Máy bay 
đêm bay về nước. 
Qua đêm trên máy bay 


Ngày 15: Đến KLIA 


Quay về 


6.11. Chuyến hành hương 17 Ngày ấn Độ: 19/11- 
3/12, 2011 (32 người) 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 349 


Ngày 1/Nov 19: Máy bay KLƯ/Delhi AirAsia 
Qua đêm Best Western, 
09:20 đi / đến13:10 Radha Ashok, Mathura (D) 


Ngày 2/Nov 20: Mathura/Sankasia 
Qua đêm ở Chùa Burmese Temple, Sankasia (B) 


Ngày 3/Nov 21: Sankasla/Savatth 
Qua đêm Nikko Lotus Hotel, Sravasti (LD) 


Ngày 4/Nov 22: Savatthi/LUumbini 
Qua đêm Crystal Garden Hotel, ULumbimi (BLD) 


Ngày 5/Nov 23: Lumbini/Ramagama/LUumbini 
Qua đêm Crystal Garden Hotel Lumbim (BLD) 


Ngày 6/Nov 24: Lumbin1/Kushinagar 
Qua đêm Nikko Lotus Hotel, Kushinagar (BLD) 


Ngày 7/Nov 25: Kushinagar/Pava/Kesariya/ 
Qua đêm Residency Hotel Vaishali /Vaishali (BLD) 


Ngày 8/Nov 26: Vaishali/Nalanda/RaJgir 
Qua đêm Hotel Residency RaJgir (BLD) 


Ngày 9/Nov 27: RaJgir/Bodhgaya 
Qua đêm SuJata Hotel Bodhgaya (BLD) 


Ngày 10/Nov 28: Bodhgaya 
Qua đêm SuJata Hotel Bodhgaya (BLD) 


Ngày I1/Nov 29: Bodhgaya 


350 e Hành hương về xứ Phật 


Qua đêm SuJata Hotel Bodhgaya (BLD) 


Ngày 12/Nov 30: Morning GayasIsa/ 
Qua đêm Ideal Tower Varanasi (BLD) / Chiều đến 
Varanasi 


Ngày 13/Dec 01: Sáng đến Sarnath/ 
Qua đêm Sujata Hotel Bodhgaya/Buồi chiều hôm sau 
quay về Bodhsgaya (BLD) 


Ngày 14/Dec 02: Morning Bodhgaya/ 
Qua đêm Hindustan Intl Kolkata / Chiều đến Kolkata (BLD) 


Ngày 15/Dec 03: Máy bay Kolkata/KL ; Khởi hành 
16:35(BL) 
Quay về. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 351 


móồ-.12. Chuyến hành hương 13 ngày Ấn Độ: 
từ ngày 16/11-28/11/2013 (33 người) 


1. Lịch trình chuyến đi: 


Ngày I: ˆ Kula Lumpur/Kolkata by AirAsia dep.IŠ:00 
arr. 16.20. 
Chuyên qua xe khách, đi 6 tiếng đến Dhanbad. 
Ăn tối và qua đêm ở Hotel Seventeen Degree, 
Dhanbad (Dinner) 


Ngày2: Sáng đi đến khu Bodhgaya (Bồ-Đè Đạo Tràng), 
thăm Mahabodhi Temple (Đên Đại Bô-Đê). 
Qua đêm ở SuJata Hotel (BLD) 


Ngày 3: Sáng thăm và cúng dường Tăng NI 
(Sanghika Dana). 
Chiều thăm và cúng dường các chùa khác 
Qua đêm ở SuJjata Hotel (BLD) 


Ngày 4: Sáng thăm di tích Dungeswari. Chiều đi xe đi đến 
địa danh VaranasI 
Qua đêm ở Tower Hotel (BLD) 


Ngày 5: Cả buôi sáng thăm khu di tích Vườn Nai Sarnath. 
Qua đêm ở Ideal Tower Hotel, Varanasi (BLD) 


Ngày 6:  Varanasl/Sravasti 
Qua đêm ở Nikko Lotus Hotel Sravasti (BLD) 


Ngày7: Sravast/Lumbini 
Qua đêm ở Crystal Garden Hotel Lumbim (BLD) 


Ngày 8:  Lumbini/Kapilavastu/Lumbin 
Qua đêm ở Crystal Garden Hotel Lumbim (BLD) 


352 e Hành hương về xứ Phật 


Ngày 9: Lumbini/Kushinagar 
Qua đêm ở Nikko Lotus Hotel Kushinagar (BLD) 


Ngày 10: Kushinagar/Lauriya Nandangarh/Vaishal 
Qua đêm Hotel Residency Vaishali (BLD) 


Ngày 11: Vaishal/Nalanda/RaJgir/Bodhgaya 
(Khởi hành khỏi Vaishali sáng sớm và ăn sáng ở 
Hotel Pataliputra Patna). 
Qua đêm ở Hotel SuJata, Bodhgaya (BLD) 


Ngày 12: Sáng khởi hành đi Kolkata. 
Qua đêm ở Hotel Indismart, Kolkata (BLD) 


Day 13: Sau khi ăn sáng, đi thăm Burmese Temple 
(Chùa Miến Điện) & thăm Mahabodhi Society 
(Hội Đại Bồ-Đề). 
Sau khi ăn trưa, đến sân bay Kolkata/ Air Asia, 
bay về Kuala Lumpur 


2. Chi phí chuyến đi đến Tám Thánh Địa (13ngày/12 đêm) 


Tất cả chỉ phí bao gồm: đi lại, phương tiện đường bộ + 12 
đêm khách sạn + ăn uông 3 bữa/ngày.....trong chuyên hành 
hương: = RM 2880 


Tiền boa cho hướng dẫn viên/ tài xế/ nhân viên khách sạn/ 
người khiêng đô đạc/ người phục vụ quán ăn (US$ 4 x 13 
ngày): = RM 166 

Các vé, lệ phí vào cửa ở các nơi di tích và cúng dường Tăng 
Ni các chùa chiên: = RM 115 (Xem chi tiêt mục 3. bên dưới). 


TỎNG CHI PHÍ (ngoải vé máy bay): = RM 3161 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 353 


Vé máy bay khứ hôi KL/Kolkata/KL (Air Asia) khoảng: 
= RMI300 


TỎNG CỘNG: = RM446I 


(Khoảng 1,395 USD = gần 29.500.000 Đồng, tỷ giá tháng 
7/2013) 


3. Tiền mỗi cá nhân đóng góp để cúng dường Tăng Ni, 
chùa chiền, và tiền vé vào cửa ở các nơi di tích để các 
khách hành tham khảo (đã bao gồm trong tổng số tiền nói 
trên): 


Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Trảng): Cúng dường Tăng đoàn 
(Sanghika Dana): 20USD 

Sravasti (Xá-vệ): Khu Kỳ Viên (Jetavana Park): 3USD 
Lumbimi (Lâm-tỳ-ni): Khu Tu viện Ramagama: 3USD 
Vaishali (Tỳ-xá-ly): Khu Khảo Cổ: 3USD 

Rajgrr (Vương-xá): Khu Trúc Lâm (Bamboo Grove): IUSD 
Nalanda Ruins (Khu Tàn tích Đại học Nalanda): 3USD 
Sarnath Ruins (Khu Tàn tích Sarthath): 3USD 


Tổng cộng = 36 USD (khoảng 765.000 Đồng) 


4. Các Khách Sạn ở các khu thánh địa hành hương: 


Ngày I: Dhanbad Hotel Seventeen Degree — (01 đêm) 
Ngày 2&3: Bodhgaya - SuJata Hotel — (01 đêm) 

Ngày 4&5: Varanasi - Ideal Tower Hotel — (01 đêm) 
Ngày 6: Sravasti - Lotus Nikko Hotel — (01 đêm) 
Ngày 7&§: Lumbimi - Crystal Garden Hotel — (01 đêm) 
Ngày 9: Kushinagar - Lotus Ñikko Hotel — (01 đêm) 
Ngày 10: Vaishali - Residency Hotel — (01 đêm) 

Ngày II:  Bodhgaya — SuJata Hotel — (01 đêm) 


354 e Hành hương về xứ Phật 


Ngày 12: Hotel Indismart, Kolkata - (01 đêm) mg 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 355 


Sách & Tài Liệu Tham Khảo 


Trong suốt quyên sách này, những ghi chú, chú giải được 


đánh dấu ở các chương, mục...[Ví dụ: số (6 @) trong 2.3) Những 


Điểm Cần Thăm Viếng 


46 ®) là đã được tham khảo, tra cứu hay 


trích dẫn trong những sách và tài liệu số 6, số 9 bên dưới đây] đã 
được trích dẫn trong những sách và tài liệu sau đây: 


q1) 


(2) 


(3) 


The Significance oƒ the Places oƒ Pilgrùnage (Ý nghĩa của 
những Nơi Hành hương), tác giả Sayagyi U Chỉt Tin. Xb 
lần đầu tiên bởi trên tập san Dhammadana (Pháp Thí), 
Series 10. 


The First International Conƒference and Pilgrinage in the 
Tradition (Hội Nghị Quốc Tế và Cuộc Hành hương Truyền 
Thống), tác giả Sayagyi U Ba Khin, Xb bởi Sayagyi U Ba 
Khin Memorial Trust U.K. 1988 (Quỹ Tưởng niệm Thiên Sư 
Sayagyi U Ba Khin, Anh Quốc). 


Dhamưna Padetha Volume III, tác giả Saddhammaramsi 
Sayadaw Ashin U Kundalabhivamsa. Xb bởi 
Saddhammaramsi Meditation Centre (Trung Tâm Thiên 
Saddhammaramsi), Yangon, Myanmar 2001. 


The LỰc oƒ the Buddha According to the Pali Canon 
(Cuộc Đời của Đức Phật theo Kinh Tạng Pal), tác giả 
BhikkhUu Nanamoli. Xb bởi Buddhist Publication Sociefy 
(Hội Xb Phật Giáo), Kandy, Sri Lanka, 1972. 


356 ® 


4) 


G) 


(6) 


Œ) 


(8) 


Ø) 


Hành hương về xứ Phật 


Last Days 0ƒ the Buddha, A Translation oƒ the 
Mahaparimbbana Sutta by Sister Vajira. (Những Ngày 
Cuối Cùng của Đức Phật, Bản dịch Kinh Đại Bại Bát- 
Niễt-bàn, dịch giả Ni Sư Vajira). Buddhist Publication 
Society (Hội Xb Phát Giáo), Kandy, Sri Lanka 1964. 


2500 Years oƒ Buddhisrm (2500 Năm Phát Giáo), T: ống biên 
tập GS. P. V. Bapat, Bộ Thông Tin và Truyền Thông Ấn Độ 
Xb, 1956. 


Chinese Monks in India (Những Nhà Sự Trung Hoa ở Ấn 
Đội), tác giả I-Ching. Bản dịch tiếng Anh của Latika Lahiri, 
Nxb Motilal Banarsidass, Dehi, 1956. 


A Record 0ƒ the Buddhist Religion as Practised in India 
and the Malay Archipelago (Ký Sự về Phật Giáo được 
Thực Hành tại Ấn Độ và Quân đảo Mã-lai), tác giả Ngài 
Nghĩa Tịnh. Dịch sang tiếng Anh bởi J. Takakusu, Nxb 
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Lid., New Delhi, 
1982. 


Sĩ- Vi Ki Buddhist Records oƒ the Western World. (láy 
Vực Ký), của Ngài Huyễn Trang (năm 629 sau CN), dịch 
sang tiếng Anh bởi Samuel Beal, Nxb Motilal Banarsidass, 
Delhi, 1981. 


Origin and Expansion oƒ Buddhism (Nguôn Gốc và Sự 
Phát Triển của Phật Giáo), tác giả Bhikkhu J. Kashyap, 
trong tập The Path oƒ The Buddha (Con đường của Đức 
Phật). Biên tập bởi Kenneth W. Morgan, Nxb Motilal 
Banarsidass, Delhi, 1966. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 351 


(10) Buddhist Monks and Monasteries in India (Những Tu Sĩ 
Phật Giáo và Tu Viện ở Án Độ), tác giả Sukumar Duit. Nxb 
Motilal Banarsidass, Delhi, 1968. 


(11) The History and Literature 0ƒ Buddhism (Lịch Sử và Văn 
Học Phật Giáo), tác giả Tì yến Sĩ T. W. Rhys Davids. Nxb 
Bhartya Publishing House, B 9⁄45, Pilkhana Sonarpur, 
Varanasi, U.P., India. Ấn bản đầu tiên năm 1896, Ấn bản 
lần thứ 6 năm 1975. 


(12) Indian Buddhism — A Survey with Bibliographical Notes 
(Phật Giáo Ấn Độ — Một Nghiên Cứu với Những Chú Giải 
Tham Khảo), tác giả Hajime Nakamura. Nxb Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited. Reprimted: Delhi, 
1989, 


(13) The Legend oƒ King Asoka (Huyền Thoại Vua Asoka): Ban 
Nghiên Cứu và Bản Dịch của Quyền Asokavadana, tác giả 
John S. Strong. Loạt Xb 'Buddhist TradiHion Series , Nxb 
Motilal Barnasidass, Delhi 1969. 


(14) Asoka by Radhakumud Mookerji. (Vua Asoka, tác giả 
Radhakurnud Mookerji ) Nxb Motilal Barnarsidass, 1962 


(15) The Pioneers oƒ Buddhist Revival in India (Những Nhà 
Tiên Phong Trong Việc Phục Hưng Phật Giáo ở ấn Độ), 
tác giả D. C. Ahir. Nxb Sri Satguru Publications, a Division 
Øƒ Indian Books Centre, 40/5, ShakHi Nagar, Delhi-I 10007, 
India 1989. 


(16) Sử Alexander Cunningham Commeimorative Number. 
(Con Số Đề Tưởng Nhớ Ngài Sir Alexander Cunningham), 
Dharmadoot Kartik Purnima Issue 2007. Xb bởi Hội Đông 


358 e Hành hương về xứ Phật 


Bảo Dưỡng Ấn Độ (Maha Bodhi Society oƒ India), Sarnath, 
Varanasi, India. 


(17) History oƒ the Mulagandha Kuty Vihara — The Primne 
Place oƒ Worship at lsipatana. (Lịch Sử Tu Viện 
Mulagandha Kuty Vihara - Một Nơi Quan Trọng Để Lễ 
Cung ở lsipatana), biên tập TS. Kahawafte Siri Sumedho 
Thero 2006. 


(18) The Lực Story 0ƒ Sri Bhaddhamta Chandramani 
Mahathera (Câu Chuyện Cuộc Đời Trưởng Lão Sri 
Bhaddhanta Chandramami Mahathera), tác giả U Tha 
Doe Hla, Xb bởi U Maung Nu; dịch sang tiếng Anh bởi U 
Sein Tun Aung, London; biên tập bởi cô Josephine 
Wilhiams, London. Nxb U Chandramami Foundafion, 
Myanmar Buddhist Temple, Sarnath, Varanasi, May 2002. 


(19) Theravada Buddhism in Modern Nepal (Phật Giáo 
Nguyên Thúy Theravada ở Nepal Ngày Nay), tác giả 
Sujano Bhikkhu, Đây là một tham luận và là một phân của 
Luận Án Thạc Sĩ theo đề tài nghiên cứu “Sự Phục Hưng 
Của Phát Giáo Nguyên Thủy Theravada và Sự Đóng Góp 
của Phật Giáo Đối Với Xã Hội Nepal”. Trường Đại 
Học Mahachulalongkorn Unmiversifty Bangkok, Thalland. 


(20) Annihlation oƒ Caste with A Reply to Mahatna Gandhi 
(Sự Tiêu Diệt Giai Cấp Bằng Một Câu Trả Lời Của Ngài 
Mahatna Gandhi), tác giả BR. Ambedkar, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ 
(ĐH London), Tiến Sĩ Luật (ĐH Columbia), Tiến Sĩ Văn 
Chương, Tiến Sĩ Văn Chương (ĐH Osmania), Luật Sư. 


(21) Gandhi & The Black Untouchables in Chapter 2 0ƒ 
*“Mahatna Gandhi Unveiled” (Gandhi và Những Người 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ e 359 


Giai Cấp Hạ Tiện, Chương 2 “Tiết lộ Mới về Mahatma 
Gandli `), tác giả Naresh Majhi. 


(22) Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Volumne 
7 (Who were the Shudras? How they came to be the Fourth 
Varna ín the Indo-Aryan Society. The Untouchables: Who 
were they and Why they became Untouchables) 


Những Bài Viết và Phát Biểu của TS. Babasaheb 
Armbedkar, Volume 7 (Ai là những nô bộc (Shudras)? Làm 
Thé Nào Đề Họ Trở Thành Đẳng Cấp Thứ Tư trong Xã 
Hội Ấn -Aryan? Những Người Giai Cấp Hạ Tiện: Họ là Ai 
và Tại Sao Họ Trở Thành Giai Cấp Hạ Tiện ? 


(23) The Vow Sfll Remains (Tâm Nguyện Vẫn Còn Mãi), tác 
giả Đại Trưởng Lão B. Pannarama Mahathera, Số phát 
hành tập san “Sambodhi Vaishakha' 1996. Xb bởi HDBD o 
BDDT (Maha Bodhi Society oƒ India, Buddhagaya), India. 


(24) Buddhist Monuments (Những Công Trình Tưởng Niệm của 
Phật Giáo), tác giả Debala Mitra. Nxb Shishu Sahitya 
Samsad Pvt. Ltd., 32A Acharya Prafulla Chandra Road, 
Calcutta 9. 


(25) A Manual oƒ Buddhismn (Cẩm Nang Phật Giáo), tác giả 
Trưởng Lão Narada Mahathera. Xb bởi Hội Truyền Giáo 
Phật (Buddhist Missionary Sociefy), Kuala Luimpur, 
Malaysia, 1977. 


(26) The Great Chronicles oƒ Buddhas, Volumne Two, Part One 
(Đại Biên Niên Sử Các VỊ Phật), tác giả Hòa Thượng Thiên 
Sư Mingun Sayadaw. Dịch sang tiếng Anh bởi U Ko Lay, U 
Tim Lwin. Nxb TI-NI Publishing Center, Yangon, 1994. 


360 e Hành hương về xứ Phật 


(27) Buddhist Shrines in India (Những Đẩn Tháp Tưởng Niệm 
Phật Giáo ở Án Độ), tác giả D. C. Ahir. Nxb B.P. 
Publishing Corporation, Delhi-I I0052, 1956. 


(28) Lumbimi, the Birthplace oƒ Lord Buddha (Lumbini, Nơi 
Đản Sinh Của Đức Phát), tạp chí “Visit Nepal”, năm 1996, 
Xb bởi Bộ Du Lịch, Kathmandu, Nepal. 


(29) Kapilavastu — The Ancient Sakya Kingdom in Nepal. (Ca- 
T)-La-Vệ — Kinh Đô Cổ Xưa của Vương Quốc Thích Ca), 
tác giả Basanta Bidari, Dharmadoot Vaisakha Purnima 
Special 1997. Hội Đồng Bảo Dưỡng Ấn Độ (Maha Bodhi 
Sociefy ðƒ India), ở Sarnath, Varanasi, India. 


(30) Kapilavastu — The World oƒ Siddhartha (Ca-T)-La- Vệ — 
Thế Giới Của Tắt Đạt Đa), tác giả Basanta Bidari. Xb tại 
HH Side Press (P) Ltd, Kha 2-5 Kahmatri, Kathmandu 
2004. 


(31) The Early Constructional Phases oƒ the Bodhinana at 
Bodhgaya. (Những giai đoạn xây dựng ban đầu của 
Bodhimana tại Bồ Đề Đạo Tràng), tác giả By Roland 
Silva, loạt phát hành “Sambodhi Buddha Purnima Souvenir 
1993', Xb bởi Hội Đông Bảo Dưỡng Ấn Độ tại Bồ Đê Đạo 
Tràng (Maha Bodhi Sociefy oƒ India Buddha Gaya), India. 


(32) The Bodhidruma — Its History and Signjficance. (Cây Bỏ 
Đề~ Lịch Sử và Ý Nghĩa), tác giả M. Shahabuddin, loạt 
phát hành “Sambodhi Buddha Purnina Souvenir 1993”, Xb 
bởi Hội Đồng Bảo Dưỡng Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng 
(Maha Bodhi Sociefy öoƒ India Buddha Gaya), India. 


Tổ chức một cuộc hành hương đến Ấn Độ s 361 


(33) Buddha Vandana Souvenir. (Vật Lưu Niệm Thành Kính 
Đức Phật), Xb bởi Buddha Mahotsav Organizing 
Commiitee, Gaya 623001, Bihar, India, Oct. 1996. 


(34) Archaeological Excavations in Bihar since Independence 
(Những Cuộc Khai Quật Khảo Cổ Ở Bihar Sau Ngày Độc 
Lập), tác giả Navin Kumar. Xb bởi Janaki Prakashan, 
Ashok Rajpath, Chauhatta, Patna 800 004, India, ấn bản 
lần 1 năm 1999. 


(35) Kushinagar — The Holy City oƒ Lord Buddha?s Maha 
Parinibbana (Kusinagar — Thành Phố Thiêng Liêng Nơi 
Đại-Bát- Niết- bàn Của Đức Phật),tác giả Pimbure 
Samitha Thero, Tỳ Kheo Trợ Lý Phụ Trách ở Chùa Nhật 
Bản- Tích Lan, Kushinagar, 1977. 


(36) Rajgir (Vương-xá) - Xb bởi Ban (Cục) Khảo Cổ ấn Độ 
(Archeological Survey oƒ India), Delhi 1967. 


(37) Some Notes on the Poliical Division oƒ India when 
Buddhism Arose (Một Số Ghi Nhận về Nên Chính Trị ấn 
Độ vào thời Phát Giáo Hưng Thịnh), tác giả TS. T.W. Rhys 
Davids. Tạp Chí Hội Kinh Điển Pali, Journal oƒthe Pali 
Texts Society, I897-I901, London. 


(38) The Mahavarmsa (Đại Biên Niên Sử Tích Lan). Bản dịch 
của Wilhelm Geiger. Xb bởi Pali Text Society, London 


(39) The Origin oƒ the Buddha Image (Nguồn Gốc Tranh 
Tượng Phật), tác giả Ananda K. Coomaraswamy. Nxb 
Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Lid., 54 Rani 
Jvhansi Road, New Delhi-l 10055, India 1972 


362 e Hành hương về xứ Phật 


(40) Sanchi, tác giả Debala Mitra. Xb bởi Ban Khảo Cổ Ấn Độ 
(Archeological Survey oƒ India), New Delhi, India, 2001 


(41) Buddhism in North India and Pakistan (Phật Giáo ở Bắc 
ấn Độ và Pakistan), tác giả D. C. Ahir. Nxb Sri Satguru 
PublicaHons, a Division oƒ Indian Books Centre, 40/5, 
Shakti Nagar, Delhi-l I0007, India, T996. 


(42) Buddhism in Central Asia (Phật Giáo ở Vùng Trung Á|), 
tác giả B.N. Puri. LoatJ Xb 'Buddhism Tradition Series, in 
tại Nxb Motilal Banarsidass, Delhi, India !996. 


(43) Ancient Khotan (Nước Khotan Cổ Đại), tác giả Mark 
Aurel Stein, vol-I — 108. Copyrighf (C) 2003-2008 National 
Institute 0ƒ lnformafics and The Toyo Bunko. 


(44) Devotion in Buddhism (Lòng Mộ Đạo Trong Phật Giáo), 
tác giả Trưởng Lão Nyanaponika Thera. Loạt Xb 'Wheel 
Series No. I6, Nxb BPS, Kandy, 1975 


(45) Gandhara —- Geography, Antiquity, Art & Personalities. 
(Gandhara — Địa Lý, Cổ Vật, Nghệ Thuật & Tính Cách), Di 
Sản Minh Họa của Pakistan. Tác giả TS. M. Ashraƒ Khan & 
A.G. Lone. In tại Nxb 766 Printers lsilamabad. Tel: 051- 
2273756 


(46) Declne & Fall of Buddhism: A tragedy in Ancient India 
(Sự Xuống Dóốc & Suy Vong Của Phật Giáo: Một Thảm 
Họa ở ấn Độ Cả Xưa), tác giả TS. K. Jamanadas, Nxb Blue 
Moon Books, Š 201, Essel Mansion, 2266 Š7, Arya Sama] 
NRoad, Karol Baug, New Delhi I10 005. 


I 


Bồn Nhà Tiên Phong Trong Cuộc Phục Hưng Phật Giáo ở Ấn Độ 





1. Ngài HT. U Chandramani Kushinagar, 2. Ngài Tỳ Kheo Anagarika Dhammapala, 
Anh Hùng của Phật Pháp Ấn Độ Người sáng lập Hội Đại Bồ-Đề Án Độ 
(1876-1972) (1864-1933) 





3. TS. Babasaheb Ambedkar, Người Dẫn 4. Ngài Sir Alexander Cunningham, 
Đầu của Những Người Giai Cấp Hạ Tiện Nhà Khám phá Di Sản Phật Giáo ở 
(1814-1893) Án Độ (1891-1956) 


2u81I, UẢnH Iÿ3N #12 8u011H qUH 9Œ ugt 





IH 


I9I (UẸV] ÿA 8P tệ) 1ou 2uqu øØ7 2/⁄pÿ QC tt] 0ọ1[, '9A Áenb p 1[S(T A49N T) 21 193 ÿA Op8 
1q tertu 8uo) jp qượu) 2g ønb 1p “øn9[2 1 nạp 1øq nọu {u11 (UẸH :ÁêN Ấ§3N 20H UẸH 0Œ uy 


717 "% ` 1 
, chu : Ta `v=>- 








Hình 1: Hình trên một bưu thiếp là Đền Thờ Hoàng Hậu Maya Devi trước kia ở LumbinI cho 
thấy Trụ Đá Asoka trước khi bị đập bỏ vào năm 1995 và Ao Nước Puskarni. Các nhà khảo cô đào 
bên dưới nền móng và phát hiện được một phiến đá tưởng niệm nằm trên 7 lớp gạch được xây từ 
thế ký 3 trước CN, được tin là tháp được xây bởi chính Vua Asoka đề tưởng niệm điểm chính xác 
Đức Phật đã ra đời. 





Hình 2: Vườn Lumbini năm 2001 cho thấy Trụ Đá Asoka. Khu vực bên dưới được rào lại bằng 
dây kẽm gai chính là chỗ Đền Thờ Hoàng Hậu Maya Devi trước kia, như ảnh chụp trên Hình 1 
trước khi bị đập bỏ đê khai quật năm 1995. Ngay bên cạnh trước mặt là Ao Nước Puskarni. 








Hình 3: Đây lả hình chụp Đền Thờ Hoàng Hậu Maya Devi mới màu trắng được xây lại trên nền 
của Đền Thờ cñ như trong Hình 2. Phía sau sát bên là Trụ Đá Asoka, và ngay phía trước vẫn là Ao 
Nước Puskarmi nơi Hoàng Hậu Maya đã xuống tắm trước khi sinh Thái Tử Siddhattha. 





Hình 4: Bên trong Đền Thờ mới có một khung nhà "bằng gỗ được dựng lên để khoanh lại khu vực 
Tháp cổ do Vua Asoka xây dựng để tưởng niệm chỗ chính xác Đức Phật được sinh ra. Đám đông 
đang nhìn xuống một khung hộp bằng thép, có mặt kính bên trên để mọi người có thể nhìn thấy Phiến 
Đá bên trong. Ngay chỗ di tích này được gọi là: “Sanctum Sanctorum” — Chỗ Thiêng Liêng Nhất 
trong thánh tích. Bởi vì ngay vị trí Phiến Đá được tin chính xác là chỗ Đức Phật được sinh ra. 


VI 





Hình 5: Đây là Phiến Đá lịch sử nói trên được đặt trên một tháp bằng gạch do Vua Asoka xây 
dựng khi ngài thăm viếng Lumbini vào năm 249 trước CN để thờ chỗ chính xác Đức Phật được 
hạ sinh. Vị trí Phiến Đá này được gọi là: “Sanetum Sanetorum” — Chỗ Thiêng Liêng Nhất trong 
thánh tích”. 





Hình 6: Tháp Ramagama Stupa ở làng Kerwani thuộc quận Nawal Parasi, Nepal là bảo 
Tháp cuối cùng, trong 8 tháp cổ được xây để thờ xá lợi nhục thân Đức Phật, vẫn còn đứng 
nguyên vẹn. Theo truyền thuyết, Tháp được bảo vệ bởi một con rồng ở gần sông gần đó. Toàn 
bộ cảnh quan thật là yên tĩnh và nhưng người hành hương đến thăm Lumbini nên đến thăm 
viếng bảo tháp này. 


VI 


- b Nà ư' | 
° ˆ _ c Đo, 3 
_ - " . = : d V - Lậ*. _— 
HN gẺ `, 
v T0 E5 HH —. ii 


Hình 7: Tàn tích của kinh thành Kapilavastu (Ca-tỳ-la-vệ) nằm cách Lumbini khoảng 27 km 
về phía Tây, trong khu di tích khảo cổ gọi là Tilaura kot. Hình cho thấy được Cổng Thành 
phía Đông nơi Thái Tử Siddhattha được cho là đã đi qua để rời khỏi kinh thành vào đêm xuất 
gia, như là “Cuộc Từ Bỏ Vĩ Đại". 


. 








Hình 8: Cách khu cấm thành cổ Tilaura kot vài km là ngôi làng Kudan. Những nhà khảo cổ đã xác 
định nơi đây là di tích Nigrodharama (Khu Vườn Cây Banyan) mà Vua Tịnh Phạn đã cúng dường 
cho Phật khi ngài về thăm sau khi Thành Đạo. Nơi đây, ngài Rahula đã được thọ giáo thành một 
Sa-di khi ngài đã đến gặp Phật để xin được đi tu theo Phật. 


VIHI 


"mụw. AE 





— _ ::ˆ^W.. Tư M 
Hình 9: Đền Đại Bồ-Đề ở Buddhagaya (Bồ-Đề Đạo Tràng) là nơi thiêng liêng nhất trên trái đất 


cho những Phật Tử hành hương đến viếng thăm để tỏ lòng tôn kính bên đưới gốc cây Bồ- Đề nơi 
Đức Phật chứng đạt sự Giác Ngộ Tôi Thượng cách đây hơn 2.500 năm. 


k` Á xMc... 









Hình 10: Tòa Kim Cương Pallanka Sat(aha (Chiếc Trường Kỷ): Sau khi Giác Ngộ, Đức Phật 
đã ngôi dưới gôc Cây Bô-Đê 7 ngày của tuân lễ đâu tiên đê thiên định và thâm nhuân niêm an lạc 
của sự Giải Thoát. 





m«.. 


Hình 11: Đây là di tích Đền “Không Chớp Mắt” (Animisalocana Cetiya) đánh dấu nơi Đức Phật 
đã đứng ngăm Cây Bô-Đê không chớp mắt (Animisalocana) trong suôt tuân lễ thứ hai sau khi 
Giác Ngộ, như đề ghi nhớ ơn Cây Bô- Đề đã che chở trước và sau khi Người thành đạo. 


W Hư G “. ` v⁄⁄ ! d 





Hình 12: Đức Phật đã đi bộ hành thiền suốt tuần lễ thứ ba sau khi Giác Ngộ trên đoạn Đường Kinh 
Hành Ngọc Báu (Cankama) chạy từ hướng Đông sang Tây gân bên Cây Bô-Đê, như trong hình. 





Hình 13: Đức Phật đã ngồi tọa thiền suốt tuần lễ thứ tư sau khi Giác Ngộ trong Thất Ratanaghara 
(còn gọi Thất Ngọc Báu) để quán chiếu, suy niệm về Vị Diệu Pháp (Abhidhamma). Khi Đức Phật 
suy tưởng, dự liệu về những triết lý cao sâu này, niềm hân hoan khởi sinh trong tâm trí, làm phát 
ra nhiều hào quang từ cơ thê Phật ra mọi hướng. 





Hình 14: 'Đây là bia đá trên cột : dựng lên để đánh dấu Cây Banyan tức Cây AJapala Nigrodha). 

Trong suốt tuần lễ thứ năm sau Giác Ngộ, Đức Phật đã ngôi tọa thiền dưới gốc cây này đề thấm nhuần 
niêm an lạc của sự Giải Thoát. Như trên bảng có khắc ghi, nơi đây Đức Phật cũng trả lời cho một 
Bà-la-môn những phẩm chất tốt và chánh nghiệp cần có để trở thành một Bà-la-môn cao cả thật sự. 


XI 


BudđRa —9)-14)04Ạ0- 74+, 04/-1-10.-. 
(he Faiayataña-feEg where †wo 
áo g bfofefŒS ˆ1apuissa and 
Bhalkkay ởfte£ed flrñn hönoy ang 
XIẾé É3kds..fef {I;át/thdy.took 
MAI N1 4@ 1ô (Sefuqss-by/ rễ CAI tr° 
LJ đền 1 Chị (IS  [si9a1 T07) s2 
D28 saraAne@r đáccbatPi” 





Hình 15: Trong tuần lễ thứ sáu, Đức Phật ngồi tọa thiền dưới gốc Cây Mucalinda (sau này gọi là 
Cây Mãng Xà Vương) để thắm nhuần niềm an lạc trở thành một bậc A-la-hán đã giải thoát khỏi 
sinh tử, Lúc đó trời mưa gió lớn, vua rắn Mãng Xà Vương từ dưới hồ đi lên quấn lây Đức Phật và 
dùng đầu và vòm miệng đề che chở cho Đức Phật. 





Hình 16: Bên trái lối vào Đền Đại Bồ-Đè, trên hình, là Cây Rajayatana và một bia đá trên cột. 
Đức Phật ngồi đưới Cây này suốt tuần lễ thứ bảy sau khi Giác Ngộ. Có 2 anh em thương nhân là 
Tapussa và Dhallika đã đên dâng cúng bánh gạo và mật ong cho Đức Phật. Sau đó họ xin quy y 
Phật và Pháp. Họ trở thành những Phật tử cư sĩ đầu tiên của Đức Phật. 


XI 





Hình 17: Trước khi Giác Ngộ, Đức Phật đã trải qua 6 năm tu hành xác khổ hạnh một cách vô ích 
và đau đớn ở hang động tại đây tên là Hang Dungeswari, Đồi Dhongra HiII, Bồ-Đề Đạo-Tràng 
15km. Tòa nhà trắng phía trên xa bức hình là Chùa Tây Tạng. 





Hình 18: Quang cảnh bên trước của hang Dungeswari, nơi Bồ-Záf tu hành xác 6 năm. Cửa hang 
nằm ngay đưới lùm cây xanh. Vách màu trắng đó là chùa Tây Tạng. 





Hình 19: Đây là Tháp “Sujatagarh'" (nghĩa là: “nhà của Cô Sujata') nằm ở làng Bakruar 
được Ban Khảo Cổ Ấn Độ (ASI) cho là để đánh đấu vị trí ngôi nhà Cô Sujata. Tác giả thì 
nghĩ rằng đây là Tháp xây để đánh dấu nơi Cô Sujata dâng cháo gạo sữa cho vị Bồ-tát (tức 
Đức Phật) trước khi Người đi đến Giác Ngộ dưới Cây Bồ- Đề, bởi vì thường những bảo 
tháp tưởng niệm được xây để đánh dấu hay tưởng niệm những vị trí liên quan đến cuộc 
đời Đức Phật... 





Hình 20: Khu đất bằng trên đồi toàn đá Gayasisa ở được tin là nơi Đức Phật đã giảng 
Kinh Lửa cho 1.000 tu sĩ búi tóc thờ thần lửa của anh em ngài Ca-diếp (Kassapa). Sau khi 
nghe Kinh, tất cả họ trở thành A-la-hán. Nơi này nằm trên lưng dốc trên đường lên Đồi 
Brahmayoni, mà chúng ta có thể nhìn thấy bên trái con đường cũ đi từ Bồ-Đề Đạo Tràng đi 
đến thị trắn Gaya. 


XIV 





Hình 21: Tu viện Xfiisgaofbaicrty Vihara ở Sarnath đã được xây vào năm 1931 bởi Hội Đại 
Bồ-Đề Ấn Độ bằng những nô lực kiên trung và khó quên của ngài Anagarika Dhammapala, 
đã góp phần biến Sarnath trở thành khu di tích “sống”. Trước đó, Vườn Nai, Sarnath chỉ là chỗ 
hoang vu để heo rừng ăn cỏ. 





—ẲẲẰ 


Hình 22: Đền thờ này nằm trong khuôn viên Tu viện Mulagandhakuty Vihara mô tả Đức Phật 
đang khai giảng Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên cho 5 người bạn tu khổ hạnh trước kia tại Vườn Nai, 
Isipatana đúng 2 tháng sau ngày Phật Giác Ngộ. 


XVv 


Dhamekh Stupa at 44 m tall by 29 m diameter is the most imposing structure in 
Sarnath. lt was first built by King Asoka & during Gupta period, the lower portion 
was encased in stone with beautiful carvings. The stupa is believed to mark the 
Site where Buddha preached the second sermon, the Discourse on Non-self. 


Photo by Bro. Chan, Nov 2009 





Hình 23: Hình cho thấy phần nền của Tháp Dhammarajika Stupa đã bị viên quan Jagat Singh 
đập phá đề lấy gạch xây những chỗ khác vào năm 1794. Nơi đi tích này được tin là nơi Đức 
Phật khai giảng Bài Thuyết Pháp Đầu Tiên cho nhóm 5 người của ngài Kiều-Trằn-Như. 





Hình 24: Đây là Đại Bảo Tháp Dhamekh Stupa, cao 44m và đường kính mặt đáy là 29m, là một 
công trình tưởng niệm uy nghi nhất ở Sarnath. Tháp được xây đầu tiên bởi Vua Asoka, và trong 
triều đại Gupta, phần dưới được đắp quanh bằng vách đá có chạm khắc hoa văn rất đẹp. Tháp này 
được tin là di tích nơi Đức Phật giảng Bài Thuyết Pháp Thứ Hai (Kinh Vô Ngã Tướng) cũng cho 
5 người nhóm Kiều-Trằn-Như đó. 


XVI 





Hình 25: Bên trong tàn tích của Đền Chính (Mulagandhakuti), phòng Hương Thất Thứ Nhất 
nơi Đức Phật ngụ lại trong lần An Cư Mùa Mưa đầu tiên ở Vườn Nai. Theo luận giảng Kinh Pháp 
Cú, Thất này được xây và cúng dường bởi một triệu phú tên Nandiya, và ngay sau khi Đức Phật 
nhận món quả này, một ngôi nhà khác trên cõi trời Đao Lợi cũng xuất hiện, chờ sau này chủ của 
nó là Nandiya được lên cõi trời. 





Hình 26: Đây là di tích Đền Thờ Pancayatana (bốn tháp vuông) thuộc triều đại Gupta. Nơi này 
được tin là nơi Đức Phật đã độ ngài Yasa. 


XVII 





Hình 27: Đây là Đền Đại Bát-Niết-Bàn ở Kushinagar, nơi có Tượng Phật Nằm nổi tiếng. Đứng 
cao to hơn phía sau là đại Bảo Tháp Niết-Bàn. 





Hình 28: Phía sau lưng đại Bảo Tháp Niết-Bàn là một khối Tháp bằng gạch nằm thấp, phía bên 
trái hình. Rất ít người hành hương đề ý rằng đây chính là vị trí Đức Phật nằm nhập diệt Đại-Bát- 
Niết-Bàn đưới bóng Cây sala Long Thọ vào năm 543 trước CN. 


XVIH 


__= 7 
„s xe 





_—n : 


Hình 29: Ảnh chụp cận cảnh Tượng Phật Nằm nỗi tiếng bên trong Đền Đại Bát-Niết-Bàn ở 
Kusinara. Nét mặt biêu hiện niêm An Lạc Viên Mãn (samfisukha) của Niệt-Bàn, sự giải thoát 
hoàn toàn khỏi khô đau. 





Hình 30: Đây là Tháp Makutabandhana (Hỏa Táng) được người bộ tộc Malla xây dựng lên ở 
ngay nơi nhục thân Đức Phật được hỏa táng. Tháp bao gồm một khôi trụ tròn có đường kính 34m 
năm trên một nên móng tròn có đường kính 47m. Tháp này không có thờ xá lợi Phật. 


XIX 





Hình 31: Hình chụp những người đang lễ lạy tượng Phật tại Đền Matha Kuar ở Kusinara. Tượng 
Phật cao 3m đã được 1.000 năm tuổi, được làm từ đá xanh nguyên khối ở Gaya. Theo nhà khảo 
cô Cunningham, tên của đền đúng ra là: “Matha Kumara”, có nghĩa là: “Hoàng Tử Mắt”, ý chỉ 
Đức Phật đã từ giã trần gian sau khi rời khỏi nơi này. 





Hình 32: Đồi nhỏ này nằm đối diện khách sạn Nikko Lotus Hotel ở Sravasti (Xá-vệ) được tin là 
nơi Đức Phật thể hiện thần thông Nhân Đôi đề làm im lặng những kẻ ngoại đạo thách thức. Cấu 
trúc bằng gạch trên đỉnh đôi là đi tích Tháp do Vua Asoka xây để tưởng niệm sự kiện này. 





Hình 33: Cây Bồ-Đề Ananda được trồng khi Đức Phật còn tại thế bởi ông Cấp Cô Độc 
(Anathapindika), là đối tượng đề tôn kính như là Phật những khi Phật đi vắng. Cây Bồ-Đề này 
được trồng ngay Cổng của Tu Viện Kỳ Viên Jetavana, trông rất già, tuy nhiên không thể chắc rằng 
đây chính là Cây Bồ-Đề nguyên thủy đó hay là cây con, cây cháu. 





Hình 34: Dãy kiến trúc bằng gạch trong Tu Viện (Tịnh xá) Kỳ Viên được coi là vị trí Hương Thất 
(Gandhakuti) nơi Đức Phật đã ngụ lại 19 lần An Cư Mùa Mưa (Kiết Hạ) ở Savatthi (Xá-vệ). Đây 
là nơi thiêng liêng nhất trong khu di tích Tu Viện Kỳ Viên, những người hành hương thường đến 
đây đặt (xếp) những bông hoa và tưởng niệm. 





Hình 35: Mahet, Sravasti (Xá-Vệ). Đây là Tháp Tưởng Niệm Sudatta stupa ở Mahet, được xây 
trên nền cũ ngôi nhà của ông Sudatta (Cấp Cô Độc). 





Hình 36: Mahet, Sravasti: Đây là Tháp tưởng niệm Angulimala Stupa ở Mahet, cho thấy một 
đường hầm được mở xuyên qua nền móng của Tháp đề tránh ngập nước vào mùa mưa. Theo ngài 
Pháp Hiền, Tháp này đánh dẫu nơi ngài Angulimala đã được hỏa táng. 





Hình 37: Quang cảnh quê mùa của Sankasia, trong hình là ngôi Đền tưởng niệm nơi Đức Phật 
hạ thế từ cõi Trời. Gần bên là một mái lều che, có hàng rào kín, cho bức tượng Voi Trên Đầu Trụ 
Đá Asoka. Phía đằng sau, bên trái hình, là một mô đất nơi Đức Phật đặt chân xuống mặt đất ngay 
Công Thành Sankasia. 





Hình 38: Ảnh chụp gần tượng Voi được gắn trên đầu Trụ Đá Asoka được phát hiện bởi ngài 
Cunningham ở Sankasia. 


XXIH 





Hình 39: Khu kiến trúc bằng gạch này là tàn tích của một ngôi Chùa Phật Giáo ở Sankasia. Cao 
6m và có đường kính 49m được phát hiện bởi ngài Cunningham, là vị trí của ba chiếc thang mà 
Phạm Thiên và vua trời Đề Thích tiễn Đức Phật về lại trái đất. Năm 2003, một trận mưa báo khủng 
khiếp đã đánh sập toàn bộ kiến trúc này. 





Hình 40: Quang cảnh phía trước của kiến trúc ngôi chùa (Hình 39) bị trận cuồng vũ đánh sập 
năm 2003. Anh chụp năm 2007. 


U05 6( --..... ¿ `... to be the site of 
Karanda tank mentioned by Hsuan Tsandg. lts name fs probablÿ der' 
from Karandakanivapa or Squfírfẽls feeding ground, a †avourite resdt ¿ 
the Buddha within the grounds ef Veluvana. Photo Bÿ Cheng C H, 2582 





Hình 41: Đây là quang cảnh của khu Vườn Tre Veluvanda (Trúc Lâm). Hồ nước Karanda, như 
ngài Huyền Trang đã nhắc đến trong Tây Vực Ký, có thể bắt nguồn từ chữ Karandakanivapa, có 
nghĩa là nơi tìm ăn của những con sóc, như được miêu tá bởi ngài Ananda khi mở đầu những bài 
Kinh do Đức Phật nói ra tại đây. Đây là chỗ Đức Phật hay đến nhất trong khu Trúc Lâm. 

' HE. ~. : Š hs Tnn 





Hình 42: Đây là ngôi nhà hay Thất Pipphali nằm trên triền đốc lên Đồi Vebhara, được cho là nơi ở 
của ngài Đại Ca-Diếp. Tên “Pipphali' có lẽ tên của một Phật tử cư sĩ của ngài. Theo Tiểu Bộ Kinh 
V, kinh số 78, Đức Phật đã đến thăm ngài Ca-Diếp và Phật đã thuyết giảng về Bảy Yếu Tổ Giác 
Ngộ, sau khi nghe ngài Ca-Diếp liền khỏi bệnh. 


__ Photo: chouing the audde[U 
“ „entrances Ínto the ‹ 
— the safety ‹ of Visitors TH 


Hình 43: Trên đỉnh Đồi Vebhara là những Hang Động Sattapamni, di tích của nơi Hội Đồng Tập 
Kết Kinh Điển Lần Thứ Nhất được tô chức 3 tháng sau khi Bát-Niết-Bàn của Đức Phật vào năm 
543 trước CN. Ảnh chụp cho thấy lối vào của một trong những hang động. Tất cá hang động đều 
bị dán băng-rôn niêm phong không cho khách vào, để giữ an toàn. 








Hình 44: Hình được chụp từ trên Đỉnh Núi Linh Thứu (Gijjhakuta) cho thấy con đường mòn 
Bimbisara, ngày nay đã được tráng xi-măng đê cho khách hành hương trèo được lên đỉnh an toàn. 


XXVỊ 





Hình 45: Hình lhóp trên Đỉnh Núi Linh Thứu vào năm 2002 (lúc này là đoàn hành hương Malaysia 
do tác giả hướng dẫn). 


Scene at Kolhua showing the Asokan pillar with its lion capital facing north & 
Buddha Stupa 2 next to it. Buddha Stupa 1 is identified with the Relic Stupa at 
Basarh, 3 km south-east of here. In the foreground is the monkey tank dug by 
a band of monkeys for the Buddha's use while he was staying in Kutagara 
vihara here. lts present size is 200' x 100' and its sides are lined with bricks. 





Hình 46: Quang cảnh Kolhua với Trụ Đá Asoka có tượng Sư Tử trên đầu, quay mặt về hướng Bắc, 
Bảo Tháp 2 năm sát bên trái. Còn Tháp 1 và một Tháp xá lợi được phát hiện nằm ở Basarh cách 
đây 3 km. Trước mặt là Ao Nước do bẩy khi đào cho Đức Phật đùng khi Người nghỉ tại Tu viện 
Kutagara (hay còn gọi là Đền Mái Nhọn) khi Người đang ở Vesali (Tỳ-xá- ly). Ngay tại đây, Đức 
Phật đã cho phép phụ nữ gia nhập Tăng Ni Đoàn trong lúc Người trải qua lần An Cư Mùa Mưa 
(Vassa) lần thứ 5. 


s* 


nRÌN B111 


-Ö #  v „- 





Hình 47: Hình chụp khu di tích Tháp thờ Xá Lợi Phật của người Licchavis ở Valshali. Tháp 
nguyên thủy được xây bằng đất sét, màu xám và được bao bọc bởi một lớp tường gạch của thời 
kỳ sau đó. 


LÝ 


tÔ km from Patna 


aCross tha Ganges. Accortlnt Tưmenlary, Ven Ananda 
ed Parintibbar‹ ›y settin › hts bo while medittating im nudaw above 
His ashes fell on b Of the rIver and the b both tow/ns 


: ẹf his relics. ( BC (0s .ấn: south bank atEFPatna 
was washed away by the river \ging course: bu the stupa the north 
bank at HaIIipur has now becomiee a grassy-toOUPO or tỌP of which stands a 
dilapidated Hindu temple called Ramechaura Mandir. Photo by Bio. Cfan, 2009 





Hình 48: Hình mới chụp gần đây. Tháp Anada Stupa ở Hajipur trong điều kiện hư hỏng. 





, _ - ` 
Hình 49: Công viên Asoka ở Nam IDelhi được cho là khu di tích Kammasadhamma, nơi Đức Phật 
thuyết giảng Kinh Đại Niệm Xứ (Satipatthana Sutta) cho những người Kuru thông minh. Năm 
1966, những công nhân đã phát hiện ra những dòng chữ lạ khắc trên một khối tảng đá. Sau đó mới 
biệt đó là một trong những Tiêu Thạch Dụ của Vua Asoka có khắc chữ Brami. Trong hình chụ 
năm 2007 là Tỳ kheo Sayadaw U Kiftidhaja đang đứng trước khu nhà xây bằng đá để bao bọc khôi 
Tiểu Thạch Dụ Asoka nói trên. 








Hình 50: Đại Bảo Tháp Sanchi stupa: ở Sanchi, gần Bhopal, cao 50 feet và có đường kính 120 
feet. Đâu tiên được xây dựng bởi Vua Asoka theo thỉnh câu của người vợ của ngài là Devi. Bà cũng 
chính là mẹ đẻ của ngài A-la-hán Mahinda và Tỳ kheo Ni Trưởng Sanghamitta ở Tích Lan. Ngài 
Mahinda được biết là đã ghé về Sanchi trước khi lên đường đi Tích lan trong sứ mạng truyền đạo. 


'qu†( rg1) tọq re 4) 8ượt “ngp đunp g1ổ 21 t@A 010 “TT 2E] 0£ 
Áe8u ruqt0r[ ọnA “e3oSV #Œ 81T, Song 0o8t0ex “Ấ860106© tộ†A 09T T, 819 £DIEN BƯEẤN ÿA BÁ£(]fr8(1 003 ẤT tọA däqð quy '010£ 8uon( quợu 0ẹo(1 :JS JuIH 





